QUAN ĐIỂM 
CỦA PHẬT GIÁO _ 
TRƯỚC CÁC VẬN ĐỀ 
HIỆN ĐẠI 


Dr. ĐỖ KIM THÊM LL.M; M. A. 


Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 201 7 


Copyright © 20 7 Dr. Đỗ Kim Thêm 
All rights reserved. 


ISBN: 
ISBN-I3: 


LỜI GIỚI THIỆU 
NHÂN KỲ TÁI BẢN TẠI HẢI NGOẠI 


Quan Điểm của Phật Giáo Trước Các Vấn Đề Hiện Đại đã 
đuợc Nhà Xuất Bản Hồng Đức ấn hành lần đầu tiên tại Việt 
Nam vào năm 2012. Nay được dịch giả / tác giả đồng ý để 
nhà xuất bản Ananda Viet Foundation tái bản, phát hành 
rộng rãi tại hải ngoại qua mạng Amazon dưới phương thức 
POD (Print On Demand) nhằm mục đích phổ biến cho Phật 
tử hải ngoại có cơ hội tìm hiểu về đề tài này. 


Đây là một tuyên tập gồm sáu bài nghiên cứu công phu về 
các vấn đề thời đại qua lăng kính Phật giáo của các học giả 
nổi danh từ Anh, Pháp và Đức ngữ đượcTiến sĩ Đỗ Kim 
Thêm dịch sang Việt ngữ để giúp cho người Việt, đặc biệt 
là các Phật tử muốn tìm hiểu quan điểm của đạo Phật trước 
các vấn đề nóng bỏng hiện đang xảy ra trên thế giới như 
chiến tranh & hòa bình; đạo đức kinh tế; nhân quyền & tự 
do tôn giáo; phát triển khoa học; dân số, tiêu thụ & môi 
trường; và sau cùng mối quan hệ văn hóa giữa hai siêu 
cường Á Châu Trung Hoa và Ấn Độ. 


ĐỖ KIM THÊM 


Vì các giá trị Phật Pháp tiềm ân mà các tác giả đã gửi gắm 
trong tác phẩm này, nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 
rất hân hạnh được xuất bản và trân trọng kính giới thiệu 
đến toàn thê quý độc giả trí thức. Hy vọng rằng tác phẩm 
này sẽ góp phần soi sáng những vấn đề thời đại mà tất cả 
chúng ta đang quan tâm và tìm giải pháp. 


Westminster ngày 8 tháng 12 năm 2017 
Cư sĩ Tâm Diệu | Nhà xuât bản Ananda Việt Foundation 


LỜI GIỚI THIỆU 


“Quan điểm của Phật giáo trước các vấn đề hiện đại” là 
một tuyên tập các bài viết của các giáo sư Phật học và các 
nhà khoa học nồi tiếng thế giới về các vấn đề thời đại, dưới 
cái nhìn Phật giáo. Tiến sĩ Đỗ Kim Thêm đã dày công sưu 
tầm và phiên dịch các bài nghiên cứu đặc sắc và có giá trị 
nghiên cứu này, góp phần làm phong phú nền Phật học Việt 
Nam. 


Việc Liên Xô và khối Xã hội Chủ nghĩa từ cuối thập niên 
1980 của thế kỷ XX là những biến động quan trọng đã làm 
thay đổi cục diện thế giới trIỆt đề. Những thành tựu ngoạn 
mục của các ngành khoa học hiện đại, đặc biệt là công nghệ 


IV 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thông tin, đem các dân tộc trên thế giới gần gũi và thông 
cảm nhau hơn bao giờ hết. 


Cách biệt địa lý không còn nữa nên cũng là động cơ thúc 
đây cho các công ty đa quốc đầu tư ào ạt trên bình diện 
toàn cầu và làm gia tăng cơ hội mậu dịch và xuất khẩu cho 
các nước chậm tiến. Đây là một điều kiện tiên quyết cho 
các nước hội nhập vào sinh hoạt chung của thế giới. Các 
hình thức viện trợ quốc tế gia tăng cũng tạo thêm phương 
tiện hữu hiệu làm cho tiến trình thay đổi này được nhanh 
hơn. 


Trước một bối cảnh toàn cầu hóa. đầy năng động và lạc 
quan ai cũng tin là phát triển kinh tế, tôn đrọng nhân quyền, 
phát huy dân chủ, bảo đảm bình đẳng về an sinh phúc lợi, 
nâng cao văn hóa, trao dồi đạo đức cho mọi người là một 
khả năng hiện thực và thế giới đang tiến dần về một nên 
văn minh đại đồng và hòa bình vĩnh cửu. 


Nhưng thực tế đã xảy diễn trái ngược. Xung đột địa phương 
và bạo lực giữa các sắc tộc lan rộng, khủng bố nhân danh 
tôn giáo đe dọa an ninh toàn câu đến mức độ đáng ngại, 
kinh tẾ tại các quốc gia công nghiệp suy thoái nghiêm 
trọng, giá trị của mô hình kinh tế thị trường bị nghi ngờ và 
không ai còn tin các giải pháp kinh tế xã hội hiện nay sẽ 
mang phép lạ làm biến đổi được tình hình ngày càng nguy 
kịch. 


Triển vọng hội nhập vào kinh tế thế giới của các nước 
chậm tiến cũng trở nên mơ hồ vì cơ hội giao thương và đầu 
tư ngoại quôc lại sụt giảm. Tác hại hơn, giá trị dân chủ 
không được phát huy, nhân quyên bị vi phạm có hệ thống, 
mọi tự đo dân chủ cơ bản đều bị bóp nghẹt, bình đẳng và an 
sinh xã hội cho người nghèo không đạt được, vì các chế độ 
độc tài chỉ giúp cho tham nhũng bất công và nghèo đói gia 
tăng. 


ĐỖ KIM THÊM 


Dù những thành tựu trong mọi lãnh vực đã và đang đóng 
góp sự phát triển chung một cách đáng kể nhưng vần còn 
quá xa sự mong đợi. Thế giới hiện nay có chung vấn đề 
mới là biến đổi khí hậu, môi sinh thay đối, tài nguyện cạn 
kiệt, dân số gia tăng, giáo dục xuống cấp. Bi quan nhất có 
lẽ là quan hệ con người trong một thế giới bất ổn không 
được col trọng và hoằng dương đạo đức, một điều kiện chủ 
yêu để phát triên nhân cách và tâm linh cá nhân để đóng 
góp cho một thế giới hòa bình trở nên khó khăn hơn. 


Trong viễn cảnh đó, những người ưu tư và đặc biệt là các 
Phật tử luôn muốn tìm hiểu quan điểm của Phật giáo trước 
các vấn đề nóng bỏng hiện nay của thế giới như thế nảo. 
Ngoài việc hướng dẫn cho Phật tử thực hành học Phật tu 
nhân trong đời sống hằng ngày đề tìm về bến giác, thì giáo 
lý Phật giáo có những luận giải và đóng góp trong các vân 
đề như chiến tranh, hòa bình, kinh tế, nhân quyên, dân chủ, 
tự do, khoa học, môi sinh, tiêu thụ và dân sô. Đây là chủ đề 
chính của tuyển tập này nhằm giới thiệu các công trình 
nghiên cứu của các học giả nổi danh từ Anh, Đức và Pháp 
ngữ được TS. Đỗ Kim Thêm dịch sang Việt ngữ để phục 
vụ cho người Việt năm bắt được vân đề và đóng góp vào 
việc thảo luận chung hiện nay. Bồ cục và đại ý của các 
chuyên đề trong tuyên tập này gồm 6 phần, mỗi phần là 
một chương. 


Chủ đề của chương I là Chiến tranh và hoà bình theo 
quan điểm của Phật giáo. Nguyên bản Anh ngữ của bản 
dịch là War and Peace, chương VI trong tác phẩm An 
Introduction to Buddhist Ethics của GS. Peter Harvey do 
nhà xuất bản Cambridge University Press ấn hành năm 
2000, từ trang 239-285. 


Peter Harvey đã luận giải về nguyên nhân của tranh chấp 
trong một thê giới đây bạo lực và lập trường bât bạo động 
là giải pháp đạo đức cho các xung đột. Giáo lý Phật giáo đê 


VI 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


ra những cơ sở đạo lý cho việc suy tưởng này và hướng dẫn 
thực hành về phương thức bắt bạo động. Giảm sân hận và 
tăng nhẫn nhục, thực tập kiên trì và hỷ xả sẽ giúp cho xoa 
dịu tình huống. 


Ngoài những luận giải theo kinh điển ông đã trình bày về 
những đóng góp của Phật giáo cho hòa bình trong thế giới 
hiện đại, mà những hoạt động hỗ trợ thuộc tông phái Nhật 
Liên tại Nhật, Sarvòdaya Sramadàna tại SrI Lanka, tác 
động hòa giải của Hòa thượng Mahà Ghosànanda trong 
việc khôi phục Campuchia là những kinh nghiệm thực tế. 


Tác giả kết luận răng ở thế kỷ XX vẫn còn nhiều cuộc đấu 
tranh của Phật tử chồng lại bạo lực, nhưng truyền thống 
Phật giáo là một nguồn gốc quan trọng để có thê. tìm một 
giải pháp cho xung đột. Trong khi tự do tôn giáo vẫn còn bị 
tiếp tục đe doạ, thì cũng có những nhà lãnh đạo tôn giáo 
dùng bất bạo động làm phương thức đề chống chính quyền 
độc tài. 


Những người đấu tranh cho hòa bình theo quan điểm của 
Phật giáo hiện nay là Dalai Lama, Aung San Suu Kyl, 
Ariyaratne, Ghosànanda, Dalai Lama và Aung San Suu Kyi 
đã nhận giải Nobel về hòa bình trong khi Ariyaratne, 
Ghosànanda đều được đề cử để nhận giải. Với phương cách 
trích dẫn các loại kinh điển cực kỳ công phu và thư mục 
nghiên cứu nghiêm túc, G5. Peter Harvey đã minh chứng 
rằng quan điểm của Phật giáo có khả năng giải quyết chiến 
tranh và đem lại hòa bình cho nhân loại. 


Trong chương 2, “Đạo đức kinh tế theo quan điểm của 
Phật giáo” Peter Harvey trích dẫn kinh điển Đại thừa đề 
chứng minh rằng. Phật giáo đã có đề cập đến các vấn đề 
kinh tế. Giá trị cỗ truyền của Phật giáo là đối nghịch với 
những giá trị trong một xã hội nặng về chiếm hữu và tiêu 
thụ vì phúc lợi vật chất không là cứu cánh tự tại, mà chỉ là 


VI 


ĐỖ KIM THÊM 


một phương tiện mang lại hạnh phúc cho con người và hỗ 
trợ cho sinh hoạt nhằm phát triển đạo đức và tâm linh. 


Nguyên bản Anh ngữ của bản dịch là Economic ethics, 
chương V trong tác phẩm An Imroduction to Buddhist 
kEthics: Foundations, Values and Issues của GS. Peter 
Harvey do nhà xuất bản Cambridge University Press ấn 
hành năm 2000, từ trang 187-238. 


Đức Phật đã dạy cho cư sĩ rằng mưu sinh liêm chính là giá 
trị tâm linh sẽ giúp thành công trên thế gian, đặc biệt là khi 
cư sĩ biết sử dụng phù hợp thu nhập và bố thí. Thái độ đạo 
đức của Phật tử đối với tài sản sẽ có những ảnh hưởng tốt 
đẹp đến việc phát triển kinh tế xã hội. 


Đối với giới lãnh đạo, đức Phật nói rằng nghèo đói có mặt 
thì bất ôn xã hội tăng lên, trách nhiệm của vua quan là quan 
tâm đến người nghèo và đầu tư vào nhiều lãnh vực khác 
nhau cho nền kinh tế. Phật giáo kêu gọi lòng hào phóng, 
buông bỏ và từ bi của giới lãnh đạo và Phật tử. Khi tất cả 
mọi người nỗ lực để làm việc cho một xã hội đạt nhiều 
công bình hơn, thì kêu gọi công bình tự tại hay công bình 
trong việc phân phối về kinh tế là không cần thiết. Tu viện 
là một định chế chủ yêu trong mạng lưới chính về thương 
mại và bố thí và hoạt động của tu viện đã có những hiệu 
ứng về kinh tế. Thái độ kinh tế của sư tăng cũng có vai trò 
quan trọng đề phát triển tăng đoàn và xã hội. 


Đạo đức kinh tế của Phật giáo không tương phản với việc 
phát triển chủ nghĩa tư bản và đã hỗ trợ cho chủ nghĩa tư 
bản sơ khai tại Ấn thời cổ, tại Trung Quốc và Nhật Bản 
thời trung cổ. Có nhiều phê phán rằng Phật giáo giúp cho 
tín đồ tu tập hướng về một thế giới khác, làm giảm đi 
những động lực phấn đấu cho giá trị của thế giới này, vì thế 
Phật giáo không có một vai trò tích cực trong việc thay đổi 
xã hội. Đây là một luận điểm sai lầm vì không coi trọng 


VI 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


mối quan hệ giữa Phật giáo và xã hội. Tác dụng của Phật 
giáo đối với nhà nước được chứng minh qua việc cổ vũ về 
đạo đức, công tác từ thiện. Phật giáo đã đóng góp rất lớn 
trong việc canh tân và phát triển Nhật là một thí dụ điển 
hình. 


Kinh tế học theo quan điểm Phật giáo hoàn toàn khác biệt 
với kinh tế học của chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa Xã hội. 
Phát triển kinh tế phải được đặt trong một bối cảnh rộng rãi 
hơn về nhu cầu phát triển nhân cách toàn diện và hạnh phúc 
an lạc mà lối sống của Phật tử sẽ đem lại ý nghĩa cao đẹp 
cho một nền kinh tế. Phật giáo thấy cốt tủy của văn minh 
không chỉ nhằm gia tăng những ham muốn nhưng mà còn 
làm thanh cao nhân cách của con người. Tìm cách triển 
khai khái niệm này bằng cách đề xuất một loại chủ nghĩa xã 
hội mang màu sắc “chính Pháp” (Dhammic Socialism) là 
một phương cách trung dung để tránh được sai lầm đã có 
của các chủ nghĩa trong bối cảnh hiện đại. 


Mô hình phát triển của phong trào Sarvòdaya Sramadàna 
tại Sri Lanka là một thí dụ vì đã tái khám phá đạo đức xã 
hội của Phật giáo. Những giáo huấn Phật giáo nhằm hướng 
tới một tinh thần dẫn thân cho xã hội, tạo một phương cách 
hội nhập hòa hợp theo một đường lỗi trung dung và thay 
đổi nhằm đem lợi ích cho cá nhân, xã hội và môi trường, 
hòa nhập cải thiện vật chất vào tâm linh, với sự chuyên hóa 
của cá nhân và với sự tương trợ trong xã hội. Sự đóng góp 
của Phật giáo trong việc phát triển kinh tế hiện đại của Nhật 
được minh chứng qua sự thành công của phong trào Sòka 
Gakkal, phong trào xây dựng giá trị xã hội, một hình thức 
của Phật giáo theo Nhật Liên Tông. 


GS. Peter Harvey minh chứng rằng khi xem Phật giáo 
không quan tâm đến các vấn đê kinh tế, thì đây là một sai 
lầm, vì đức Phật có hoằng hóa cho các cư sĩ, tăng đoàn và 
giới lãnh đạo về các lĩnh vực kinh tế. Hình thức tiêu thụ của 


1X 


ĐỖ KIM THÊM 


chủ nghĩa tư bản và giáo huấn của Phật giáo, khi gặp nhau, 
có nhiều phù hợp hơn, nếu chủ nghĩa tư bản đóng góp cho 
việc phúc lợi chung hơn là tìm tư lợi. Trong phương cách 
làm việc của Phật tử có thể đóng góp nhiều trong sự phát 
triển chung, mà giá trị của nó được đặt ra trong môi trường 
xây dựng nhân cách, hơn là chỉ đơn thuần là tạo thêm thu 
nhập. 


Trong chương 3, vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo theo 
quan điểm Phật giáo được đề cập. Nguyên bản Đức ngữ 
của bản dịch là “Menschenrechte und religiöse Freiheit aus 
der Sicht des Buddhismus” được đăng trong Hans Kùng & 
Karl-Josef Kuschel  (Hrsg): “Weltfmeden durch 
Religionsfrieden, Antworten aus den Weltreligionen”, 
Piper, Mũnchen, Zirich 1993, trang 109-139. Tham luận 
này được GS. Masao Abe trình bày tại cuộc hội thảo quốc 
tế: Các tôn giáo trên thế giới và vấn đê nhân quyển, do 
UNESCO tổ chức vào ngày 8-10 tháng 2 năm 1989 tại 
Paris. 


Masao Abe cho rằng có sự khác biệt của Phật giáo và các 
tôn giáo phương Tây, vì Phật giáo không đặt vấn đề sự hiện 
hữu của một Thượng đế cá nhân, mặc khải, tiên tri hay cứu 
rỗi qua niềm tin. Phật giáo không từ bỏ, lên án hoặc kết tội 
là tà giáo, mà thực ra phê phán trong tính thần xây dựng, 
dưới nhiều nhãn quan khác nhau và cùng nhau hướng về 
một tín ngưỡng chung. Phật giáo hướng dẫn tìm hiểu về 
quy luật duyên khởi, tự kiến bản ngã, suy niệm và thoát bỏ 
mọi hệ lụy. Phật giáo không chủ trương cực đoan phủ nhận 
những tín ngưỡng khác với tín ngưỡng của mình. 


Lập luận bảo vệ nhân quyền của Phật giáo cũng hoàn toàn 
khác biệt vì trong kinh điển Phật giáo không có ý niệm 
nhân quyền tương tự theo ý nghĩa của phương Tây. Phật 
giáo không cho răng bản thể con người chỉ giới hạn trong 
quan điểm về nhân chủng, mà đặt con người trong một 


X 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


tương quan rộng rãi hơn với tạo vật và vũ trụ. Theo Phật 
giáo, con người là một thành phần hữu tri giác trong một 
tổng thể của muôn loài vừa hữu tri giác và vô tri giác, vì 
con người và tạo vật trong vũ trụ đều đặt mình trong quy 
luật sinh diệt hữu hạn. Do đó nhân quyền trong Phật giáo 
được hiểu trong chiều hướng vũ trụ, phô quát và vượt qua ý 
niệm về nhân chủng này. Phật giáo không loại bỏ những 
quyền của các sinh vật khác như cây cỏ và thú vật. 


Để hiểu quan điểm của Phật giáo về vấn đề nhân quyền 
đúng đắn hơn, điều cần thiết nhất là phải đặt lại vấn đề bản 
ngã, bởi vì vấn đề nhân quyền và tự do của con người 
không thể nào lãnh hội được nếu không có sư hiểu biết 
tường tận về bản ngã. Trong tất cả những điều răn của Phật 
giáo đều hàm chứa một điều: không nên hủy diệt cuộc 
sông, lời khuyên này không những áp dụng cho con người 
mà còn cho cả muôn loài có tri giác. Thiên nhiên không 
những lệ thuộc vào con người, mà ngược lại con người 
cũng lệ thuộc vào thiên nhiên. Sự khác biệt giữa Phật giáo 
và các tôn giáo tại phương Tây đã gây ra một hậu quả quan 
trọng trong các vấn đề tự đo tôn giáo. 


GS. Masao Abe kết luận là Phật giáo có thể đóng góp trong 
vấn đề nhân quyền và khoan dung tôn giáo với ba giải 
pháp: Buông bỏ mọi ràng buộc vào hệ thống tín điều và 
giáo điều. Không có một tôn giáo nào tồn tại mà không có 
hệ thống tín điều, nhưng thái độ đối với hệ thống tín điều là 
quan trọng. Khi mà tín điều chỉ được coi là chủ yếu và chỉ 
nhằm ràng buộc mọi tín đồ, thì hệ thống tín điều này chỉ là 
một giáo điều. 


Sự nhắn mạnh đến giáo điều thường đưa tới sự phân hóa 
trong tôn giáo và đưa tới sự phản kháng của các tôn giáo 
khác. Điều này tạo ra những xung đột tôn giáo ngay cả đến 
thánh chiến. Các tôn giáo này thường nhắn mạnh quá mức 
mọi niềm tin duy nhất vào chân lý mặc khải cũng còn được 


XI 


ĐỖ KIM THÊM 


biết đến về sự cố chấp của mình, điều này bắt nguồn từ 
hình thức tín ngưỡng cứng nhắc mà ra. Khi nào chúng ta từ 
bỏ mọi ràng buộc với các giáo điều và trở về với chân lý 
tôn giáo như là cội nguồn của đạo lý, chừng đó chúng ta 
mới tránh được mọi phân hóa và thánh chiến và chúng ta 
không những khoan dung trong chính tôn giáo mình mà 
còn khoan dung với các tôn giáo khác. 


Chủ đề của chương 4 là phát triển khoa học theo quan 
điểm Phật giáo. “Vô Tận trong lòng bàn tay -Từ thuyết Đại 
bùng nồ đến Giác ngộ” là một tiểu luận Việt ngữ của TS. 
Đỗ Kim Thêm đã đăng lần đầu tiên trên Tập San Viên Giác 
Tây Đức Số 126 Xuân Nhâm Ngọ 2002. TS. Thêm viết đề 
giới thiệu tác phẩm Pháp ngữ “L infini dans la paume de 
la main - Du Big Bang à l'Eveif° của Matthieu Ricard và 
Trịnh Xuân Thuận, Nhà xuất bản: Fayard/NI, Paris 2000 
nhằm giúp cho bạn đọc người Việt theo đõi một cuốn sách 
đang bán chạy nhất tại thị trường Pháp ngữ mà lúc đó các 
bản dịch Anh và Việt ngữ chưa ra đời. Về sau bài này được 
trang mạng Thư viện Hoa Sen, Vietsclences và nhiều trang 
mạng khác phổ biến. 


Tác phẩm “Liwini dans la paume de la main - Du Big 
Bang à l'Eveil' là một công trình đầu tiên quy mô và 
nghiêm túc nhằm đối chiếu những thành tựu khoa học hiện 
đại với những luận điểm liên hệ theo Phật giáo. 


Nội dung được hai tác giả đề ra để thảo luận về mối quan 
hệ giữa Phật giáo là sự dị biệt về hai trào hướng của hai 
lãnh vực, vấn đề sự khai nguyên vũ trụ, nguyên lý tổ chức 
cho vũ trụ, giải thích sự hiện hữu của các phần từ SƠ đăng, 
tính cách vô thường trong thế giới hiện tượng, vấn đề định 
mệnh, thời gian, thuyết nhân quả, quan hệ giữa tỉnh thần và 
vật chất, quy luật khoa học và quy luật Phật giáo, tầm quan 
trọng của lý trí trong khoa học và suy niệm trong Phật giáo, 


xI 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thâm mỹ trong khoa học và Phật học, khoa học hành động 
theo Phật giáo. 


Với một kiến thức uyên bác về vẫn đề chuyên môn và khả 
năng giải thích trong sáng, hai tác giả luận giải về tương 
đồng và dị biệt giữa tôn giáo và khoa học. Khởi đầu từ luận 
đề của Galilée học giới cho là hai thế giới này không thể 
nào gặp nhau được. Einstein khi đối chiêu Phật giáo với các 
tôn giáo khác đã cho rằng Phật giáo có thể đáp ứng được 
những nhu cầu đòi hỏi của khoa học. Einstein muốn nói tới 
tính cách thuần lý và thực tiễn của Phật giáo, khi ông so 
sánh thấy các tôn giáo khác chỉ dựa trên kinh điển và giáo 
điều. 


Hai tác giả kết luận rằng Phật giáo là một tôn giáo có thê 
đối thoại với khoa học. Phật giáo và khoa học không những 
không đối kháng mà còn bổ khuyết cho nhau trong việc tìm 
hiểu khoa học hiện đại và đời sống tỉnh thần của từng cá 
nhân cũng như trong nỗ lực về sự chế ngự thiên nhiên và 
kềm chế bản ngã đề tìm đường thoát khổ. 


Trong chương 5, những vấn đề dân số, tiêu thụ và mội 
trường theo quan điểm Phật giáo được đề cập chỉ tiết. 
Nguyên bản Anh ngữ của bài này là “Buddhist Resources 
°Ệ` lssues of Populaton, (ConsumpHon and the 
Environmenf”° được đăng trong Mary Evelyn Tucker and 
Dunncan Ryuken Williams (eds.): Buddhism and ecology: 
the Interconnection of dharma and deeds, Harvard 
University, Center for the Study of World Religlons, 
Cambridge Mass: Harvard UnI Press, 1997 pp. 291- 311. 


Giáo lý Phật giáo không hè trực tiếp đưa ra những giải 
pháp cho các vấn đề của thời đại như dân số, tiêu thụ hay 
môi trường. Tuy nhiên khi giải thích những giá trị nội tại 
của giáo lý Phật giáo qua kinh điển, thì ta sẽ tìm ra những 
đường lối thích hợp đề giải quyết các vấn đề này. Giải thích 


xII 


ĐỖ KIM THÊM 


giá trị của Trung đạo sẽ tìm ra một giải pháp cho các vấn 
đề, mà thái độ tiết chế là một đề nghị và Phật tử nên noi 
theo. Chúng ta không thể mở rộng môi trường và gia tăng 
tài nguyên tùy thích, mà chỉ có thể giảm bớt dân số và tiết 
chế tiêu thụ 


Phật giáo không khuyến khích sinh sản, không bắt buộc 
Phật tử phải có con như một bổn phận tôn giáo. Sinh con 
hay không là do quyết định của riêng mình. Quyết định này 
đến từ ý thức về cuộc sống của con người trong thế gian và 
trách nhiệm trong tình liên đới, chứ không phải do tai nạn 
hay bồn phận. 


Phật giáo đề cao rất mực điều may mắn khi được sinh ra 
làm kiếp con người, không phải vì có nhân quyền hay được 
đứng trên tạo vật khác. Theo ý nghĩa tiết chế thì sống một 
đời xa xí là vô nghĩa, nhưng sống nghèo khó chẳng đưa đi 
đến đâu. Phật giáo không lên án giàu sang mà cũng không 
hề ca ngợi nghèo đói. Một đời sống tiết chế là điều kiện cần 
thiết và tiên quyết cho sự tu tập đề đạt tới giác ngộ. Đề việc 
tu tập có kết quả, Phật tử cần có một cơ sở vật chất tối thiêu 
và bình an tâm hồn. 


Thay vì chỉ lo nối dõi tông đường, Phật tử cần nỗ lực khởi 
động tâm Bồ-đề, một hơi ấm của lòng từ bi cho tất cả 
chúng sinh và muôn loài, vượt qua ý nghĩa hạn hẹp cá nhân 
gia đình, tộc họ, điạ phương hay đất nước. Tâm Bồ-đề là 
một chủng tử giác ngộ cần vun bồi và lưu truyền, nó cũng 
quý giá như các di sản văn hóa khác của nhân loại. 


Quan niệm rằng quan hệ tình dục mà không sinh sản là bại 
hoại đạo đức, giá trị này cần được xét lại trong điều kiện 
thặng dư dân số hiện nay. Vấn đề tình dục, sinh sản và đạo 
đức nên được thảo luận công khai và tách biệt ra, thay vì 
kết hợp lại để lên án. Nhiệm vụ chủ yếu của quan hệ tình 
dục là cảm thông và gắn bó trong xã hội con người. Kim 


XIV 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Cang Thừa mang tính Mật giáo, phương pháp tu học huyền 
bí, bao gồm tôn giáo thiên nhiên của Ấn Độ và Phật giáo, 
đặc biệt có tôn thờ giới tính và hình tượng nam nữ yêu 
nhau. Nam và nữ được so sánh như trí thức và từ bi. Quan 
hệ vợ chồng được xem như một tình bạn đồng môn, cùng tu 
tập và giúp nhau trong cuộc đời với sự đối xử trân trọng và 
bình đẳng nhau, mà tình dục là một biểu tượng thiêng liêng, 
chứng minh cho sự gắn bó này. 


Mối quan hệ văn hóa giữa Trung Hoa và Ấn Độ được thảo 
luận trong chương 6. Nguyên bản Anh ngữ của bài này là 
*Passage to India”, đăng trong The New York Review of 
Book, Volume 51, Nummer 19, December 2004. 


Dù không luận giải trực tiếp Phật giáo có thê đóng góp cho 
phát triển dân chủ tại nhiều nước trên thế giới. Tinh thần vô 
úy trước bạo lực, nhiệt tình thảo luận công khai trước 
những bất đồng, sẵn sảng chấp nhận phê bình để sửa sai là 
một trong những truyền thống đặc sắc của Phật giáo mà thế 
giới có thể học hỏi và áp dụng vào những cải cách chánh trị 
trong tương lai. 


Vì các giá trị Phật pháp có khả năng khai sáng mà tác phẩm 
mang lại cho người đọc và vì những kiến thức Phật giáo 
mang tính cầm nang mà các tác giả đã gửi gắm trong tác 
phẩm này, tôi trân trọng kính giới thiệu đến quý độc giả trí 
thức gân xa. Hy vọng răng tác phẩm này góp phần soi sáng 
những vấn đề thời đại mà tất cả chúng ta đang quan tâm và 
tìm giải pháp. 


Giác Ngộ, ngày 28-09-2012 

TT. Thích Nhật Từ 

Tổng Biên tập 

Tủ sách và Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay 


XV 


ĐỖ KIM THÊM 


LỜI CẢM TẠ LẦN TÁI BẢN 


Quan Điểm của Phật Giáo Trước Các Vấn Đề Hiện Đại 
đuợc Nhà Xuất Bản Hồng Đức ấn hành lần đàu tiên vào 
năm 2012 tại Việt Nam trong khuôn khổ phát hành của Tủ 
Sách Đạo Phật Ngày Nay do Thượng Toạ Thích Nhật Từ 
chủ trương biên tập. 


Tuyền tập này giới thiệu những công trình nghiên cứu của 
các học giả lừng danh từ Anh, Pháp và Đức ngữ sang Việt 
ngữ để phục vụ cho người Việt trong nước nằm bắt vấn đề 
hiện đại và đóng góp vào việc thảo luận chung vấn đề tại 
sao Phật giáo ngày càng thu hút tại các nước phương Tây. 


Nói chung, Phật giáo có những luận giải khi chiến tranh lan 
rộng, khủng bố đe doạ, bạo lực gia tăng, kinh tế suy thoái, 
đạo đức băng hoại, văn hoá suy đổi, môi sinh ô nhiễm, tài 
nguyên cạn kiệt, dân sỐ g1a tăng, tiêu thụ vô luợng và định 
hướng khoa học. Chủ trương của Phật giáo là đề cao tự do 
cá nhân trong tư duy độc lập và nỗ lực hành động đề thay 
cho giáo điều, từ bi trong một thê giới vị kỷ, bất bạo động 
trước một trào lưu quốc tế ngày càng cuồng tín với chuộng 
bạo lực. Với lòng khoan dung những dị biệt, một nội dung 
hiếu hoà và phương cách khả thi, Phật giáo là một tiềm 
năng to lớn để giải quyết cho các vấn đề quốc tế hiện nay. 
Bản in lần đầu tiên là một đóng góp khiêm tốn của tác giả 
dành cho các độc giả trong nước. 


XVI 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Sau khi sách ra đời, tác giả nhận được nhiều phàn hồi tích 
cực từ trong nước, đặc biệt nhất nhiều tạp chí Phật học 
đăng lại các chương trong sách giúp việc phổ biến được 
rộng rải hơn. Tác giả cũng được các thân hữu ở hải ngoại 
cho biết là cũng có nhu cầu sách này, dù là đã có dịp tham 
khảo tài liệu trực tiếp trên các trang mạng như Thư Viện 
Hoa Sen, Quảng Đức và nhiều trang Phật Giáo khác. 


Được sự đồng thuận của Thuơng Toạ Thích Nhật Từ, 
khuyến khích của Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải và sự 
hợp tác của Cư Sĩ Tâm Diệu, người chủ trương Trang Thư 
Viện Hoa Sen và Nhà Xuất Bản Ananda Việt Book 
Foundation, tác giả xin tái bản sách này, nội dung không 
thay đổi, nhưng với mục đích là phổ biến cho Phật tử hải 
ngoại có cơ hội tìm hiểu về đề tài này. 


Nhân dịp này, tác giả xin chân thành cám ơn sự hợp tác của 
Thượng Toạ Thích Nhật Từ và Cư Sĩ Tâm Diệu, đã hoan 
hỷ tạo điều kiện cho tác phẩm này ra đời. Tác giả cám ơn 
Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải đã nhiệt tình giúp dịch 
thuật nhiều thuật ngữ về Thiền Tông và tặng nhiêu tư liệu 
quý về Phật học. 


Dr. Đỗ Kim Thêm LL.M,M. A 
Tháng 10 năm 2017 


XVII 


ĐỖ KIM THÊM 


LỜI TRI ÂN 


Con xin thành kính dâng tuyền tập này cho song thân là Đỗ 
Kim Chung và Nguyễn thị Ảnh, để cảm tạ công ơn sinh 
dưỡng, cầu xin cha mẹ nhận nơi đây lòng báo hiếu của con. 


Em cũng xin kính tặng tuyển tập này cho anh Đỗ Kim 
Tính, người đã thương yêu và hy sinh cho em từ tuổi thơ 
cho đến lúc trường thành. Nỗ lực của gia đình tạo điều kiện 
học vấn cho con trong hoàn cảnh khó khăn là một điều quý 
báo nhất đề con có được như ngày nay. 


Con cũng xin dâng tác phẩm này cho Nhạc phụ, Nguyễn 
Ngọc Diệp, cố Tổng Thư ký Viện Đại học Hòa Hảo, An 
Giang, để cảm tạ công đức, Nhạc mẫu Huỳnh Thị Khảm, 
một tấm gương hy sinh cho gia đình, tỉnh thần đạo đức kiên 
trì và cảm tạ lòng yêu thương và lời cầu nguyện cho gia 
đình con. 


Tuyển tập này có sự hợp tác của Tuyết Mai, người bạn 
đường, đã đọc và giới thiệu các tài liệu Pháp ngữ, sửa chính 
tả bản thảo. Ngoài ra, Tuyết Mai còn chịu đựng nhiều khó 
khăn chung trong cuộc sống nhưng luôn hỗ trợ tỉnh thần. 
Đặc biệt nhất là Xuân Mai, con gái yêu của ba má, đã biến 
những ngày làm việc cực nhọc của ba má thành những 
ngày hạnh phúc. Tác phẩm này cũng như các tác phẩm 
khác là một công trình chung của gia đình. 


XVII 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Dịch giả cảm tạ các ân nhân khác đã giúp đỡ trực tiếp hay 
gián tiếp để dịch giả có cơ hội làm việc được đến ngày nay, 
mà không thê nào nêu hết phương danh. Xin tất cả ân nhân 
hi nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành. 


Vì không phải là một chuyên gia nghiên cứu về Phật học, 
nên tác giả còn thiếu xót trong biên dịch, kính mong độc 
giả chỉ dẫn đề lần tái bản, bản dịch được hoàn chỉnh hơn. 
Cuối cùng, người dịch xin cảm tạ sự hơp tác quý giá của 
Thượng tọa Thích Nhật Từ, Tổng Biên tập Tạp chí Đạo 
Phật Ngày Nay, đã hoan hỷ giới thiệu và tạo điều kiện cho 
tác phẩm này ra đời để phục vụ quý độc giả. 


Tháng 4-2012 
Dr. Đỗ Kim Thêm LL.M,M. A. 


XIX 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu 


Chiến tranh và hòa bình theo quan điểm của Phật 
giáo 


Đạo đức kinh tế theo quan điểm của Phật giáo 


Nhân quyền và tự do tôn giáo theo quan điểm của 
Phật giáo 


Vô tận trong lòng bàn tay - Từ thuyết đại bùng nỗ 
đến giác ngộ 


Những vấn đề dân số tiêu thụ và môi trường theo 
quan điểm Phật giáo 


Môi quan hệ văn hóa giữa Trung Hoa và Ấn Độ 


Vài nét vê các tác giả và dịch giả 


7] 


152 


184 


210 


238 


j7 


CHƯƠNG I 


CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH 
+ ? ˆ^ z 
THEO QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 


Trong thế gian này hận thù không bao giờ làm chấm dứt 
hận thù, chỉ có không hận thù mới xoá tan hận thù. Đó là 
quy luật tự ngàn xưa. Kinh Pháp Cú Š 


Nói chung, Phật giáo được xem là gắn liền với bất bạo 
động và hoà bình. Trong hệ thống giá trị của Phật giáo ý 
niệm này đã biểu hiện rỏ nét. Dù nói như vậy không có 
nghiả là Phật tử luôn được sống trong an lành, các quôc gia 
theo Phật giáo đều phải đồng gánh chịu chung cảnh chiến 
tranh và xung đột, khi mà hầu hết các lý do cho các cuộc 
chiến lại xảy đến từ nơi khác. Vấn đề là làm sao tìm ra một 
luận giải hợp lý về bạo lực theo quan điêm Phật giáo có thể 
chấp nhận được và xem Phật giáo như có một phương tiện 
dồi dào đặc biệt để sử dụng trong việc giải quyết các tranh 
chấp. Nhìn chung, hầu hết tại châu Á, có người nhận ra 
rằng Phật giáo được coi như có tác dụng chung nhằm đem 
lại tính nhân bản, xoa dịu sự quá khích của bạo quyền và 


1 


ĐỖ KIM THÊM 


quân phiệt, giúp cho các để quốc rộng lớn (thí dụ như 
Trung Quốc) tồn tại mà không có nội chiến hay có những 
cuộc chiến bị khích động nhằm chống lại những người 
không theo đạo Phật, dù rất hiếm. Hơn nửa, trong chiến 
cuộc, các tu viện Phật giáo luôn là những nơi trú ẩn an 
lành. 


Luận giải của Phật giáo 9Ẻ ngu$ên nhân của 
tranh chấp 


Đối với Phật giáo, các nguồn gốc của mọi hành vi tác 
hại, thí dụ như ham muốn, thù hận và cảm nhận sai lầm 
được coi như là cội rễ cho mọi sự xung đột của con 
người.[¡] Khi đã nghĩ như vậy, người ta luôn cho rằng „tôi 
có quyên và muôn có quyên”, để mà ngược đải người 
khác.[ii] Xung đột khởi đầu từ sự ràng buộc vào vật chất: 
lạc thú, tài sản, đất đai, giàu sang, độc quyền kinh tế và ưu 
thế chính trị. Phật dạy rằng ý nghiả của lạc thú sẽ đưa ta 
đến chỗ tìm nhiều lạc thú hơn nữa, từ đó đưa tới sự xung 
đột giửa con người với nhau, kê các bậc trị vì, cuối cùng là 
tranh chấp và gây chiến.[iii] Sư Đà La, Sàntiveda, một thi 
sỉ thuộc Đại Thừa khi trích kinh Phật trong tác phẩm của 
mình đã đề cập rằng khi tranh chấp Xảy ra giửa con người 
thì chính lòng ham muốn chiếm hửu là nguyên nhân.[iv] 
Bên cạnh lòng ham muốn có thêm thì chính sự mất mát vật 
chất cũng là căn cơ của xung đội. 


Đức Phật thường đề cập đến những tác dụng xấu khi ta 
bị ràng buộc vào những định kiến hay giả kiến, những giáo 
điều, kế cả những quan điểm đúng đắn mà cá nhân ta 
không hề biết được đó là sự thật.[v] Kiểm chứng lối suy 
nghĩ của mình thời trước đây, Đức Phật cho rằng quan 
điểm luôn bị giao động như một đảm rừng. Có bám giử 
quan điểm có thể coi như dễ đưa tới chiến tranh tôn giáo 
hay ý thức hệ (dù là phòng vệ hay tấn công), thánh chiến, 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


cách mạng đâm máu và phòng hơi nghạt. Thật vậy, ở thế kỷ 
XX, hàng triệu người chết vì bị ràng buộc vào một ý thức 
hệ đặc biệt, mà họ cố tình biện minh cho hành vi của họ: đó 
là Hitler, Stalin, Khmer Đỏ và các khủng bố đủ loại. 


Hận thù, có lẻ được châm thêm vào lúc có xung đột do 
các phương tiện tuyên truyền, có thê bắt nguồn từ sự ràng 
buộc vào tài sản hay một sô vấn đề nào đó. Dù người ta 
muốn sống trong yên lành, nhưng họ không thể đạt được. 
Càng nghĩ quanh quân về một vấn đề gì thì tư tưởng của ta 

sẽ tập trung vào một chủ đề riêng biệt, đưa tới lòng ham 
muôn, và rôi phân biệt giưả hai hạng người muốn và không 
muốn, và cuối cùng là thèm khát và thù hận.[vi] Lo sợ và 
càng thù hận tác động tới mọi ác nghiệp, dù có được biện 
minh hay không.[vH] 


Nhận định sai lầm đưa tới xung đột là những hình thức 
rỏ rệt của những hoang tưỏng tự đại cá nhân. Phật giáo cho 
rằng sự hoang tưởng tôi tệ nhất là ngã chấp: cảm giác của 
tôi, thái độ của tôi, phản ứng tốt của tôi là một biểu thị 
thường xuyên bản ngã hoặc là cái tôi phải được bảo vệ 
băng mọi giá. Như là một phần trong tiến trình bồi đấp cho 
hình ảnh cái tôi, người ta lại càng vun bồi bản sắc của mình 
vào trong quê hương của tôi, cộng đồng của tôi, tôn giaó 
của tôi và ngay cả giới tính của tôi. Khi các thực thể này bị 
de doạ hay tốn thương, người fa cảm thấy như chính như 
bản thân mình bị đe doạ hay tốn thương.Trong mối quan hệ 
với một nhóm, người ta nghĩ rằng mình sẽ bỏ đi tính cá 
nhân vị kỷ, nhưng lại trở thành một cơ sở cho sự vị kỷ theo 
bè nhóm, nhất là khi nhóm này bị thương tốn. Khi một 
người đã không xác định được yêu tính trong bản ngã của 
mình, chắc chăn một điều là sự kết hợp họ thành một quốc 
gia hay một cộng đồng theo ý nghĩ cố hữu của nó sẽ thiếu 
đi những yếu tính thường hằng đủ để phải bảo vệ nó bằng 
mọi giá. Bản đồ chính trị trên thế giới đã bao lần thay đổi 
khi biên giới bị xoá nhoà cùng với thăng trầm của các chế 


ĐỖ KIM THÊM 


độ chính trị. Đối với Phật tử, Đức Phật không khuyên khích 
tín đồ nên giận giử khi bị xúc phạm. Khi có người nào xem 
thường Phật, Pháp và Tăng, tín đồ không được phép nổi 
nóng, nếu ai ca ngợi Phật, Pháp và Tăng, cũng không vì thế 
mà hân hoan hơn. Cả hai trường hợp này chỉ làm ngăn trở 
sự trong sáng của trí huệ. Đúng hơn, tín đồ phải bình tâm 
nhận xét và tìm ra mức độ của sự thật, nếu có, trong những 
gì mà họ nói.[vii] 


Những ảnh hưỏng xấu của các thành viên khác trong 
cộng đồng, dù là giới lãnh đạo hay thân hửu, được coi như 
là một yếu tố khác đưa tới tranh chấp. Khi một vị vua hành 
sử không đạo đức thì sẽ ảnh hưởng đến các quan, ảnh 
hưởng này sẽ lan rộng đến các đạo sỉ Bà la môn, các gia 
đình dân chúng, tính thành và làng xóm.[ix] Sự mục nát 
đến từ thượng tầng rồi sẽ lan toả đến hạ tầng xuyên qua 
toàn xã hội. Người tâng bốc có thể ảnh hưởng đến người 
khác khi họ làm việc ác, hoặc công nhận hành động khi họ 
làm việc này.[x| 


©eỒ23e 


Các giải pháp cho sự cung đột 
Phương tiện kinh tế 


Khi cho rằng sự nghèo đói là nguồn gốc của tội ác và 
đạo lý suy đồi, khái niệm này sẽ dẫn tới một suy nghĩ là các 
biện pháp kinh tế nhằm xoá đói giảm nghèo có thể giúp cho 
việc ngăn ngừa tội ác. Những yêu sách về kinh tế trong một 
mức độ nào đó là những yêu tố trong sự xung đột, thì đề 
cập đến các vấn đề kinh tế này có thê giúp giải quyết vấn 
đê. 


Thương thuyết và nhấn mạnh đến tác hại hỗ tương 
của chiên tranh 


Đức Phật đã có lân nói vê ngăn ngừa chiên tranh giửa 


4 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Sakiya (nơi Đức Phật xuất thân) và Koliya. Cả hai nơi đều 
dùng nước của dòng sông đấp đập chảy qua hai lánh thổ, 
khi mực nước cạn thì nông dân hai xứ này đều muốn có 
nước đề dùng vào vụ muà. Họ tranh cải và thoá mạ nhau và 
khi các lãnh binh nghe những thóa mạ này thì họ chuẩn bị 
gây chiến. Bằng thiền lực của mình, Đức Phật nói rằng ngài 
đã cảm nhận được điều này và bay lượn trên giòng sông. 
Khi thấy ngài thì cả dòng họ của ngài đều buông vũ khí và 
cúi đầu chiêm bái ngài. Khi Đức Phật hỏi về nguyên nhân 
tranh chấp thì không ai hiểu rỏ, cuối cùng những nhà nông 
trả lời đây là chuyện nguồn nước. Đức Phật đã khai ngộ 
cho các lảnh binh thấy là họ phải hy sinh cho giá trị nào đó 
cao quý hơn thí dụ như sinh mạng của họ, thay vì là nước 
mà giá trị quá ít. Chính vì thế họ đã ngưng chiến đấu. 


Qua nhiều thế kỷ, tăng sĩ Phật giáo đã thường giúp các 
vị vua trong việc thương thuyết để chấm dứt chiến tranh. 
Kinh Đại Thừa đã chỉ rỏ là Phật tử phải có thử tìm xem các 
phe lâm chiến có sẵn sàng giải quyết mọi sự dị biệt. Kinh 
Duy Ma Cật, Vimalakkrrthi Nirdesa Sutra, có bàn đến như 
Sau: 


“Trong thời chiến lời Phật dạy là 

Từ tâm và thương cảm, 

Chuyền hoá sinh linh, 

Đề chúng sinh được sống trong an hòa, 

Khi kẻ thủ nói đuôi nhau ra trận, 

Lời Phật làm tăng sức thêm cho hai phía đồng nhau, 
Với quyền năng Phật, Ngài buộc họ 

Hoá giải và sống trong hoà hợp.” [xi] 


Lập trường đạo đức bất bạo động 
Trong chuyện tiền thân Đức Phật, Jataka, thuộc Tiêu Bộ 


Kinh,[xii| Bồ tát kế răng khi xưa ngài là một vị vua nghe 
được chiên lược của một đạo quân xâm lăng.[xii] Đê đôi 


ĐỖ KIM THÊM 


phó, ngài nói rằng:”Ta không muốn vương quốc nào được 
bảo vệ bằng cách gây tốn hại,” ý vua là không bằng cách 
đem binh lính gìn giử giang sơn mình. Ý nguyện của ông 
được tuân thủ và khi thủ đô bị bao vây bởi quân xâm lược, 
vị vua này ra lệnh mở công thành. Quân xâm lược tràn vào, 
vị vua bị truất phế và hạ ngục. Nơi ngục thất vị vua mở 
rộng lòng từ bi cho vị vua xâm lấn (người sẽ hứng chiụ 
nghiệp báo về những hành vi sai trái của mình) và giúp cho 
vị vua này ngộ được dục vọng đang bùng chaý nơi con 
người mình. Vị vua đột nhiện ngộ ra rằng mình đã sai lầm 
khi hạ ngục vị vua đạo hạnh này. Kết quả mang lại là ông 
thả vị vua này và vương quốc này lại được sống trong an 
hoà. Ở đây, thông điệp được gởi đến là thái độ đạo đức bất 
bạo động của vị vua đã cứu biết bao nhiêu sinh mạng của 
cã AN: phiá. Phù hợp với phương cách này kinh Pháp cú có 

: “Hãy chế ngự hận thù bằng thương yêu, xoá điều ác 
bằng cách tạo điều thiện, thay lòng ti tiện bằng bồ thí, chinh 
phục người gian dối bằng sự thật[xiv] Dù chiến thằng 
muôn ngàn quân nơi chiến trường, nhưng người chiến 
thắng cao cả nhất là người chiến thắng bản thân mình.”[xv] 
Nội dung của câu đầu trong lời kinh trên nhằm nói đến 
phương cách của Đức Phật trong tiền kiếp là vua 
Brahmadatta của nước Benare. Điều này ngược lại với vị 
vua này là chỉ vua biết lấy thiện báo thiện và ác báo 
ác.[xvI] 


Dĩ nhiên, bằng phương cách này không phải lúc nào 
cũng là luôn cứu vớt được sinh mạng. Thực ra, như đã nói, 
người dân Sakiya bị tiêu diệt khi không tự mình chống nổi 
kẻ xâm lược. Một lần nửa vào thế kỷ XI, khi người Thổ 
theo đạo Hồi phá tan những tu viện và học viện Phật giáo, 
rõ ràng là các sư tăng không hề kháng cự. Tuy thế, thái độ 
bất bạo động này có thê cứu vản tình thế. Cách đây vài 
năm, một vị sư người Anh và đoàn cư sĩ đã bị một băng 
cướp tấn công tại Ấn Độ. Khi các cư sĩ chống trả và bị 
đánh thô bạo, vị sư sắp chết, tụng kinh cầu nguyện và bị bỏ 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


lại một mình. Trung Bộ Kinh, Majjhama Nikàya, kế rằng 
sư Punna có tinh thần vô uý.[xvii] VỊ sư này đã kế cho Đức 
Phật nghe rằng sư đã sông và hoằng pháp cho dân chúng tại 
Sunãparanta. Khi Đức Phật nhận ra răng những người dân 
này là thô bạo khi sỉ nhục ngài, ngài nói là chỉ muốn xem 
họ như những người lương thiện, nếu họ không thực sự 
dùng tay để đánh đập ngài. Dù nếu họ có đánh đâp ngài, 
ngài cũng xem họ là người tốt, khi họ không dùng đất sét 
để ném ngài. Dù họ làm thế với ngài, thì ngài cũng xem họ 
là người tốt, vì họ đã không dùng gậy để đánh ngài. Và cứ 
như thế, họ không dùng dao để đâm ngài, nhưng không giết 
chết ngài. Phật nói rằng cuối cùng nếu họ giết chết ngài, thì 
họ chỉ huỷ diệt xác thân giả tạm của ngài. Nhưng Phật đã 
thu phục được nhiều môn đệ trong số người ở Sunãparanta. 
Theo sử Án Độ, trong khi Phật tử đôi khi bị ngược đải vì 
vua Ấn theo Ấn Độ giáo, thì không có một chứng cớ nào 
nói về sự ngược đải của Phật tử đối với người khác đạo. 
Mặt khác, trong lịch sử không hề ghi lại có bất kỳ một vị 
vua nào theo đạo Phật mà tìm cách trả thù kẻ tắn công mình 
bằng bạo lực. Trong khi một cá nhân có thể bị nguy hiểm 
đến tính mạng vì không có khả năng chống trả bạo lực bằng 
sức mạnh, thì một vị vua thấm nhuần đạo hạnh có thể sẽ 
thành công hơn khi làm việc này bằng cách nhân danh đất 
nước của mình. 


Suy niệm về cách giảm sân hận và tắng nhân nhục 


Những giá trị chủ yêu của Phật giáo được người ta biết 
đến như thánh thiện vĩnh cữu đó là tính từ bi, bác ái, lòng 
đồng cảm và sự an vui tự tại. Cùng với đặc điểm này cũng 
phải kê đến lòng kham nhắn hay chịu đựng. Những giá trị 
này đều có liên hệ trực tiếp việc giảm đi xung đột, việc tu 
tập này có tác dụng đầu tiên làm cho tranh chấp ít có dịp 
bộc phát. 


Nhằm phát triển lòng từ bị, một luận sư của Trung Bộ 


ĐỖ KIM THÊM 


kinh là Buddaghosa đã đưa ra nhiều suy niệm nhằm làm 
giảm đi lòng sân hận.[xviii] Trong một số tình huống thì 
việc này rất có giá trị vì đó là một phương pháp làm tiêu đi 
sức mạnh của những cảm xúc tiêu cực và làm giảm đi 
nguồn gốc tâm lý của mọi tranh chấp. Trong khi giáo lý 
Thiên Chúa giáo nhấn mạnh là không nên giử ác ý để 
chống lại một người nào đó, thì ngược lại, Phật giáo, đặc 
biệt là giáo lý Đại thừa, nhắn mạnh đến việc không nên giử 
lòng sân hận ngay trong chính thâm tâm mình, bởi những 
hậu quả tác hại của nó. Nhiều suy tưởng của Buddhaghosa 
đã diễn đạt tỉnh thần này: “bất kê là loại hại gì, thù chỉ đem 
đến thêm thù, ghét chỉ đem thêm ghét, ác tâm thì chỉ gây 
thêm hại.”[xix] Kinh có nêu lên một ví dụ: “Giả sử như một 
người khác gây phiền não, khiêu khích ta bằng những hành 
vi khả ố, tại sao phải chịu đựng khi cơn giận nôi lên, và hãy 
làm như họ làm đối với mình hay sao? Khi ta nỗi giận, có 
thể ta tạo cho họ phải khổ, có thê là không. Dù với sự tổn 
thương do sự nổi giận mang lại, chắc chắn một điều là 
chính mình bị khổ.”[xx] 


_ Khi một người công kích hay lăng mạ người khác, thì sự 
tốn hại kéo đài chỉ thật sự có khi mà người ta phản ứng lại 
bằng giận dử hay bạo lực. Kẻ thù ta chỉ ước muốn những 
điều như là khi ta bị kinh tởm trong đau khổ, không may 
mắn, nghèo, không danh phận, không bè bạn và không 
được tái sanh vào tiên cảnh. Khi ta tự mình làm mỗi cho 
sân hận của chính mình thì ta chỉ mang lại những thứ như 
vậy.[xxi| Giận dử với người khác cũng chỉ ví như đem bó 
lửa đụng vào người khác, hoặc là thôi bụi chống lại gió: chỉ 
có mình là gánh chiụ hậu quả qua những cảm xúc bất an 
nhất thời và cả nghiệp báo tương lai. Khi người khác đem 
đến cho ta một cơ hội làm như vậy, một hành vi như thể lại 
là của riêng mình tạo ra và làm tốn hại trực tiếp đế người 
khác. Giận dử bắt nguồn tự một hành vi bị tấn công, nhưng 
không có nghiả là nó hoàn toàn có ý nghiả định đoạt. Phải 
luôn luôn có những phản ứng liên kết: Người ta có thê kiểm 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


soát một cái gì đó đang phát sinh bằng cách tự kiềm chế 
bản ngã và làm giảm đi mọi ràng buộc với cái tôi hoặc cái 
của tôi. Dĩ nhiên ta không thê tự biện minh được hành vi sỉ 
nhục của mình dối với người khác với lý do là chính người 
gây phiền não phải tự kiểm soát về phần của họ. Hầu hết 
chúng ta đều không thê tự phát triển mình đủ để tránh phiền 
não, chính sự thoá mạ sẽ thúc đẩy trực tiếp đưa tới phiền 
não, nó cũng chính là thủ phạm của mọi đều ác. 


Nói một cách cụ thể, Buddaghosa kê rằng nếu một 
người nào khác muốn làm hại ta bởi vì chính cơn giận của 
ta, thì điều khôn ngoan nhất phải làm là giảm đi cơn thịnh 
nộ. Hoặc là khi sự hiện diện của ta lại làm đồ dầu Vào cơn 
giận của người khác đang bùng cháy, thì cách tốt nhất là 
nên tìm cách xa lành trong giây phút để cơn giận có thể 
nguội lại. Ông khuyên nên đề tâm đến những ưu điểm của 
người tấn công mình có được, hoặc là suy nghĩ rằng mọi 
chúng sinh đều là thân nhân hay bạn bè của mình trong vô 
số những tiền kiếp trong quá khứ, nhờ nghĩ như thế mà ta 
phải góp nhặt nhiêu thiện tâm cho kiếp này.[xxI1] Khi sự tái 
sinh làm người trong quá khứ có thể là xảy ra trong nhiều 
sắc tộc hay những nên văn hoá khác nhau, những suy nghĩ 
như thế có liên hệ đến những tình huống của kỳ thị sắc tộc 
của hai dân tộc mà họ nhìn nhau như người xa lạ. 


Buddhaghosa dạy rằng ta phải suy tưởng đến điều vô 
thường và nên nhận chân rằng trạng thái tâm linh của một 
người đã làm hại người khác có thể khác đi sau khi tạo 
hành vi ác này (dĩ nhiên, điều này áp dụng ngay cả với 
những hành vi của những thế hệ quá khứ của một quốc gia 
hay một nhóm người mà đã từng xem nhau như thù địch). 
Khi gặp một người gây phiền não dù là tác động trên khía 
cạnh thê xác hay tâm linh, nhưng phần nào của cả hai là 
đặc biệt mà ta chịu phiền não? Ta có thể suy tưởng điều 
này khi nhớ tới tắm gương của Đức Phật trong tiền kiếp. 
Ngài đã tỏ ra khoan dung trước các khiêu khích, hoặc nghĩ 


ĐỖ KIM THÊM 


tới các loại kết cục tốt đẹp cho người có lòng ban bố thiện 
tâm,[xxiii] thí dụ như giấc ngủ an lành không ác mộng, 
trọng vọng của tha nhân, khuôn mặt thanh thản và tâm 
thường trụ. Nếu không đạt được, thì điều hửu ích nhất là 
tặng hay nhận quà từ một người mà mình xem là thù địch. 


Sư Đà La, Sàntideva, một thi sĩ của phái Đại thừa đã nói 
rất nhiều đến lòng kham nhân trong tác phẩm Bồ Đề Hành, 
Bhodi-caryàvatara, mà nó liên hệ đến tính từ bi. Trong 
tranh cải và có tư tưởng gây khiêu khích, sư nói: “Tại sao ta 
lại không hạnh phúc về một cái gì đó khi nếu nó còn cứu 
vãn được? Nỗi bất hạnh sẽ giúp được gì khi vấn đề đã hết 
phương cứu vãn.[xxiv] Khi nhìn thù hay bạn mình làm điều 
sai quây và nghĩ răng việc ấy bắt nguồn từ hoàn cảnh của 
nó, ta vần còn g1ử được tâm hạnh phúc.”[xxv] 


Giận dử làm hại người khác lúc thiếu suy xét cũng giống 
như châm lửa đề đốt một cái gì.[xxvi] Nếu một người tranh 
cải với người khác với bất cứ lý do gì bằng một cái cây gậy 
trong tay, thì thì thái độ gây hân trầm trọng hơn là với 
chính sự nổi giận của y.[xxvii] Nếu mỗi người làm hại 
người khác, hãy nhìn vào việc này như khi các quả nghiệp 
của những hành vi tổn hại mà họ đã làm cho người khác. 
Hơn nửa ta có thê bị tốn hại do người khác bởi vì chỉ họ 
muốn bám víu đề đưa tới việc được tái sinh. Cả vũ khí của 
họ và xác thân tôi là nguyên nhân cho sự đau khổ của tôi. 
Khi họ cầm vũ khí và tôi chỉ có xác thân, thì tôi sẽ phải 
giận dử vơi ai đây?[xxvII] 


Đáp ứng lại một cách giận dử đối với những người tấn 
công mình là cách tự đánh bại mình. Đối với hành vi tấn 
công của họ thì họ sẽ sa vào địa ngục, nhưng với lòng kiên 
nhân chịu đựng, người ta sẽ vượt qua những tội lỗi trong 
quá khứ mà nghiệp báo này dẫn đến khổ đau.[xxix] Nếu ta 
không chịu đựng được đau khổ trong kiếp hiện tiền, tại sao 
ta không thê kiêm chế được mình trong cơn thịnh nộ, mà 


10 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 
nó chính là nguồn gốc của mọi bất hạnh nơi địa ngục?[xxx] 


Thực ra, ta nên nhìn kẻ thù giống như là một kho báo 
mà kẻ thù đã đem lại cho ta một cơ hội tốt để thử thách 
lòng kham nhân của mình, và ta phải tôn trọng đúng 
mực.[xxxi] Có tu tập được lòng kham nhấn khi đối đầu với 
mọi cuộc khiêu khích, ta mới chia sẻ được những thành quả 
tâm linh của lòng kham nhân này với người tấn công 
mình.[xxxH] 


Kiên trì và hỷ xả 


Kết hợp với tinh thần nói trên, kinh Phật cũng khuyên về 
sức mạnh và tiềm năng chuyển hoá của kiên trì và hỷ xả. 
Kinh có kể đến một cuộc cải vả giửa một thần linh và một 
người không lồ đang đói cùng cực.[xxxiii] Vepaciti, người 
đầu nhóm không lồ bị đánh bại, được mang đến trước Saka, 
một vị đứng đầu các thần linh và nguyên rủa ông. Khi 
Sakka không nỗi giận, người đánh xe ngưa liền hỏi từ đâu 
mà ông có tính chiụ đựng, phải chăng là do sợ hải hay yêu 
đuối. Ông trả lời không phải cả hai, chỉ vì tôi không muôn 
đôi co với người điên. Ông giải thích, trước những lời lẻ 
của kẻ ngông cuồng với sự câm giận và cải vả kịch liệt thì 
mình phải tự kềm chế bình tĩnh, chứ không bằng biện pháp 
trả đủa cứng răn. Thái độ này sẽ không đưa tới một ý nghĩ 
đối kháng mà kẻ điên tìm lợi điểm từ sự yếu kém, chính 
kiên trì là đấu hiệu của một sức mạnh thật sự, khác với sức 
mạnh mà một kẻ điên có được do ngộ nhận. 


Tệ hại nhất là việc cả hai người cải vả qua lại. Khi bị 
nguyễn ruả, ai là người không nguyên ruả lại, thì người đó 
thắng được hai lần. Ông ta tìm được an lạc nơi chính mình 
và nơi người khác. Người nào hiểu được cơn thịnh nộ của 
người khác thì sẽ giử được an bình của mình trong sáng 
suốt.[xxxiv] 


ĐỖ KIM THÊM 


Lời kinh được dùng khi một giáo sĩ Bà la môn nguyền 
rủa Đức Phật khi một thân nhân của ngài trở thành một tu sỉ 
Phật giáo. Để đáp lại, Phật hỏi rằng vị này rằng khi thân 
nhân đến thăm viếng, ông đã chuẩn bị các thức ăn uống 
nhưng họ lại từ chối không nhận sư tiếp đải này, thì các thứ 
này sẽ thuộc về ai. Khi vị này trả lời các thứ này lại thuộc 
về tôi, Đức Phật nói rằng nó cũng giống như những gì mà 
anh đã thoá mạ tôi về những điều tôi không làm, nên tôi 
không chấp nhận. Chính vì thế, những gì anh làm vẫn thuộc 
về anh. Đức Phật tiếp tục nói ngài không thể cùng chung 
tiệc với vị này khi đáp trả sự thịnh nộ này bằng lời lẽ giận 
g1ử của mình. Do đó mà có lời kinh trên. 


Phật có kê câu chuyện sau đây. Có hai tăng đoàn tranh 
luận nhau về lối giảng luận liên quan một quan điểm của 
môn đồ trong tu viện. [xxxv] Vua Brahmadatta của Kasi 
xâm lấn được một vương quốc yếu kém và sau đó hành 
quyết vị vua và hoàng hậu của vương quốc này. Trước khi 
băng hà, vị vua này nói với con mình là Dìghàvu, mà lúc đó 
vua Brahmadatta chưa biết. “Này Dighàvu, oán thù sẽ 
không làm giảm đi oán thù, oán thù chỉ giảm đi do lòng 
không oán thù.”[xxxvi] Dìghàvu không nghe mà còn đề ra 
chuyện phục hận. Ông học hát và gây được sự chú ý của 
vua Brahmadatta, sau được tuyển vào cung và dần già gây 
được tín nhiệm. Ông tìm cơ hội để giết vua khi vua đang 
say ngủ sau khi đi săn. Cả ba lần rút gươm ra đề giết vua, 
ông đều dừng lại cả ba và nhớ lại lời trăn trối của phụ 
vương mình. Khi nhà vua bừng tỉnh vì gặp ác mộng thì 
Dighàvu mới xác nhận tung tích mình. Nhà vua yêu cầu 
ông ta xin tha mạng, nhưng Dìghàva xin vua tha cho mạng. 
Rồi cả hai cùng tha thứ cho nhau. Dìghàvu bèn nói: “Phụ 
hoàng tôi đã bị vua giết, nhưng nếu tôi giết vua thì người 
nào hưởng bồng lộc của vua cũng sẽ giết tôi, và người nào 
hướng được ân huệ của tôi cũng sẽ giết họ lại, cuối cùng thì 
thù oán sẽ không giải quyết được thù oán.” [xxxvii] 


12 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Brahmadatta truyền ngôi và gả con gái cho ông. Phật 
giảng về sự tranh chấp của các tăng sĩ qua lời kinh sau 
đây.[xxxviii] mà một số cũng có ở kinh Pháp Cú 3-6: “Họ 
sỉ nhục, đánh đập, cướp giật tôi, phá hại tôi, ai còn bị giam 
hảm trong những ý nghĩ thù oán như thế thì oán hận không 
được xoa dịu. Họ sỉ nhục, đánh đập, cướp giật tôi, phá hại 
tội, ai mà không bị giam hảm trong những ý nghĩ như thế 
thì oán hận sẽ vơi đi. Trong thế gian này, hận thù không thể 
làm chấm dứt hận thù, chỉ có lòng từ bi mới chấm dứt hận 
thù, đó chính là quy luật tự ngàn xưa. Tha nhân nào đâu 
hiểu được rằng chúng ta sẽ bị hủy diệt, nhưng khi họ ngộ 
được điều này, thì mọi tranh cải sẽ lắng dịu.” 


Mọi truyền thống của Phật giáo đặt giá trị vào việc nhận 
tội của chính mình hay của người khác và để nhằm giải 
quyết vấn đề chứ không đề lập lại vấn đề. Kinh Đại thừa đã 
nhấn mạnh đến việc công khai xin lỗi. Trong chương nói về 
đạo đức của kinh Bề Tát Độ, Bodhisattra- blùmi, Đại sư Vô 
Trước, Asanga, nói rằng Bồ tát phải xin lỗi cho những sai 
phạm của mình và cũng chấp nhận lời xin lỗi cúa người 
khác.[xxxix] Tại Nhật, xin lỗi là một cách thường được sử 
dụng để nối lại mối quan hệ và những người thú nhận tội 
thường được giảm nhẹ tại triều đình.[xI] 


Trong luật tạng, Vinaya, có đoạn nói về một hành vi 
công khai của hoà giải là Patisàraniya, một hình thức từ bỏ 
điều sai bằng cách huỷ diệt nó. Có một vị sư chế diễu một 
cư sĩ, than phiền và hay chê bai Phật, Pháp và Tăng, hoặc lả 
gây bất hoà giửa các tín đồ.[xli] Trong trường hợp này vị 
sư phải tự kiêm, nhớ lại sự xúc phạm của mình và bị kết tội 
về sự xúc phạm này. Cuối cùng tăng đoàn đồng ý ý là phải để 
cho vị sư này đến ðặp cư sĩ để xin tha thứ. Nếu vị sư này 
cảm thấy không có thê đến để xin tha thứ, thì tăng đoàn sẽ 
xếp đặt cho một vi cao tăng đại diện cùng đi và xin tha thứ. 
Vị sư này phải tìm nhiều cách để xin tha thứ, mà thuờng 
dùng những lời kinh sau đây: “Xin tha thứ cho bần tăng, 


13 


ĐỖ KIM THÊM 


hởi bạn đông đạo, kẻ đang rất an bình hướng về anh. Xin 
tha thứ cho bần tăng, hởi bạn đồng đạo, kẻ đang trong tình 
lặng hướng về anh. Xin tha thư cho bần tăng, hởi bạn đồng 
đạo, kẻ đang trong an hoà hướng về anh. Hoặc là nhân 
danh tăng đoàn, xin hảy tha thư vị sư này, kẻ đang trong an 
hoà hướng về anh.”[xIii] 


Nếu không nhận được sự tha thứ, vị sư này phải ngồi 
kiết già, chấp tay, kinh lễ cư sĩ và chấp nhận sự sai phạm 
của mình. Tuy nhiên, theo quan điểm của Đại thừa phải nói 
là nếu việc xin lỗi trở thành bắt buộc cho một người, thì 
đây cũng coi là một hình thức tế nhị để chỉ rỏ cho thấy cái 
tôi và những sai phạm của tôi. 


Xoa dịu tình huống 


Trong nội bộ của một tăng đoàn tại tu viện thì sự hoà ái 
được đề cao, mọi dị biệt trong nội bộ được giải quyết theo 
hệ thống, thí dụ như tranh cải về những vấn đề thuộc nội 
quy của tu viện. Trong kinh,[xliii] Phật có giảng đến bảy 
cách đề hoá giải tranh chấp là đạt sự đồng thuận bằng cách 
đề ra những hậu quả của những nguyên tắc của sự đồng 
thuận, nếu cách này không đạt thì bầu theo đa số, bỏ qua 
các sai phạm nếu người sai phạm không còn nhớ. đến hành 
Vì này, bỏ qua những sai phạm mà người ta bất cần, bỏ qua 
các sai phạm nêu người ta nêu nguời làm đã thú nhận và 
hứa không tái phạm, khiển trách vị sư nào vi phạm nghiêm 
trọng qua hình thức tra vấn sau khi vị sư này phủ nhận với 
các cách chạy tội. Phương thức cuối cùng được sử dụng là 
hai bên đối chất công khai. Mỗi bên tranh chấp đưa ra một 
cao tăng đại biểu. Vị này phải xác nhận sai lâm của mình 
hay cách ứng xử của nhóm mình là không thích hợp. Điều 
này làm bỏ qua đi sự xúc phạm nhỏ, nhưng không thể 
không nói tới những sai phạm nghiêm trọng. Các luận giải 
cho rằng việc này không khác gì việc lẫy cỏ xanh che phân 
người lại để cho người ta bước qua mà không bị bẩn chân. 


14 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Thầy Nhất Hạnh có trưng dẫn một một bản kinh khác nói 
về phương pháp này mà thầy gọi là lấy rơm che bùn. Hai vị 
sư trưởng lảo được chọn và nói thay cho vị sư liên hệ. Các 
sư này sẽ tìm cách nói rất hoà dịu để giúp cho sư A sẽ hiểu 
được sư B: Khi một cao tăng tìm cách nói để bào chửa cho 
một vị sư, ông phải nói cách nào đó để vị sư kia cảm thấy 
thoải mái hơn. Khi làm như thế, họ đã xoá đi được những 
khó chiụ trong lòng cả hai vị sư và giúp cho họ chấp nhận 
quyết định do tăng đoàn đề nghị.[xliv] 


Dĩ nhiên, thủ tục này áp dụng thành công trong một tăng 
đoàn có cùng chung một ý hướng, cùng chia sẻ những mục 
tiêu chung. Tuy nhiên, một vài khiá cạnh này vẫn có thể áp 
dụng cho các loại tranh chấp khác. Tránh đi việc nói làm 
chia rẻ, đây là một phần trong chính ngử, đây là một phần 
liên hệ đến việc làm xoa dịu tình huống. Người nào tu tập 
được điều này thì người đó là ngưòi kết hợp được những 
người chia rẻ, đề cao tình thân hữu, vui hưởng hài hoà khi 
tiếng nói của mình đem lại yên âm.[xIv] 


Những su tưởng 9ê bắt bạo động trong một thể 
giới đã bạo lực. 


Giáo lý Phật giáo và những nguyên tắc liên quan đến 
việc dùng bạo lực có đê ra như sau: 


1. Giới đầu tiên của Phật là cam kết từ bỏ ý tưởng gây 
tốn hại hay giết bất cứ sinh vật hửu tình nào, dù trực tiếp 
hay qua trung gian người khác. 2. Nhắn mạnh đến lòng từ 
bí bác ái. 3.Theo đuổi lý tưởng một lối mưu sinh liêm 
chính, một yếu tố trong Bát Chánh Đạo đưa tới Niết Bàn, 
nhằm ngăn ngừa được cuộc sông gây đau khổ cho tha nhân. 
Trong sô những hình thức được kể ra về việc mưu sinh bất 
chính là cuộc sống bằng mua bán vũ khí.[xIvi] 


ĐỖ KIM THÊM 


Chấp nhận những giới luật này thì chiến tranh và các 
hình thức sử dụng bạo lực có thê biện minh được không? 
Giáo lý của nhà Phật nhắm vào một tình trạng hoàn toàn 
bất bạo động, dựa trên sự tỉnh thức và nội lực bắt nguồn từ 
tâm tỉnh lặng. Dâu cho con người không hề hoàn hảo, khi 
con người sông trong một thế giới mà người khác mưu tìm 
lợi thế bằng bạo lực, vì họ phải luôn đối đầu với nghịch 
cảnh, thì ta có nên đáp ứng lại bằng cách phòng thủ bằng 
bạo lực không. Chủ trương hiếu hoà có thê là một lý tưởng, 
nhưng trong thực tế Phật tử thường dùng bạo lực để thủ 
thân mình hay bảo vệ quê hương, nếu không nói đến việc 
đôi khi dùng bạo lực tấn công, như bất kỳ nhóm ngưòi nào 
khác. Phật tử bình thường có thê cảm thấy rằng không thê 
dùng phương cách bất bạo động một cách tuyệt đối, đặc 
biệt là khi họ còn bị ràng buộc với quá nhiều thứ mả họ 
cảm thấy đôi khi mình cần phải sử dụng bạo lực để bảo vệ. 
Dĩ nhiên, họ có thể tử bỏ tất cả để quy y thành tăng sư, 
nhưng họ không thể sẵn sàng khấn nguyện cho hết mức độ 
của mình. 


Có vài kinh điển đã nói đến chiến tranh và dùng bạo lực 
để trừng phạt, nhưng tìm cách biến đổi quan điểm thông 
thường của thế gian là bạo lực cũng đôi khi cần thiết bằng 
cách là đối thoại với một lý tưởng không dùng bạo lực. Về 
điểm này, Phật có nói đến mình như một người xuất thân từ 
giai cấp lãnh chuá. Trong hai bài pháp ngắn, Phật có bình 
luận về hai cuộc chiến xảy ra khi ác vương A Xả Thé, 
Ajàtasattu, tấn công vào lảnh thổ của chú mình là vua Ba 
Tư Nặc, Pasenadi, cũng là một tín đồ của ngài, và được coi 
như là người luôn làm việc thiện. 


Trong cuộc chiến đấu tiên, vua Pasenadi bị đánh bại và 
rút lui. Đức Phật có suy nghĩ về sự bất hạnh này và ngài nói 
rằng: “Chiến thắng gieo thêm hận thù, người bại trận sống 
trong đau khổ. Hạnh phúc thay cho một đời sống an hoà, từ 
bỏ được mọi chuyện thắng thua.[xIvii] Điều này cho thấy 


16 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


rỏ rằng sự chỉnh phục đem lại bi đát cho người thua cuộc 
mà chỉ đưa tới thù hận và dường như chỉ muôn chinh phục 
lại kẻ chính phục.” 


Trong cuộc chiến thứ hai, vua Pasenadi đã thăng và bắt 
được vua AJàtasattu, nhưng ông tha mạng và chỉ tịch thu 
toàn bộ vũ khí và nắm quân đội. Đức Phật đã luận giải 
rằng: “Người ta có thể hôi của người để phục vụ cho cứu 
cánh của mình. Nhưng khi họ hôi của người khác thì người 
mắt của lại hôi của người khác. Cho đến lúc mà quả ác báo 
chưa chín mùi, thì kẻ điên nghĩ đó chính là cơ hội, nhưng 
khi ác báo đã đủ rồi thì kẻ điên chịu khổ. Giết người thì sẽ 
bị người giết lại, chinh phục người thì sẽ bị người chinh 
phục lại, sỉ nhục người sẽ bị người sỉ nhục lại. Phần nộ gây 
thêm phiền não. Ai lấy của người sẽ bị người lẫy của lại, đó 
là luật tiến hoá cuả nghiệp báo.”[xIviii] 


Điều này chỉ rỏ gây hắn chí đem tới phản công bằng bạo 
lực để phòng vệ mà không, cần phải biện giải, vì được coi 
như là quả nghiệp của kẻ tấn công. Khi phản công như thế 
xảy ra thì không còn cần biện minh nửa. Chính thế mà gây 
hân cần ngăn chận. Pasenadi, một người phòng thủ hiếu 
hoà không thoát được lời chỉ trích. Dĩ nhiên tha mạng của 
kẻ thù bị đánh bại là một điều tốt, nhưng lại để kẻ thù này 
không tự bảo vệ được khi không còn quân đội, thì điều này 
coi như là chất chứa thêm cho bất ôn. 


Khantipalo đã luận giải như sau: “Chỉ cần tóm tắt sự vô 
nghiả của chiến tranh nhằm giải quyết xung đột trong hai 
dòng. Đức Phật thấy được hành vi của vua Pasenadi tóm 
thâu quân đội của đứa cháu của mình là không hiệu quả. 
Kết quả là làm khó khăn thêm cho vua Ajàtasattu giải quyết 
việc chinh phục Kosala, mà vua có thể làm được.” Trong 
thời đại của chúng ta, việc đòi hòi nước Đức phải bồi 
thường chiến tranh sau Đệ Nhất thế chiến là một tắm gương 
tốt khác — Báo thù của chúng ta chỉ lôi keó theo báo thủ của 


17 


ĐỖ KIM THÊM 


họ, như chúng ta đã thấy trong trường hợp Hitler và Đệ Nhị 
thê chiên.[xlix] 


Kashi Upadhyaya luận giải rằng những đoạn kinh nêu 
hình ảnh vê một người phòng thủ hiếu hoà chỉ là một là 
một điều tốt ở một mức độ vừa phải, mà không đạt được lý 
tưởng của việc hoàn toàn bất bạo động.[I] Trong khía cạnh 
khác, Elizabeth Harris nói đoạn kinh trích này cho thấy đây 
là một sự chấp nhận một thực tại chính trị mà thế giới là 
một thực tại như thế, vai trò của Pasenadi trong việc gìn giử 
giang sơn chống lại ngoại xâm được xem là cần thiết và 
đáng ca ngợi.[li] Có lẽ điểm mấu chốt của vấn đề là khi 
người ta từ bỏ thành bại thì có còn là nhà vua hay không, 
hay lại phải quy y thành một nhà sư theo đuổi mục tiêu lý 
tưởng này. Đoạn kinh này không chỉ rỏ. Harris chắc chắn 
đã sai lầm khi nói rằng hành vi của Pasenadi là đáng ca 
ngợi. Ông ta đã mô tả quá đơn giản hành vi trong một 
chừng mực giới hạn, tùy theo cảm xúc và hoàn cảnh của 
mình. Ngoài ra, Pasenadi than vãn với Đức Phật về quan 
tầm trọng vai trò của một vị vua, mà chủ yêu là thúc đây 
những việc như là ham muốn và chinh phục. Đức Phật đã 
giúp ngài soi lại tâm mình về những việc lương thiện bằng 
cách nhắc nhở ngài rằng vua cũng như bao nhiêu người 
khác, vua cũng sẽ chịu vòng lão tử.[IH] 


Dù thế, vấn để còn lại đối với một vị vua, một Phật tử 
thuần thành, thì việc cai trị không bằng bạo lực là điều có 
thể làm được hay không hay lại phải tìm một cách thỏa 
hiệp một cái gì đó như vua Pasenadi đã làm. Đức Phật ngạc 
nhiên khi nếu một vị vua trị vì khi dùng Chính Pháp của 
Phật (công bằng, đức độ và chính trực) được không, không 
trực tiếp giết người, không gây ra sự giết người, không 
chính phục và không gây ra sự chỉnh phục, không khổ và 
không gây khố cho ai.[liii] Trước khi trả lời câu hỏi của 
chính mình, ma vương xuất hiện trước ngài và khuyến 
khích ngài hãy làm như một vị vua. Ngạc nhiên khi thấy 


18 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


ma vương lại khuyên ngài như thế, ngài thấy rằng các vị 
vua không thể nào tránh được vòng luyến á ái, gây phiền não, 
mà một người phóng khoáng không thể tránh được chiều 
hướng này. Có lẽ điều này ám chỉ răng làm vua mà phóng 
khoáng thì không thích hợp, trong khi đối VỚI mọi nguời 
thường khác thì quy luật bất bạo động vẫn còn là một điều 
có thê làm được, dù là nguy hiểm của những lạm do ràng 
buộc vào lạc dục cần luôn được cảnh tỉnh. 


Thực ra, Đức Phật có nói rằng chính ngài là một minh 
vương, Cakkavatti, không sử dụng bạo lực trong quá 
khứ.[liv] Là vua nhưng dùng bằng Chính Pháp của Phật, là 
người trị vì tứ phương, là người đã lập được an ninh trong 
lảnh địa của mình.”Ta đã có hơn một ngàn người tùy tùng 
mà còn là những anh hùng, những kẻ chính phục được quân 
thù. Ta luôn nghĩ đến trần gian được biển vây bọc này, sẽ 
được chế ngự bằng Đạo Pháp mà không cần có gây gộc hay 
kiếm cung.” 


Nói như thế không vì Minh vương Cakkavatti không có 
quân đội. Theo kinh Minh Vương, Cakkavatti Sihanàda 
Sutta thì sau khi phụ vương Cakkavatti thoái vị để quy y, 
cũng có vua đề ra quân luật, bằng cách đi tứ phương một 
với quân đội mình, với những kẻ thù nay muôn thần phục 
và chấp nhận lời khuyên quy y theo ngủ giới.|Iv] Chính thế 
mà bất bạo động là điều cân thiết. Đó là điều tại sao mà 
ngài nói ngài cai trị bằng Chính Pháp của Phật để bảo vệ 
mọi thành phần dân chúng khỏi tội phạm và nghèo đói, và 
ngài cũng tham vấn các bậc chân tu về những gì gọi là 
thiện và ác.[Ivi] Dĩ nhiên, liên hệ đến tội phạm hàm chứa 
sử dụng bạo lực, dù không nhất thiết phải là giết người. 
Thực vậy, kinh Agganna nói rằng vị vua đầu tiên được 
chọn lựa trong xã hội con người nhằm đề ứng xử với người 
làm việc sai trái, nhưng chỉ vì với phân nộ, sỉ nhục hay xua 
đuôi của họ mà thôi.[Ivii] 


ĐỖ KIM THÊM 


Trong những kinh đầu tiên của Phật đã có nói về quy 
luật bất bạo động. Ngay cả điều này dường như chấp nhận 
rằng đây là một lý tưởng chỉ có thể phù hợp với bậc siêu 
phàm. Sau khi nghiên cứu kinh này thì Harris cho rằng: 
„Điều rỏ ràng là cư sĩ không bao giờ đề xuất dùng bạo lực 
khi đã có hoà hợp hay dùng bạo lực để chống lại kẻ vô tội. 
Nếu phải bảo vệ mà dùng bạo lực là cách duy nhất, thì họ 
không hề cố bảo vệ một cái gì không rỏ ràng ... Người nào 
cảm thấy rằng bạo lực dùng để biện minh cho các bảo vệ 
sinh mệnh của người khác thì nên chú ý đến những hậu quả 
của nó.. . Người ta phải nhớ đến những qủa nghiệp nguy 
hiễm về những hành vi của mình mà mình phải lảnh, không 
thể tránh được... Những người như thế cần cân nhắc những 
động lực của mình... Họ phải cân nhắc những nguy hiểm 
trước mặt nhằm ngăn ngừa điều ác lớn lao hơn.“{Iviii] 


Phật giáo có thể hiểu được nếu một khi bạo lực được sử 
dụng, nhưng thật ra không chấp nhận. Điều này có thể tìm 
thấy trong kinh khi kế đến những hình thức thông minh hơn 
để tự phòng vệ. Trong phần giảng luận kinh Pháp Cú[lix] 
có kê chuyện một người đàn bà suýt bị chồng giết, người 
mà bà đã cứu mạng trước kia. Khi người này lập mẹo tìm 
cách đây chồng mình rơi xuống tảng đá nơi bờ biển, một vị 
thần thấy được và nói rằng bà này khôn ngoan như đàn 
ông. Nhưng đúng ra thì Phật hay sư tăng nói răng không hề 
có một sư chấp nhận trực tiếp nào về hành động có liên 
quan đén sử dụng bạo lực. 


Vua Ấn Độ A Dục, Asoka, (268-239 trước TC) được 
Phật tử vinh danh như một tắm gương cho đạo đức xã hội 
của Phật giáo, một phần vì ông đề cao bất bạo động. Trong 
khi thúc đầy dân chúng làm theo điều này và những nguyên 
tắc đạo đức khác của Phật giáo, tự ông cũng từ bỏ thói quen 
sử dụng bạo lực trong vương quốc của mình. Thật vậy, 
trong kinh Manu-smrti của Ấn Độ giáo nhà vua phải gây 
chiến khi ông nghĩ là các thần dân đều đồng ý đây là cách 


20 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


hay nhất để nhà vua mở rộng uy quyền, nhưng kinh Mahà- 
bhàrata nói không có tội ác khi nhà vua giết kẻ thù. Trong 
thời kỳ đầu tiên lúc trị vì, trước khi quy y theo Phật giáo, 
Asoka đã chiếm vùng Kalinga, nhưng pháp dụ ghi trên đá ở 
Kalinga có ghi lai nôi kinh hoàng về sự tàn sát này đã gây 
ra. Nhờ thê ông từ bỏ những xâm lăng, mặc dù ông vẫn còn 
là đứng đầu một vương quốc hùng mạnh. Cho dù vẫn còn 
nắm giử quân đội và trong một chỉ dụ báo động cho dân 
vùng biên giới gây xáo trộn, trong khi ông vân không thích 
sử dụng quân đội đề chống họ, nếu họ cứ quấy phá, thì 
trong trường hợp cần thiết ông sẽ dùng bạo lực. Ông giử 
mục đích mở rộng ảnh hưỏng của vương quốc mình, nhưng 
luôn tìm cách gởi sứ giả của mình đi để thu phục bằng 
Chính Pháp của Phật. Ông muốn mở rộng cách cai trị của 
mình và thành lập các liên minh. Một thí dụ nồi tiếng của 
việc này là liên kết của ông với Sri Lanka, nơi mà con của 
ông, cũng là sư Mahinda, truyền bá Phật giáo theo hình 
thức Phật giáo Nguyên Thủy. 


Kinh Đại Niết Bàn, Arya satyaka parivarta, có lẽ là kinh 
Đại Thừa ảnh hưởng bởi sắc dụ của vua A Dục, và từ đó 
ảnh hưởng lan rộng đến Tây Tạng, dạy rằng nhà lãnh đạo 
liêm chính phải tìm cách tránh chiến tranh bằng thương 
thuyết, xoa dịu hay có những liên minh mạnh. Nếu phải 
bảo vệ xứ sở thì nhà vua phải tìm cách chiến thằng kẻ thù 
chỉ với mục tiêu bảo vệ dân mình và luôn tâm niệm rằng 
đây là như cầu bảo vệ mọi sinh mạng, không quan tâm đến 
cá nhân và tài sản của mình. Bằng cách này nhà vua mới 
tránh qủa báo của việc chém giết.[Ix] Trong chiến tranh, 
nhà vua không thê trút hết oán giận bằng cách đốt cháy 
thành thị hay làng mạc, phá huỷ các kho chứa, cây trái hay 
thu hoạch mùa màn, vì đây là đây là tài nguyên chung cho 
mọi sinh vật hữu tình đề sông, mà họ là ngườ ¡ vô tội, kê cả 
những vị thần địa phương hay thú vật.[Ixi] 


ai trò của chiến binh 


21 


ĐỖ KIM THÊM 


Dù chuyện mưu sinh bất chánh trong việc buôn bán vũ 
khí liên hệ đến thương nhân và không nói đến quân nhân, 
hiển nhiên điều này cũng có quan hệ đến họ. Kinh Phật 
không có nói đến ý tưởng này, mà ta có thể tìm thấy trong 
Áo Nghiã thư, Bhagava Gità, của Ấn Độ giáo để làm thí 
dụ. Nếu trong xã hội có một ngưòi đảm nhận vai trò chiến 
binh thì nhiệm vụ thiêng liêng là ra trận khi được kêu gọi, 
và khi chết giửa trận thì sẽ lên thắng thiên đàng.[Ixii] Thái 
độ của Đức Phật có thê tìm thấy trong một bản kinh mà khi 
một người lính chuyên nghiệp hỏi ngài là ngưòi lính có 
được tái sinh vào cỏi thiên đàng không khi hy sinh ngoài 
trận tuyến. Để trả lời Đức Phật giử im lặng, nhưng khi bị cô 
tình gạn hỏi, Đức Phật giải thích rằng người này thực ra sẽ 
tái sinh vào địa ngục hay thành súc vật.[Ixii] Trong khi 
kinh Bhagava Gità cho rằng một người thực sự buông bỏ, 
khi là một người lính, cũng còn có thê giết người. Kinh Pali 
CÓ nói rằng một ngưòi thật sư buông bỏ hay một A La Hán, 
Arahat, không thể giết một cách thoải mái bất cứ thứ 
øì.[IxIv] 


Trong Thượng Tọa Bộ có nói rằng đối với một vị sư sẽ 
phạm giới khi đi xem quân đội chiến đấu, cùng ở lại trong 
quân ngủ, nhìn cảnh chiến tranh hay xem diễn binh. Nhưng 
kinh có nói rằng sư tăng phải tránh bàn đến các thứ chuyện 
tầm thường đủ loại như quân đội hay chiến đấu.[Ixv] Kinh 
Phạm Thiên, BrahmaJala, một kinh của Đại thừa dành riêng 
cho cư sĩ và tín đồ có ảnh hưởng tại Trung Quốc, cho rằng 
ai đã khấn nguyện theo hạnh Bồ tát thì không thể tham dự 
chiến tranh. Kinh còn cấm việc giam giử bất cứ người nào, 
hay tồn trử bất kỳ loại vũ khí nào hoặc tham gia bất cứ một 
cuộc kháng chiến có vũ trang nào. Họ cũng không thể là 
người quan sát chiến trường, cũng không được giết người, 
không tạo phương tiện giết người, Ca ngợi VIỆC giết người, 
đồng ý ý cho người khác giúp giết người hay giúp giết người 
bằng những bài thánh ca huyền bí.[Ixvi] 


22 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Thế Thân Bồ Tát, Vasubandhu, luận sư của thuyết Nhất 
Hửu Bộ (Sarvàsitivảda), cũng nói là khi quân đội giết 
người thì tất cả mọi người lính đều có tội dù chỉ có một vài 
người trực tiếp trong việc sát sinh, vì họ cùng theo một mục 
tiêu chung, họ cùng khích động lân nhau trong việc giết 
người. Ngay cả một người bị cuỡng bách trở thành một 
ngưòi lính cũng có tội, trừ khi trước đó người này đã quyết 
tâm răng: Tôi sẽ không bao giờ giết một sinh mạng nào kê 
cả khi để cứu lấy mạng sống của tôi. [Ixvii] Cũng nên biết 
răng nói như thế không có nghĩa là tội lỗi của từng người sẽ 
giảm đi khi được chia ra, mọi chia. đều cùng một tội cũng 
đều liên hệ tới cá nhân trực tiếp giết người. Dù Phật đã có 
nhận mạnh đến chủ ý và ác tâm, cũng nên biết rằng dùng 
bạo lực để phòng vệ ít tội hơn dùng bạo lực đề tấn công. 


Ngay cả tại Thái là một nước theo Phật giáo, các sĩ quan 
trong quân đội được trọng vọng, dù việc này nhân mạnh 
đến vai trò của họ trong việc bảo vệ đất nước hơn là khả 
năng quân sự chuyên môn của họ. Thời hạn thi hành nghĩa 
vụ quân sự là hai năm dành cho tất cả mọi ngưòi.[Ixviii] 
Luật này cũng áp dụng cho các sư tăng sư vì với lý do là 
thời kỳ quy y ngăn hạn là thông lệ và dễ dàng trong khi quy 
y trọn đời là biệt lệ. Các vị tu xuất được tuyển dụng làm 
tuyên úy quân đội nhằm lãnh đạo tinh thần binh si.[Ixix] 


Hầu hết cư sĩ Phật giáo đều được chuẩn bị phá giới luật 
cắm sát sinh trong khi tự bảo vệ mình, một số đã tham gia 
dân phòng của cộng đồng trong thời kỳ cần thiết. Dù vậy, 
ta có thê nói răng một vài Phật tử phải đối điện với tình 
trạng tấn thoái lưởng nan trong thời chiến. Cách ứng sử của 
Phật tử có thể như sau: 1. trôn tránh chiến đấu, có lẽ chỉ 
còn cách đi tu và kêu gọi hoà bình, nếu điều này có thê làm 
được (như tăng sư đã làm trong chiến tranh Việt Nam); 2. 
chiến đấu với ý nguyện bảo vệ dân chúng, đất nước và tôn 
giáo đúng hơn là giết quân thù. Trong suốt Đệ Nhị thế 


23 


ĐỖ KIM THÊM 


chiến, một vài Phật tử người Anh vân là người theo lập 
trường hiểu hoà, trong khi nhiều người khác cảm thấy rằng 
đó là nhiệm vụ chống lại Đức quốc xã của Hitler. 


Luận điểm thứ nhì coi tội ác giết người không thể tránh 
được, nhưng vẫn còn ít tội hơn là tội xâm lăng giết người. 
Một quân nhân Phật tử có thể làm giảm tội giết người của 
mình bằng cách thể hiện những hành vi lương thiện. Nếu 
một người phải đi lính nghĩa vụ là điều trái với ý nguyện 
của mình, họ có thể sợ hãi việc giết người nhiều hơn là bị 
giết, vì giết chỉ đưa tới lảnh nghiệp báo. Đối với một vải 
nhân viên của chính quyên, nếu họ là Phật tử, thì nổi khó 
xử lại càng trầm trọng hơn. Giáo lý Phật giáo thúc đây 
tránh sử dụng bạo lực, hoặc là tối thiểu hoá khi buộc phải 
sử dụng.[Ixx] Dĩ nhiên điều này không luôn luôn được áp 
dụng trong thực tế. Thí dụ như quân đội của chính phủ Sri 
Lanka dùng để chống lại kháng chiến Tamil đôi khi có tác 
dụng mạnh và không hề phân biệt gì hết. 


Những luận giải 9â đính liú của Phật giáo đến 
bạo lực 


Sri Lanka 


Trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có kinh điển 
nào diễn giải bạo lực, nhưng các trước tác sau này có đề 
cập đến vẫn đề này. Tại Sri Lanka, ngày trước gọi là Tích 
Lan, đã có sử biên niên ghi chép lại những hành vi của của 
vị vua Phật tử và sinh mệnh của Phật giáo từ khi được du 
nhập vào hòn đảo này từ năm 250 trước công nguyên. Một 
biên niên sử bằng tiếng Phạn về Tích Lan quan trọng nhất 
là Mahà-vamsa [IxxI] được trước tác bởi vị sư Đại thừa vào 
thê kỷ V hoặc VI sau công nguyên. Hơn một phần tư của 
tài liệu đề cập đến việc trị vì của vua Dutthagàmanl, 
(Sinhala Dutugàmunu, 101-77 trước công nguyên), tôn 


24 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


vinh ngài là một trong những anh hùng vĩ đại nhất của Tích 
Lan, (phần đông người Tích Lan là Phật tử và là thành phần 
đa số trên đảo). Chương XXV có kể lại việc ông đánh bại 
Elàra, một tướng lảnh của Tamil không theo đạo Phật, 
ngưởi đã tấn công đảo từ Nam Ấn và cũng thiết lập một 
vương quốc ở phía bắc kéo dài được hơn 44 năm. Elảra là 
một người trị vì từ tâm mà còn che chở cho Phật giáo, 
nhưng sử Mahà vamsa lại kể rằng chính ông là mỗi nguy 
hiểm cho sự an nguy của Phật giáo trên đảo. Dutthagàmani 
nói rằng ông đấu tranh không phải là vì có niềm vui của sự 
thống trị mà chính vì muốn bảo vệ cho Phật giáo. Vì thế mà 
những hành vi của ông ta được coi gần như là thánh chiến 
trong lịch sử Phật giáo, dù việc này được coi như là một 
cuộc chiến phòng thủ. 


Sử kế rằng để bảo vệ Phật giáo, quân đội của 
DutthagàmanI đã có các tăng sư tháp tùng và có di tích 


của Phật giáo về gươm giáo. Tăng sư được khuyến 
khích cởi bỏ cà sa và thành chiến sĩ, và có người trở thành 
tướng lảnh. Sau khi đánh bại quân Tamil nhà vua buồn khổ 
về vô số cái chết mà ông gây ra -cũng giỗng như tâm trạng 
của vua Asoka đã làm sau khi việc bại trận của Kalinga- có 
những A La Hán là các sư đã được khai ngộ đoan chắc với 
ông là người chết không ngăn lối của ông vào thiên đàng. 
Họ nói: ,Muôn tâu bê hạ, ngài đã gây thiệt mạng cho một 
nửa dân tộc, nhưng Phật tử đã tìm nơi lánh nạn, những 
người khác tuân theo ngủ giới. Phần còn lại là những người 
xâu xa với những quan điểm sai trái, họ chỉ cũng được coi 
như thú vật. Bằng nhiêù cách khác nhau, bệ hạ sẽ soi sáng 
lời giáo huấn của Phật, chính vì thế mà xin bệ hạ đừng bận 
tâm lo nghĩ.“[lxx1| 


Đoạn sử này được việt ra mây thê kỷ sau khi những biên 
động cô nhăm mô tả đúng vào lúc có những đe doạ mới từ 


Nam Án, đúng hơn nên được coi là nhắm suy nghĩ sai lâm 


25 


ĐỖ KIM THÊM 


khi cho rằng giết một người ác thì ít tội hơn một người đạo 
hạnh, giết một con người có chủ tâm thì tội nhiều hơn giết 
một thú vật. Trong mọi trường hợp thì nhà vua đã tìm 
phương cách sám hồi về hành vi của mình bằng cách sống 
một cuộc đời hửu ích cho cộng đồng, trước khi tái sanh vào 
cỏi thiên đàng. 


Thực ra, Dutthagàmani là người đầu tiên thống nhất lại 
hòn đảo, ngay cả biên niên sử có nói rằng không phải tất cả 
những người chống lại ông đều là ngưòi Tamil và ông đã 
phải chống 32 vị vua trước khi tới được vương quôc của 
Elàra từ cực nam.[Ixxiii] Khi sử cố tô đậm lại mọi hành vi 
của ông chỉ đơn thuần là một sự phòng vệ Tích Lan và bảo 
vệ Phật giáo là điều phóng đại. Sử đồng hoá người Tích 
Lan là theo Phật giáo và những người Tamil là lực lượng 
đang đe doạ có lẻ chỉ là một sản phẩm của những thời kỳ 
về sau. Có việc pha trộn về văn hóa và sắc tộc từ thời sơ 
khai, những việc này suy tàn dần từ thế kỷ thứ V khi những 
nhà lãnh đạo của ba vương quốc nam Ấn độ thành công 
trong việc làm suy yêu ảnh hưởng của Phật giáo trong xã 
hội Ấn độ giáo tại nam Ấn và đe doạ đến sự ôn định chính 
trị của Tích Lan làm nãy sinh sự lo sợ về những khó khăn 
cho Phật Giáo.[Ixxiv] Đã có quá nhiều cuộc xâm lăng tác 
hại đáng kê trên đảo từ các nước Nam Ấn do người theo 
đạo Hindu cực đoan vào thê kỷ V, IX, X, XI và XI 


Thế kỷ XX tại Sri Lanka, có một cuốn sách lập luận về 
sư dính liú của tăng sĩ Phật giáo tới các vấn đề xã hội gây 
nhiều ảnh hưởng là cuốn Bhiksuwage Urumaya của 
Walpola Ràhula.[Ixxv| Trong bối cảnh thuộc địa, sách này 
nói về chủ nghiã dân tộc mang màu sắc tôn giáo và tỉnh 
thần ái quốc và mộ đạo của Phật tử Tích Lan. Sách cũng có 
đề cập đến hành vi của Dutthagàmani chống lại tướng 
Elàra, cuộc thánh chiến để nhằm giải phóng đất nước và 
tôn giáo khỏi gông kìm ngoại bang nhằm kêm hảm sự phát 
triển của Phật giáo.[Ixxvi] 


26 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Từ lúc ấy thì chủ nghiả ái quốc và lòng mộ đạo của 
người dân Tích Lan được kết chặt vào nhau. Ái quốc trong 
tinh thần tôn giaó vào thời kỳ này làm tăng thêm sức mạnh 
cho tỳ kheo và cư sĩ vì coi việc giết người để giải phóng tôn 
giáo và đất nước không phải là tội ác nghiêm trọng. 


Sử Mahà Vamsa kê rằng các đắng được coi như là A La 
Hán có nói những người Tamil bị giết không phải là 
người.[Ixxvii]| Ràhula nói đó là hoàn toàn đi ngược lại lời 
Phật dạy. Đối với chúng ta hiện nay, thật là khó mà xác 
nhận hay phủ định lời cuả các A La Hán sống, vào thế kỷ II 
trưóc công nguyện đã có tuyên bố như thế hay không. 
Nhưng có một điều hiển nhiên là Mahàman Thera, tác giả 
của biên niên sử Mahàmàna Vamsa, sống vào thế kỷ thứ V 
sau công nguyên, đã ghi nhận điều này trong sử Mahà 
Vamsa.[Ixxviii] Ông cho rằng điều này chỉ rõ các sư tăng 
có trách nhiệm trong thời kỳ này phải chấp nhận ý nghĩ như 
thế và coi rằng đó là một nghĩa vụ hy sinh khi dấn thân vào 
việc phục vụ cho xứ sở cũng giống như phục vụ cho tôn 
giáo. 


Khi Richard Gombrich phỏng vấn những sư tăng người 
Tích Lan vào thập kỷ 1960, ông tìm ra rằng hầu hết, nêu 
không phải là tất cả, các sư tăng hầu như do dự chấp nhận 
quan điểm do Dutthagàmani đề xuất, vì họ nghĩ răng không 
hề phủ hợp với đạo đức Phật giáo. Tuy nhiên, những khuôn 
mẫu này quá mạnh đến độ khó có thê bị phá vở những sự 
kiện lịch sử.[IxxIx] 


Khi các sư tăng được hỏi về đạo đức của vua 
Dutthagànmani trong chiến tranh, thì các câu trả lời có khác 
nhau đôi chút, nhưng tựu chung lập luận tiêu biểu là giết 
người Tamil là có tội, nhưng không quá trầm trọng, bởi vì 
mục tiêu chính không là giết người mà chính là cứu Phật 
giáo. Ông ta không hề có tâm địa giết người. Nhưng phải 


27 


ĐỖ KIM THÊM 


nói là ông ta không trả giá cho tội lỗi của mình là một điều 
sai.[Ixxx] Chỉ có một vị sư nói rằng nhà vua sai lầm trong 
suy nghĩ của mình, khi cho rằng mục tiêu tối hậu của ông ta 
làm cho hành động của ông ta là đúng, thì đây là một điều 
sai. Chỉ có hai vị sư nói rằng vua không có tội. Một vị sư, 
dù tế nhị nhưng lại thắng thừng, nói nhà vua không có tội 
khi giết người Tamil, khi họ có quan điểm sai trái. Vì thế 
giết người đề cứu tôn giáo thì không sai. Người khác lại 
cho răng giết người không có tội khi nhằm bảo vệ Phật 
giáo, đúng như DutthagàmamI làm.[]xxxI1] 


Từ năm 1983 Sri Lanka thường có nhiều tin liên quan 
đến nồi loạn đẩm máu giửa các chủng tộc, vì sự xung đột 
dữ dội giửa chính quyền và kháng chiến quân thật nhằm 
tâm trong chiến đấu dành độc lâp cho Tamil tại vùng đông 
bắc của hòn đảo.[Ixxxii] Sự xung đột giửa đa số người Tích 
Lan, mà họ chiếm đến 74% và người Tamil chỉ chiếm có 
18 % dân số. Mục tiêu xung đột nhằm vào các vấn đề sử 
dụng ngôn ngử, các khu vực định cư cho nông dân và phân 
chia quyên lực cho địa phương. Ngôn ngử của Tích Lan 
chiếm ưu thế, những người nói tiếng Tamil cảm thấy bị 
thua thiệt trong vân đề giáo dục và lao động trong chính 
quyền. Phương thức giải quyết định cư cho nông dân có 
dính liú tới phong trào của người Tích Lan trong các khu 
vực khô ráo, mà họ đã định cư từ thời sơ khai, làm bất quân 
bình dân số hiện nay với người Tamil trong các khu vực 
này. Việc tản quyên địa phương cho các khu vực của người 
Tamil được đặt ra nhằm giải quyết vượt qua các vấn đề 
kinh tế, mặc dù là các thành phần cực đoan luôn muốn tìm 
một nhà nước tự trị Những căng thắng bắt nguồn từ các 
vấn đề này càng lên cao trước những áp lực về dân số bộc 
phát lan rộng và thành quả tệ hại về kinh tế của xứ sở, mặc 
dù có nhiều kỷ lục tốt đẹp về y tế và giáo dục. 


Xung đột mang tầm vóc tôn giáo. Đa số những người 
Tích Lan là Phật tử và Phật giáo là một thành tô quan trong 


28 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


trong bản sắc của họ. Thực ra, trong chiều dài lịch sử về tôn 
giáo tại hòn đảo này thì người Tích Lan đã đóng góp rất 
nhiều trong việc bảo tồn và phát huy Phật giáo Nguyên 
Thuỷ. Hầu hết người Tamil là ngưÒI. Ấn, nhưng tôn giáo 
không được coi trọng như là một phần trong bản sắc văn 
hoá của họ. Phật tử Tích Lan tự coi mình như là một thiểu 
số đang lâm vào nguy hiểm khi bảo vệ truyền thống xa xưa 
của mình. Trong khi người Tích Lan chiếm đa số trong 
nước, những chuyện xâm lăng của quá nhiều người Tamil 
từ Nam Ấn gây cảm tưởng bất an cho họ. Juergensmeyer đã 
phỏng vấn một sư tăng lãnh đạo vào năm 1987. Vị sư này 
có nói về phương diện địa lý thì Giáo hội Phật giáo Tích 
Lan quá nhỏ bé và mong manh như là một giọt nước hay 
một hạt cát trong đại đương mênh mông.[Ixxxiii] Ít nhất đôi 
với người Công giáo nước Anh thì việc tuởng tượng ra 
những kịch bản sau đây sẽ mang lại sự hiểu biết vấn đề 
tường tận hơn trong tâm trí họ. Nếu so sánh đảo Ái nhỉ Lan 
thuộc về nước Anh giống với Sri Lanka và các quần đảo 
Bắc Âu giống như các nước Đông Nam Á, thì các bán đảo 
theo đạo Thiên Chuá này sau một thời kỳ dài là một pháo 
đài kiên cỗ của Thiên chúa giáo, phải đối phó với châu Âu 
thế nào khi hầu hết trở thành Hồi giáo, việc này giống như 
Phật giáo gặp phải khi đối đầu với Ấn độ giáo tại Ấn, khi 
sự hiện điện của người Hồi vây quanh vùng Nam Á của 
nước Anh có thê gây nên nhiều nồi lo âu, đặc biệt là nêu ở 
đó đã có một lịch sử về sự xâm lăng của người theo đạo 
Hồi ở châu Âu. Hơn nửa, nếu đạo Thiên chuá dù cải biến 
thành đạo Tin Lành, chỉ hiện diện tại Anh và các nước Bắc 
Âu, có thể so sánh giống như Phật giáo Nguyên Thủy tại 
Tích Lan, thì mối lo âu lại càng tăng lên. Dĩ nhiên, sự so 
sánh tương tự với tình hình của Do thái giáo tại Isarel nơi 
mà lại một lần nửa cho thấy người ta cảm nhận rằng có một 
nhu cầu bảo vệ đất nước vì lý do tôn giáo. 


Sau khi dành được độc lập tử người Anh vào năm 1948, 
Phật tử Tích Lan luôn tìm cách hôi sinh và phát triên văn 


29 


ĐỖ KIM THÊM 


hoá của mình sau thời kỳ thuộc địa. Họ cô vuợt qua những 
di sản của thực dân để lai khi đem lại tương đối cho người 
Tamil một thiểu số đặc quyền. Trong việc xây dựng chủ 
nghiã dân tộc dựa trên bản sắc Phật giáo và khi theo đuôi lý 
tưởng này thì họ dựa trên những nhận thức về nền văn 
minh Phật giáo Tích Lan và lại có những tác dụng tiêu cực 
là loại trừ những người Tamil không theo Phật giáo. Những 
giá trị của Phật giáo đã trở thành xáo trộn khi Phật giáo 
ngày càng được các tầng lớp dân chúng Tích Lan và cả 
nước xem như bản sắc. Trong khi sử Mahà-vamsa có ghi 
Đức Phật tiên tri rằng Phật giáo sẽ thịnh hành ở Sr1 Lanka. 
Điều này làm cho một vài người đã hiều lầm mà hỗ trợ cho 
phong trào phục hồi lại toàn bộ và cho rằng chỉ có Phật tử 
giử vai trò lãnh đạo .[Ixxxiv] Viễn tượng này đã đưa đến 
việc Phật tử lạm dụng vị thế đa sỐ của mình và loại trừ 
người Tamil mà họ vẫn luôn nghĩ rằng mình còn là thiểu số 
đặc quyền. Chính khách người Tích Lan đã gây cường điệu 
tạo thu hút dư luận, họ lợi dụng tôn giáo để thủ lợi bằng 
cách tổng quát hoá các vấn đề chính trị.[lxxxv] Các đảng 
đối lập thường phản đối khi đảng cằm quyền không quan 
tâm đến các yêu sách của người Tamil. Cũng đã có những 
Phật tử chống lại việc này. Dù vậy, cả hai Đại hội Phật giáo 
Tích Lan và Tổng Hội Thanh Niên Phật Tử Tích Lan đã 
thông qua nghị quyết yêu cầu chính quyền hủy bỏ hệ thống 
đảng phái.[Ixxxvi] Sự chia rẻ giửa các tăng đoàn về các 
đường lối chính trị cũng không giúp được họ mặc dù có làn 
sóng dư luận chống lại việc này. 


Nhưng đối với người cực đoan từ hai phiá, bao gồm cả 
những sư tăng đã biểu tình chống lại những nhượng bộ cho 
người Tamil, thì những người hoà diụ có thể giải quyết vần 
đê xung đột sắc tộc bằng cách nghiên cứu những quan tâm 
từ hai phiá và khuyến khích việc tha thứ cho nhau những 
sai lầm trong quá khứ. Trong những nỗ lực nhằm bảo vệ 
Phật giáo, Phật tử Tích Lan cần phải quan tâm nhiều hơn 
nửa đến các vấn đề mà họ đang bảo vệ và nên ít chú trọng 


30 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


hơn những nhu cầu cho nội dung chính trị của vấn đề này. 
Nhắn mạnh lại giá trị Phật giáo về bất bạo động và khoan 
dung là việc cần thiết, xem đó như là một mô hình đa 
nguyên về chủ nghĩa dân tộc mang màu sắc Phật 
giáo.[Ixxxvii] Tambiah chỉ rỏ rằng khi nhà nước chú trọng 
quá mức vào luật lệ Anh làm di sản, nhưng luât lệ này 
không thể tìm ra được những vấn đề đặt ra trước thời thuộc 
địa.[lIxxxvHi] Các vị vua trước thời thuộc điạ Anh đã dựa 
theo mô hình một giải ngân hà có một tâm điểm tương tác 
một cách năng động với các nước chư hâù hoặc các nhóm 
di dân vây quanh, mà không hề dựa trên một mô hình nhà 
nước cứng nhắc và độc quyên.[Ixxxix] Ông cảm thấy rằng 
việc lý tưởng hoá quá khứ xa xưa của Tích Lan đã đưa đến 
việc xem nhẹ thời trung cô và trước thuộc địa mà thời đó đã 
có một nền văn minh đa nguyên và đa văn hoá mang đặc 
trưng Phật giáo.[xc | 


Vào cuối thập kỷ 1990 chính quyền của bà Kumaratunga 
đã có nhũng đối thoại hòa diụ với người Tamil cực đoan và 
có găng đánh bại người Tamil theo phong trào kháng chiến 
Tiger. Tháng 11 năm 1997 bà đã đề ra kế hoạch lập ra một 
quốc gia với mô hình liên bang và điạ phương tự trị, đặc 
biệt là các lảnh vực an ninh, nông nghiệp và thuế vụ. Trong 
khi những người theo chủ nghĩa dân tộcTích Lan và các 
nhà sư nôi tiếng chống lại việc này, người ta vẫn hy vọng 
rằng sẽ đạt đến Sự đồng thuận qua cuộc trung cầu dân ý đề 
đánh đổi việc tốn thất ít nhất 50000 sinh mạng, quân phí 
lên đến một phần tư kinh phí chính phủ và nền kinh tế 
thành lụn bại qua thời gian. 


Đông Nam Á 

Trong thập kỷ 1970 tại Thái dân chúng cảm thấy bị đe 
doạ nặng nề bởi phong trào nổi dậy của cộng sản và sự xâm 
lăng của cộng sản sau khi Việt nam, Lào và Kampuchia rơi 


vào tay lực lượng này. Nhiều người thấy đây là một nguy 


31 


ĐỖ KIM THÊM 


cơ trầm trọng cho đất nước, Phật giáo và hoàng gia: đây 
chính là ba trụ cột của xã hội Thái. Trong chiến tranh Việt 
Nam đã có những căn cứ không quân của Mỹ đóng tại Thái 
để dùng vào việc ném bom vào các khu vực của cộng sản 
và các đường hậu cần tại Việt Nam và Kampuchia. Trong 
bối cảnh này, Kittivuddho một nhà sư nỗi danh chống cộng 
cực đoan[xci] đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn của 
một tạp chí vào 29 tháng sáu 1976 là việc giết cộng sản hay 
cực tả không phải là sai lầm, vì việc giết như thế không 
phải là giết người. Bởi vì bất cứ người nào phá hoại đất 
nước, tôn giáo hay hoàng gia thì không phải là người mà là 
qủy. Chủ ý của chúng ta không phải là giết người mà là giết 
qủy. Đó là nhiệm vụ của tất cả những người Thái.[xcii] 


Ở đây người ta thấy một âm vang về khái niệm của con 
người mà không phải là người trong sử Mahà-vamsa. Sử 
này nói khi ta chấp nhận việc giết người là trái lời Đức Phật 
dạy, thì việc giết người như thế chỉ xuất phát từ sự phân 
biệt như là tội nhỏ, nhưng đền bù lại bằng công đức. So 
sánh như vậy thì chăng khác nào như giết cá rồi nâu dâng 
lên làm của cúng bố thí cho các nhà sư. Cuộc phỏng vấn 
này đã gây công phân trên báo chí Thái mà ông ta bị kết án 
là khuyến khích gây ra việc tắm máu một cách ngu 
xuân.[xciii] Hội đồng trưởng lão của giáo hội đã tố cáo việc 
biện minh giết người của ông và kêu gọi tăng đoàn kỷ luật 
ông vì đã vi phạm giáo luật khi gây ra những hậu quả tiêu 
cực.[xciv] Thực ra, ngoài một phần nhỏ ngoại lệ, không có 
giáo luật nào cắm tăng sư phát biểu bất kỳ quan điểm gì. 


Kittivudho đã tự bào chửa trong một bài thuyết pháp cho 
các vị sư mà trong đó ông nói răng ý định diễn đạt của ông 
trong bài phỏng vấn là giết chủ nghiả cộng sản như là một 
ý thức hệ ác qủy không phải là tội. Trong một bài thuyết 
pháp dành cho các sĩ quan quân đội, dù vậy, ông ta xác 
định rằng nhiệm vụ của sư tăng là tiêu điệt chủ nghiả cộng 
sản, nhưng thực tế là giết nguời cộng sản. Trong một bài 


32 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thuyết pháp trước đó, ông nói rằng khi đối diện với một 
nguy cơ trâm trọng cho đất nước, tôn giáo và hoàng gia thì 
ông muốn cởi áo cà sa để giết quân thù. Trong một bài 
thuyết pháp cho các binh sĩ, ông nói giết 50.000 người để 
bảo đảm hạnh phúc cho 42 triệu dân Thái đó là điều chính 
danh. Làm điều này là việc đáng ca ngợi và không sa vào 
địa ngục. Nếu chúng ta muốn bảo vệ đất nước, tôn giáo và 
hoàng gia, thì đôi khi chúng ta phải hy sinh nguyên tắc đạo 
đức cho sự sống còn cho các định chế này. Ông thấy rằng 
phải hy sinh việc thiện nhỏ đề cứu vớt những việc thiện cao 
cả hơn. Trong một bài thuyết pháp nhân ngày lễ của Phật 
giáo, ông nói rằng chính vì bạo lực của cộng sản chống lại 
các sư tăng, nên hãy kiên quyết giết tất cả mọi người cộng 
sản và xoá sạch họ tại Thái ... Bất cứ ai muốn được ghi 
công phải tiêu diệt công sản. Người nào giết người cộng 
sản sẽ được ghi công. Nếu người Thái không giết cộng sản 
thì họ sẽ giết người Thái.[xev] 


Những người đồng ý với quan điểm của ông đã đưa đến 
cuộc đảo chính của quân đội vào tháng mười 1976 làm 
chấm dứt một nền dân chủ được ba năm. Người ta thấy 
cảnh sát và các lực lượng cực hửu đã gia tăng các cuộc tấn 
công đâm máu vào các nhóm sinh viên thiên tả và cộng sản 
đang chiếm các đại học.[xcvi] Đây là một thời kỳ không 
may mắn cho chính trị Thái. 


Tại Miến Điện trong dân gian ai cũng có một tư tưởng 
về thời đại hoàng kim hướng về ảo tưởng tương lai huy 
hoàng là sẽ do càc minh vương khác nhau như CakkavattI, 
Bodhisatta và Setkya MinBuddha Yaza, cai trị là những vị 
vua vừa có khí giới vừa theo Chính Pháp của Phật.[xcvii| 
Vị vua tương lai vừa có quyền lực thần bí để vượt qua mọi 
xáo trộn và tái lập được Chính Pháp của Phật trên thế 
gian.Trong thời kỳ bất mãn lan rộng, một nhà lành đạo có 
sức thu hút quần chúng phải nhập cuộc lãnh đạo nông dân 
nổi dậy đề chống lại nhà vua hay thực dân Anh. Điều này 


33 


ĐỖ KIM THÊM 


đã xãy ra vào những năm 1839, 1855, 1858 và 1860. Lý 
tưởng này gắn liền với phong trào kháng chiến chống lại 
Anh vào năm 1886 cho đến 1869, phong trào nổi dậy của 
nông dân vào năm 1922 và cuộc chiến của nông dân vào 
năm 1930-31.[xcviil Giáo lý Phật giáo được chấp nhận 
khá phổ cập trong dân chúng về việc duy trì sự chống đối. 
Ngay cả Fiwelding Hell ghi nhận rằng trong suốt thời kỳ 
ông ta ở Miễn Điện, dù luôn luôn có những cuộc vùng dậy, 
ông không hè thấy có sư tăng nào tham gia các việc này. 


Tại Miễn Điện, Thái Lan, Kampuchia và Lào, các vương 
quốc này chịu nhiều thăng trầm và không hè thiếu các xung 
đột lần nhau.[xcix] Trong chiến tranh các chùa Phật giáo bị 
phá hoại, tượng Phật và kinh kệ bị tướt đoạt như chiến lợi 
phẩm.[c] Việc này xảy ra vì lẽ họ coi đây như là nguồn gốc 
của một quyền lực thần bí đầy thắng lợi mà họ hưởng và 
chiếm từ bất cứ người nào đã có. Tại Miền Điện thế kỷ XL, 
vua Anawarta đã tấn công vào vương quốc Thaton, Nam 
Miễn Điện, và lấy đi một bản sao của kinh Phật giáo 
Nguyên Thủy, nhưng Thato không đồng ý đưa lại cho khi 
vương quốc Anawarta khi nhập theo môn phái này. Năm 
1767 quân đội Miễn Điện cũng phá hủy Ayutthaya, thủ đô 
của nước Xiêm, bây giờ gọi là Thái, phá huỷ hầu hết các tu 
viện Phật giáo. Khi ta biết đến sự hủy diệt này, ta có thê 
ngạc nhiên tự hỏi tai sao có thê xảy ra như thế được khi các 
binh sỉ Phật giáo lại phạm lời giáo huấn của Phật về việc 
cấm sát sinh, khi họ mất đi mọi sự kềm chế trong chiến 
tranh và trở nên quá thô bạo. Tuy nhiên để so sánh với 
những người không phải là Phật tử, điều này có thể coi như 
không công bình, thí dụ như ta xem nhẹ những bạo lực 
khủng khiếp trong chiến tranh Thiên chúa giáo tại châu Âu 
cho đén thế kỷ XVI. 


Khi Phật giáo nhấn mạnh đến tinh thần không sân hận 
và hoà ái, thì điêu này có nghĩa là, trong cả hai xã hội Thái 


và Miền Điện, khi đối mặt với lời lẻ giận dử hay thù nghịch 


34 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thì người ta chỉ châu mày và nên tránh bằng mọi giá. 
Những hành vi này được coi như là người thiếu tự chế và 
thiếu quân bình. Người Thái là những người không khả 
năng giử lòng thù hận. ,„Trong lúc tôi lưu trú tại Bangkok 
tôi không bao giờ nhớ có một trường hợp duy nhất nào mà 
thấy hai người Thái lại nổi nóng và hiểm khi cải nhau.“[ci] 


Tính vui hài có thể giúp tránh mọi thù nghịch và tình 
trạng xung đột tiềm tàng. Những cách nói bóng gió, tán 
gầu, gián tiếp thoá mạ, đôi khi là những phương cách dễ 
gây sự.[eH] Đôi khi giới quan sát phương Tây bình luận 
rằng khi một người Thái bị thực sự xua đuối và nỗi giận, 
đưa tới một loại bạo lực đột nhiên phát sinh không thê tiên 
đoán được. Những cơn bùng giận đôi khi làm giảm ổi 
những bộc phát các gây hắn từ uất ức. Tuy nhiên quan điểm 
này không thể giải thích được những dấu hiệu tỉnh tế khi 
cơn giận đang lên mà bất cứ người Thái nào cũng có thể 
thấy được. Thực ra không hề có nổi giận nào là đột nhiên. 
Người Miến Điện và người Thái không còn bị người Anh 
đàn áp nửa, dù sự đàn áp này khá quen thuộc tại Sri Lanka, 
nơi mà Martin Southwold giải thích rằng tại sao mức độ 
giết người tại Sri Lanka lại cao hơn. Ông ghi nhận tỷ lệ giết 
người có khuynh hướng cao nhất trong giới ngư phủ và ông 
ngạc nhiên bởi vì dù họ theo đạo Phật mà họ lại coi thường 
việc phạm giới đầu tiên của Phật là sát sanh khi họ thường 
xuyên giết cá. Điều này cho thấy rằng họ cảm thấy rằng họ 
đã là người gây tội. 


Trung Quốc 


Như ta đã thấy, kinh Đại Thừa có một đoạn cho phép sát 
sinh trong nghịch cảnh trừ khi việc này được bắt nguồn từ 
lòng từ tâm và thực hiện với thiện xão. Những trong mức 
độ nào thì cách lý giải về sử dụng bạo lực này có phản ảnh 
được việc tu tập của Phật tử tại Đông Á không? Ở Trung 
Quốc, giới luật của tu viện có ghi ra điều thứ nhất là việc 


35 


ĐỖ KIM THÊM 


loại ra khỏi tăng đoàn một nhà sư có ý định giết người, thay 
cho điều thứ ba của giới luật nhằm đặt tâm quan trọng của 
vấn đề.[ciii] Đến tuổi thì các Phật tử nổi tiếng về cách trốn 
tránh thi hành nghĩa vụ, và những người không là Phật tử 
than phiền một sự thật là các sư tăng lại được miễn đăng ký 
nghĩa vụ.[c1v] 


Tuy thế, một trong những lý do giải thích tại sao những 
người không phải là Hán tộc ở vùng Hoa Bắc theo đạo Phật 
lại được hưởng nhiều ơn phước mâu nhiệm trong thời kỳ 
chiến tranh.[ev] Dù họ quan tâm đến tu tập, sư tăng đã giúp 
họ hướng nhiều hơn về những phương cách hiểu hoà. Qua 
nhiều thế kỷ, quân đội Nhật và Trung Quốc đã dùng biểu 
tượng Phật giáo, cờ phướng gây thêm sức hành động và 
hăm doạ đối phương. Thiên Vương Tỳ Sa Môn, 
Vaisravanan, một trong Tứ Đại Thiên Vương của Phật giáo 
cổ điển đã trở thành nghi lễ chính trong thời nhà Tần, 
Trung Quốc, nhằm bảo đảm thắng trận để bảo vệ chánh 
pháp. Ở Nhật thì vị này cũng như là thần linh phù hộ cho 
binh sỉ. Phật tử Trung quốc và Nhật bản cũng đã đưa các vị 
thần chiến tranh không thuộc Phật giáo vào trong đền đài 
thí dụ như Shinto kam a Hachiman, được coi như là Bồ 
tát[cvi] Các vị vua Trung quốc đôi khi cũng dùng đến 
những luận giải của Phật giáo để sử dụng bạo lực. Năm 
581, sau khi Tuỳ Văn Đề, Wenti, đã thiết lập nhà Tuy, Sui, 
ông tự tuyên bố mình là minh vương Calkkavatti. Ông nói 
chúng ta coi vũ khí chiến tranh toả ra cho chúng ta hương 
trầm và hương hoa. Ông nguyện tu theo hạnh Bồ tát và cho 
rằng chiến thăng của ông chấn hưng Phật giáo và ông là 
người bảo trợ hào phóng cho Phật giáo.[cvH] 


Ở Trung Quốc đã có một vài vụ dinh liú của tăng sư với 
bạo lực: Những cuộc nồi dậy, khởi nghiã hay chống đối của 
nông dân có tổ chức, dù được khơi mầm hay gợi ý từ 
những Phật tử không hè thiếu tai một số điạ phương dù 
không trở thành chủ yếu trong lịch sử Trung Quốc, như đã 


36 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


xảy ra tại Nhật. Các địa phương liên kết nhau trước sự yêu 
kém của nhà nước tâp trung vào trung uơng như tại Nhật. 
Khi quyền kiểm soát ở trung ương yếu đi, tôn giáo trở 
thành phong kiến cũng như xã hội, người ta thấy rằng các 
sư tăng từ trong dân chúng lại tạo ra bẻ nhóm có vũ trang 
hoặc tự đặt mình vào vị thế lãnh đạo các nông dân. Tất cả 
đều có sự cấu kết của cường hào ác bá địa phương muốn 
dành tự trỊ.[cv11] 


Nhật Bán 


Tại Nhật, Phật tử can thiệp vào sinh hoạt nhà nước công 
khai hơn tại Trung Quốc. Thực vậy, đã có một sự phối hợp 
giửa Phật giáo và nhà nước từ khi Phật giáo du nhập vào 
Nhật từ năm 538 sau công nguyên. Đến thế kỷ thứ X trong 
triều đại Bình An, Heian (794-1185), trật tư xã hội đã bị 
đảo lộn và một chính quyền trung ương mạnh không được 
tái lâp cho đến khi triều đại Đức Xuyên, Tokugawa (1603- 
1867). Trong thời kỳ mà một xã hội phong kiến phát triển 
thì can thiệp của các lãnh chúa địa phương chiếm ưu thê, 
ngay cả đến một đề án nhằm thống nhất đất nước thúc đây 
các phe phái đồng thuận về sự thống lãnh này.[cix] Đây là 
thời của các sòhei, hay các sư tăng lãnh đạo, việc này được 
coi như là một phần trong sinh hoạt đất nước.[ex] Một yêu 
tố trong các sự kiện này là các tu viện là trung tâm quyên 
lực chính trị và nơi cấp phát đất đai trong thời ký bất ôn xã 
hội trong khi quyền lực chính trị chỉ là chuyện tha hồ dành 
giật cho bất cứ ai. Một yếu tố khác nửa là Phật tử Nhật 
đồng hoá mạnh mẽ mình với các tu viện hay các tăng 
đường, họ trở thành nhiều môn phái, đến đổi mà sự khác 
biệt các tông phái này quá rỏ nét hơn các nước khác theo 
Phật giáo.[cx1] 


Vào thời Bình An, giới quý tộc trị vì, vừa hoang phí vừa 
đàn áp, đã đòi hỏi tăng thuê và bắt dân làm việc nhiêu hơn. 


Dân chúng phải tìm cách ân lánh vào các chuà vì là nơi 


37 


ĐỖ KIM THÊM 


được miễn mọi sưu dịch. Một vài người vào chùa ở và 
không chỉ mang danh là sư mà thôi, lại được chùa cấp đất 
cho họ. Chùa cũng sử dụng một lực lượng có vũ trang 
nhằm gìn giử đất đai của mình chống lại nhà nước và sứ 
quân. Các sư tăng cũng có vũ trang nhằm chống lại các 
lãnh đạo môn phái của mình, thường là những người có gốc 
quý tộc hay có quan hệ với triều đình. Vào năm 1100, tất cả 
mọi tu viện lớn của Nhật đều theo môn phái Thiên Thai, 
Tendai, một tông phái được thành lập cùng khắp và đều có 
vũ khí để bảo vệ quyên lợi của mình.[cxii] Một bản kinh 
chính của môn phái Thiên Thai là Kinh Đại Niết Bàn, 
Mahảparinivàna Sutra, có ghi lại nhiều đoạn kinh cho phép 
sử dụng bạo lực để bảo vệ chánh pháp. Cùng vào thời phát 
triển này, các sứ quân địa phương đã tạo nhiều cuộc nổi 
loạn nhằm chống triều đình.[cxiii] Xung đột phong kiến và 
tranh giành sứ quân bộc phát mà trong đó cũng có tranh 
giành giửa các môn phái và hoàng gia, giửa các môn phái 
và các sứ quân và giửa các môn phái với nhau.[cxIv] 


Trong thời kỳ Liêm Thương, Kamakura, đầy hỗn loạn 
(1192-1333), quyền lực của nhà nước trung ương bị hoàn 
toàn tan biến. Luật lệ là do giai cấp tướng quân, shogun, và 
các võ sĩ, bushi, làm ra. Chính giới võ sĩ đã giúp Phật giáo 
phát triển trong dân chúng, mặc dù họ cố dẹp bỏ những gôc 
tích xâu xa. Những tỉnh thần tự kỷ luật về đạo đức hay 
những nguyên tắc tu tập thiền định, coi thường cái chết, 
giúp cho võ sĩ chống trả lại âm mưu tấn công của người 
Mông cổ vào năm 1274 và 1281.[exv] Thiền sư Minh Am 
Vinh Tây, Eisai, (1141-1215) lập ra môn phái thiền Lâm 
Tế, Rinzao, được sứ quân bảo vệ tại thủ đô Kamakura, giúp 
cho sự liên kết giửa Lâm Tế và võ sĩ được bền vửng. Các 
thiền sư thuộc môn phái Lâm Tế đã dạy cho các võ sĩ là 
những người chiến đấu trầm tỉnh, can trường, kỷ luật, 
không biết sợ hải trước cái chết. Điều này có thể xem như 
là một mầu mực cho những thiện xảo trong những hình 
thức nhằm đưa Phật giáo thích nghỉ vào cuộc sống cho từng 


38 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


nhóm người riêng biệt trong dân chúng. Võ sĩ đã ca ngợi 
tinh thân kỷ luật, dung dị và trực diện của Thiên. 


Nhà cải cách quân phiệt, quốc gia cực đoan Nhật Liên, 
Nichiren (1222-82) và cũng là người từng sáng lập tông 
phái Thiên Thai, đã lập ra tông phái mới, Nhật Liên Tông, 
kêu gọi chính phủ đàn áp những tông phái Phật giáo khác, 
vì ông coi các tông phái này làm suy yếu đi nươc Nhật, 
nhưng ông không thành công. Đề hỗ trợ cho những lập luận 
của mình ông trưng dẫn kinh Đại Niết Bàn, Mahà- 
paranivảna Sutra. Tông phái này gặp phải sự xung đột với 
Tịnh Độ Tông, Jodo Pure Land, đặc biệt là chỉ phái Tịnh 
Độ Chân Tông, Jòdo shin. 


Thời kỳ Túc Lợi Mạc Phủ, Ashikaga, (1333-1573) là 
một thời kỳ hỗn loạn thường xuyên, được cai trị cùng lúc 
của hai vua theo quy luật của hai sứ quân tranh quyên. Chỉ 
phái Tịnh Độ Chân Tông trở thành trung tâm của mọi tu 
viện kiên có, tín đồ có vũ trang, cã tăng sĩ lân cư sĩ, nhằm 
bảo vệ tín ngưỡng và quyên năng của Đức Phật A Di Đà. 
Họ chiến đấu cuông tín và tin răng mình sẽ được tái sinh 
vào cõi tịnh độ nêu họ bị giết. Vào thế kỷ XVI tông phái 
này đã tô chức và lãnh đạo nông dân nỗi dậy và năm quyền 
tại một khu vực của Nhật.[cxvi] Thế kỷ này cũng chứng 
kiến được các Phật tử Nhật Liên Tông tấn công vào các cơ 
sở của Tịnh Độ Chân Tông và Thiên Thai Tông. 


Thiên Thai Tông đã duy trì đạo quân của mình và Chân 
Ngôn Tông, cũng làm như vậy. Năm 1409, các sư của 
Thiên Thai Tông đã phổ biến tài liệu sau đây mà thường 
quy kết cho là của Ryògen (912-85): „Không có văn hoá 
văn chương thì sẽ không có nghỉ lễ biệu lộ lòng kính yêu 
đối với các bậc trưởng thượng, không có quân đội thì sẽ 
không có phương tiện để gây ân tượng với các thuộc hạ. 
Thế gian sẽ được bình an nếu văn hoá và quân đội bổ sung 
cho nhau.“[cxvi] 


39 


ĐỖ KIM THÊM 


Họ còn cho rằng trong thời kỳ này chánh pháp đã suy vi, 
dân không còn tôn kính tôn giáo. Do đó, cần phải có shuto, 
một nhóm người được tuyến ra từ các sư tăng kém năng 
lực, để ngăn ngừa mọi bất ồn nơi tu viện, mọi dị giáo và tạo 
điều kiện cho việc tu tập và thiền định.[cxviii] Tiêu sử của 
Royen cho thấy cùng thời gian này Royen đã thúc dục các 
vị sư của Thiên Thai tông dùng vũ khí để bảo vệ sự chính 
thống của các kinh sách Đại Thừa chống lại mọi dị 
giáo.[cx1x] 


Tuy thê, vào thời kỳ Túc Lợi Mạc Phủ, Ashikaga, thiền 
viện là nơi trú ân về an toàn, văn hoá, giáo dục, nghệ thuật 
mà một phần Thiền Lâm Tế đã có những ảnh hưởng sâu 
đậm. Thiền sư không tham gia vào các đấu tranh có vũ 
trang, mặc dù họ huấn luyện cho các võ sĩ và che chở cho 
các võ sĩ này khi cần thiết.[cxx] Lý tưởng của Thiền tông 
về sự vô tâm và về phản ứng tự nhiên đột hiện mà không 
ràng buộc bởi tỉnh thần chấp trước đã ảnh hưởng đến kiếm 
thuật. Khi xem chuyện sống chết như là một hiện tượng vô 
nghiả, thì lý tưởng này giúp cho ta không do dự, không sợ 
hải trước cái chết. Suzuki đã trích một bài thơ Nhật từ thời 
trung cô nói về tinh thần vô tâm này với trích đoạn sau đây 


But striking 1s not to strike, nor 1s killing to kil 

He who strikes and he who 1s truck 

They are both no more than a dream that has no reality 
[cxxI] 

Nhưng tấn công không phải là tấn công và giết không 
phải là giết 

Người tấn công và người bị tấn công 

Cả hai đều không hơn một giấc mơ, mà giấc mơ này 
không hiện thực 

(Bản dịch xuôi của Phan Tấn Hải) 

Đánh người, tâm vôtư . 

Giết người, lòng cũng chăng 


40 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Kẻ công như người thủ 

Ta, người có thực chăng 

(Bản dịch thơ của Lê Cao Bằng) 

Chuyên luận về những trầm tư tối thượng là một bản 
vănThiền vào đời nhà Tần Trung Quốc thế kỷ thứ VII đã 
giải thích rằng chỉ có điều ác trong khi giết người là có tội, 
nêu như kẻ sát nhân không coi chuyện chết như hư không 
và giống như mơ. Đến chừng nào mà người ta nhận ra một 
người hay một sinh vật thoát thai từ hư ảo, thì người ta 
không thê giết được một con kiến. Dù vậy, một người khi 
chối bỏ quan niệm này có thể giết người một cách tương tự 
như những thiên tai như giông bảo hay đá sụp chết 
người.[cxxii] Ngay cả khi cáo buộc rằng một người đã hiểu 
được sư hư aỏ của cuộc đời cũng có thê giết người được, 
thì điều này không thuyết phục. Những người như thế phải 
biết rằng chính họ và vị thế của họ cũng là hư ảo luôn. 


Vào cuối đời mình thì đôi khi các các võ sĩ dành thì giờ 
để suy nghiệm tại các tu viện. Nhưng khi họ còn hoạt động, 
đôi khi họ lại chấp nhận nghiệp sắt máu của mình vì đã 
sinh ra trong gia đình võ sĩ như là một quả nghiệp trong 
quá khứ. Tai Nhật, vì quá tôn sùng vào lòng trung thành 
với gia đình và truyền thống nên những quan điểm sai lầm 
về quả nghiệp càng sâu đậm.[cxxiii] 


Hai sứ quân quyền lực nhất đã dẹp tan những tu viện có 
vũ trang, với những trung tâm của Thiên Thai Tông trên 
núi Hiei, việc phá hủy này làm hàng ngàn cư dân bị giết, 
không có chết các tăng sư.[cxxiv] Chiến dịch bình định hoá 
này đã giúp thiết lập triều đại Đức Xuyên, Tokugawa 
(1603-1867) khi đất nước được thống nhất dưới sự lãnh đạo 
độc tài quân phiệt. Thời kỳ này Nhật Bản đã bế môn toả 
cảng chỉ trừ một vài thương nhân từ thế giới bên ngoài. 
Đến thế kỷ XVI thì người Bồ Đào Nha đã du nhập Thiên 
chuá giáo vào Nhật. Nhiều nhà lãnh đạo đã tạo thuận lợi 
cho việc truyền giáo với cả bạo lực cốt để ngăn trở quyền 


4I 


ĐỖ KIM THÊM 


lực của các tu viện Phật giáo. Hiện nay, việc ngược đải 
nhân tâm này được coi như là một thái độ có thê bị ảnh 
hưởng ngoại bang và chỉ là sự tranh đấu cuả một vài tôn 
giáo bí mật. Năm 1614, Phật giaó được thiết lập thành giáo 
hội và là cánh tay của nhà nước. 


Qua nhiều thế kỷ thì giới võ sĩ quý tộc lãnh chúa được 
biết nhất là kiếm sĩ Samurai, thuật ngữ này gốc. để chỉ 
những người lính chuyên nghiệp xuất thân từ các tầng lớp 
thấp trong xã hội hơn giới võ sĩ bushi.[cxxv] Các lãnh chúa 
thời xa xưa đã ngộ được thiền trong một chừng mực nào 
đó, nhưng áp dụng các phép việc tu tập thiền vào áp dụng 
trong kiếm cung, kết hợp vào các giá trị tâm linh, đây là 
một hiện tượng chủ yếu chỉ có trong thời kỳ Đức Xuyên, 
Tokugawa, một thời kỳ mà đất nước sống bình yên và giới 
kiếm sĩ hưởng nhiều nhàn nhã. Võ thuật của ngày xưa, 
bujutsu, liên hệ đến hiệu năng trên chiến trường, thì nay trở 
thành budò, một phương cách võ thuật nhắm vào việc đảo 
tạo tâm linh và đạo đức,[cxxvi] mà bendò là một thí dụ về 
phương thức. Bằng cách này thì ảnh hưởng của thiền có thê 
tìm thấy trong việc nhấn mạnh đến tập trung thiền định, kỷ 
luật và kham khổ, không dùng ngôn ngử đối thoại trực tiếp 
giửa thầy và trò.[cxxvii] 


Takuan Sòhò Zenji (1573-1645) khi dạy thiền cho người 
khấn nguyện làm võ sĩ ngay trọn đời đã tìm cách đưa cho 
họ suy nghĩ đến vẫn đề này qua các ngôn ngữ thiền. Ông 
diển giảng về tỉnh thần vô tâm “trong Eudòchi 
shinmoyoroku: „Tinh thần vô tâm cũng giống như tinh thần 
nguyên thủy. Đó là một tâm trạng cô bỏ mọi sự cứng nhắc, 
áp đặt và phân biệt hoá và khái niệm các vẫn đề tương tự. 
Nếu người ta có thể thực tập được tỉnh thần vô tâm này 
xuyên suốt thì sẽ không dừng lại trước một sụ vật đơn 
thuần nào và cũng sẽ không mắt nó.“[exxviii] Sự thích nghi 
uyên chuyên này chắc chắn là có giá trị đù trong một cuộc 
đời bình thuờng hay cuộc đời của một võ sĩ, dù trong nguy 


42 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


biến hay tu tập. Takuan không hề chống lại việc áp dụng 
các phương pháp tu thiền cho các kiếm sĩ: „Gươm ra khỏi 
vỏ mà không có ý muốn của gươm. Đó là tâm trạng trống 
rồng. Nó giống như một luồng. ánh sáng. Người sẽ bị đánh 
bại cũng ở trong tâm trạng trống rồng cũng như khi một 
người cầm gươm. Đừng bận tâm nửa với thanh gươm anh 
đang đeo, hảy quên những gì đang làm và chống quân thù. 
Đừng để tâm vào người đang đứng trước mặt anh. Tất cả 
họ chỉ là hư không, nhưng hãy giử tâm mình đang bị hư 
không vây hảm.“[cxxIx| 


Những ý nghĩ như vậy có vẻ nguy hiểm về mặt đạo đức, 
nhưng Takuan đã thích ứng lời giáo huấn cho những người 
đã khẩn nguyện chiến đấu từ thuở lọt lòng. Ông cũng nhấn 
mạnh đến đức tính thiện cảm và từ tâm. Dù là giết hay cứu 
người, một người hoàn thành nhiệm vụ hành động với tinh 
thần tập trung cao độ, và nhất là không chú trọng Vào VIỆC 
phải quây, người ta có thể phân biệt đúng sai.[cxxx] Thời 
kỳ này tác phẩm của Takuan đã gây ảnh hưởng vào sự 
thành hình kiếm thuật của Nhật, mặc dù đạo đức Không 
giáo và nghi lễ của Chân ngôn tông, Shingon, cũng gây ảnh 
hưỏng song hành với thiền.[cxxxi] 


Thiền trở thành một trong những ảnh hưởng vào đạo đức 
của chiến binh, nổi danh như võ sĩ đạo, Bushido.[cxxxii] 
Việc này bắt nguồn từ những giá trị của các lãnh chúa trước 
kia và Không giáo[cxxxiii] khi nhấn mạnh đến tỉnh thần 
trung thành đối với các lãnh chuá phong kiến, tự hy sinh, 
giử gìn thanh danh gia đình, sức mạnh, thiện xảo, vô úy, tự 
kiềm chế, thư thái trước cái chết, tâm hào phóng. [cxxxiv] 
Trong thời kỳ Đức Xuyên, Tokugawa, giá trị học vân theo 
Khổng giáo được tôn trọng, dù vậy, điều này làm cho 
khuynh hướng Samural coi thường các giai câp khác trong 
xã hội lại tăng lên. Điều tệ hại nhất của việc này là tự nó 
biểu hiện ra làm tổn thương đến tầng lớp bình dân. Tuy 
nhiên, giá trị của Khổng giáo về lòng nhân và quân tử và 


43 


ĐỖ KIM THÊM 


tinh thần hy sinh của Phật giáo cũng có nghĩa là các võ sĩ 
trở thành các quan lại có hiệu năng cho đât nước nêu tính 
theo bậc thang về nghê nghiệp. 


Từ đó cho đến nay, nói chung thì việc huấn luyện 
nghiêm chỉnh kiếm thuật cùng mang đến giá trị của Phật, 
Không và Lảo giáo, vì khắc sâu được những đặc điểm như 
khiêm tốn, kiên nhân, hợp tác, kỷ luật, tự kiểm, tỉnh thần 
minh mẫn, thân thê tráng kiện, và đặc biệt giúp đem lại 
niềm vui trong hành động và thành đạt mà lại không bon 
chen.[cxxxv] Các chuyện kê về những anh hùng trong quá 
khứ đều mang những giá trị ấy, thí dụ như chuyện kiếm sĩ 
Kami-idzumi Hidesuma, người đã cứu một đưá trẻ bị kẻ 
cướp bắt làm con tin và đe doạ giết chết. Hidetsuma giá 
trang thành một nhà sư lấy được lòng tin tên cướp, rồi đánh 
bại y bằng nhu thuật, ju jutsu, và giao y cho dân làng xét 
xử.[cxxxvi] Không phải ai cũng tuân thủ các giá trị này vì 
Bushido có chứa chấp nhiều phần tử không liên quan đến 
Phật giáo, mà họ mang bốn phận báo thù[cxxxvi] và coi 
thường sinh mạng. 


Từ thế kỷ XVII, một hình thái mới của Thần đạo, 
Shinto, bắt đầu được phát triển như một tôn giaó chính 
thống tại Nhật nhằm phân biệt với những Phật và Không 
giáo ngoại nhập, giả tạo. Năm 1868, việc này được kết thúc 
bằng một cuộc lật đỗ chế độ Đức Xuyên, Tokugawa, phục 
hồi hoàng gia, lập ra thời Minh trị. Ngay sau đó Nhật mở 
của cho ảnh hưởng Tây phương và hiện đại hoá nhanh 
chóng. Do tính thần dân tộc do Thần đạo khởi xướng, về 
sau Nhật chiến đấu chống Hàn quốc, Liên xô và Trung 
Quốc, trong đệ nhị thê chiến chống Hoa kỳ và Anh. 


Sau khi bị phê bình và ngược đãi vào đầu thời kỳ Minh 
trị, các môn phái Phật giáo của Nhật đã ủng hộ chính quyền 
một cách tích cực và tác động tới các phong trào chống 
công giáo và cộng sản vào đầu thế kỷ XX.[cxxxviii] Soyen 


44 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Shaku, một viện chủ Nhật khi hồi tưởng lại lời thề của 
mình trong chiến tranh Nhật chống Liên Xô (1904-5) đã có 
tìm hiểu và cũng chấp nhận bạo lực. Ông kết hợp lời giáo 
huấn Đại thừa, tính thực dụng thiền tông và chủ nghĩa dân 
tộc thành một tổng hợp các tư tưởng đầy thu hút và phức 
tạp.[exxxix] Ông đã mô tả việc này khi chiến tranh giửa 
Nhật và Liên xô khi Nhật tham gia một cách vô vụ lợi 
nhằm chống loại quỷ dử chống lại văn minh, hoà bình và 
khai sáng. Ông hy vọng răng khi lính Nhật hy sinh, họ sẽ 
được trang bị tinh thần cao quý của Đức Phật .[cxI] Chỉ có 
một vài người đã vượt qua khuôn khổ thể chế của giáo hội 
và chống đối chiến tranh.[cxli] Cả môn phái Thiền Tông và 
Tình Độ đã yêm. trợ tiền bạc cho Nhật trong chiến tranh 
chống Trung Quốc.[cxlii] Một vài thiền sư đã hỗ trợ chủ 
nghiã quân phiệt đang lớn mạnh trong những thập kỷ 20 và 
30 và hướng dẫn thiền định nhằm chuẩn bị cho chiến đấu. 
Harada Sogaku (1870-1961) kể là người lính hoàn toàn 
nhất trí cao với công việc của mình, thi hành bắt cứ công 
việc gì được giao phó, dù xông trận hay chém giết, tất cả là 
sự biểu hiện rỏ nét về tinh thần minh triết bồ đề tâm một 
cách cao độ: một sự nhất thể giửa thiền và chiến 
tranh,[cxlii] đây là một sư đảo lộn lạ kỳ về giá trị của Phật 
giaó. Vào năm 1938, một nhà lãnh đạo kế thừa của Tịnh Độ 
Chân Tông và là bộ trưởng bộ ngoại giao và trong chiến 
tranh Trung Nhật, dưới sư kiểm soát của văn phòng ban 
Tôn giáo các tông phái Phật giáo, đã chính thức tham gia 
trong các cuộc động viên tinh thần theo quy định vào năm 
1937.[cxliv] Trong suốt thế chiến thứ hai, hầu hết các tông 
phái Phật giáo đống ý hỗ trợ cho đất nước trong những nổ 
lực này. Chỉ có một ngoại lệ là sư Soka Gakkai, là từ chối 
tham gia vào mặt trận thống nhất này. 


Luật của võ sĩ đạo, bushido trở nên chiếm ưu thế do từ 
hình thức chủ nghĩa dân tộc của Thần đạo mà mọi ích kỷ cá 
nhân phải dẹp bỏ và trung thành vô điều kiện với hoàng 
gia. Lòng trung thành mù quáng này đã vượt qua những 


45 


ĐỖ KIM THÊM 


mong đợi trước đây. Theo võ sĩ đạo, sự xem thường cái 
chết theo thiền tông vẫn còn đó, điều này phài kể đến việc 
huấn luyện cho các phi công thần phong cảm tử vào cuối 
thế chiến thư hai khi người Nhật liều lĩnh. Cùng với ý nghĩ 
là thà chết hơn là chịu nhục khi đầu hàng, ý nghĩ này lại 
quan trọng trong việc ngược đải các tù nhân chiến tranh, 
cũng như tự sát tập thê của những bình sỉ Nhật bị bắt 
giử.[cxlv] 


Từ thế chiến thứ hai, Nhật đã có hiến pháp cắm Nhật có 
lực lượng phòng vệ chiến đấu ở hải ngoại. Thí dụ như trong 
thời kỳ chiến tranh vùng Vịnh, lực lượng phòng vệ của 
Nhật chỉ được phép đóng vai trợ hỗ trợ phi quân sự, mặc dù 
các chính phủ phương Tây áp lực Nhật tích cực hơn. 


Những hoạt động của Phật giáo đóng góp cho 
hoã bình trong thể giới hiện đại 


Tại Miễn Điện, Aung San Suu Kyi được nổi danh nhờ 
tinh thần đối kháng với chế độ quân phiệt theo chủ nghĩa 
Mác xit dân tộc, mà chế độ này không tôn trọng những 
chiến thắng vang dội của đảng bà trong những cuộc bầu cử 
trong năm 1990.[cxlvi] Tại Thái, Sulak Sivaraksa đã thành 
lập những tổ chức phi chính phủ phục vụ hoà bình, nhân 
quyền, phát triển cộng đồng và đối thoại liên tôn và chống 
lại đảo chính của quân đội.[cxIvi] Tại Việt Nam, Thích 
Nhất Hạnh có những nổ lực chống chiến tranh từ năm 
1964-75 và trợ giúp người ty nạn. Ty nạn tại Pháp vào thập 
kỷ 70, ông là nhà văn sáng tác rất nhiều về các đề tài Phật 
giáo và hoà bình và cô vũ cho phong trào Phật giáo vào 
đời.[cxlvii] Một người ty nạn khác là Đức Lai Lạt Ma, 
ngài đã trở thành một biêu tượng trên toàn thế giới về giá 
trị Phật giáo. Là người đứng đầu chính phủ lưu vong tại 
Tây tạng đóng ở Bắc Ấn, ngài đã tranh đấu không mệt mỏi 
để dành lại quyền kiểm soát lảnh thổ cho người Tây Tạng 


46 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


do người Trung Quốc chiếm. Ngài luôn chống đối sử dụng 
bạo lực và thúc đây về tỉnh thần từ bi và trách nhiệm phổ 
quát trong một thế giới ngày càng tương thuộc nhau 
hơn.[cxlix] Các Phật tử đấu tranh cho hoà bình cũng có mặt 
ở Nhật, Sri Lanka và Kampuchia. 


Những hoạt động hỗ trợ cho hoà bình thuộc tông 
phái Nhật Liên tại Nhật 


Trong thời kỳ hậu chiến tại Nhật một số tông phái Phật 
giáo đã tích cực hoạt động trong lĩnh vực hồ trợ cho hoà 
bình. Một trong những tông phái được kế đến nhiều nhất là 
Nhật Liên tông mà con số tín đồ lên đến 30% Phật tử người 
Nhật. Cứ theo bề ngoài mà xét thì người ta không kỳ vọng 
lắm tông phái này sẽ theo đường hướng hiếu hoà, mà vị 
lãnh đạo môn phái là Nichiren Daishòninn (1222-82), một 
người cực đoan trong việc tấn công vào các tông phái Phật 
giáo khác vì ông coi họ là những kẻ phá hoại đất nước, kê 
cả việc ông còn đòi chính quyên phải đàn áp họ. Tuy thê, 
ông đã có một viễn kiến về việc cải thiện phúc lợi xã hội 
cho Nhật, mặc dù ông nhìn theo nhản quan thuần túy Phật 
giáo. 


Nippozan Myòhòj1 là một tăng đoàn nhỏ thuộc tông phái 
Nhật Liên, dâng hiến hoạt động của mình cho hoà bình thế 
giới, chống đối lại chạy đua vủ trang và vũ khí hạch tâm. 
Nichidatschu Fujii (1885-1985), người sáng lập ra tông 
phái này đã đề cao giáo huấn chống sát sinh. Ông đã bị ảnh 
hưởng khá sâu đậm tư tưởng của Gandhi mà ông gặp vào 
năm 1933.[cl] Đối với Fujii không có gì là hợp lý khi giết 
người. Tư tưởng của Nhật Liên tông là giết một người để 
cứu vạn người là điều có thê tha thứ. Ông coi lập luận này 
là có thê chấp nhận được khi giết ông vua hung bạo, nhưng 
lại là nguyên tắc nguy hiểm mà tên sát nhân lạm dụng 
nhằm bảo vệ chính mình. Đối với Fujii việc quan trọng 
nhất là làm sao cứu muôn vạn sinh linh mà không giết chết 


47 


ĐỖ KIM THÊM 


một người nào. Không bao giờ tướt đoạt sinh mạng của 
người khác, dù họ thiện hay ác.Trong thời kỳ đệ nhị thế 
chiến, năm 1944, ông chủ trương kết thúc chiến tranh sớm 
hơn và đề cao hoà bình. 


Tăng đoàn NÑIppozan MyòhòJ1 đã lập hơn 60 An Hoà Tự 
tại Nhật, kế cả tại Hiroshima và Nagasakl, hai tu viện tại 
Ấn và một tại Sri Lanka. Vào cuối thập kỷ 70 một vài vị sư 
của tăng đoàn đã đến nước Anh và có quan hệ tới các cuộc 
diễn hành cho chiến dịch giải giới vũ khí hạch tâm. Năm 
1980 họ thiết lập tu viện Stùpa tại miềnTây của nước Anh, 
đặc biệt tại Milton Keynes.[cli] Các tu viện khác được 
thành lập sau đó tại Vienna (1983), Massachuettes (1985) 
và Luân Đôn (1985) mà gây ấn tượng nhất là một tháp cao 
34 mét tại công viên Battersa bên dòng sông Thames. Là 
những thành viên tích cực trong các phong trào chống 
chiến tranh và giải giới vũ khí hạch tâm, họ cho rằng sự 
hiện diện của các tu viện và uy lực tâm linh của các thánh 
tích Phật giáo mà các nơi này bảo tồn sẽ là một ngọn đuốc 
soi đường cho hoà bình trong một thế giới tao loạn. 


Tại Nhật thời hậu chiến có nhiều tôn giáo mới được 
thịnh hành tột bực nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của thị 
dân. Đa số họ được cư sĩ hoằng hoá, một vài người có tu 
theo Nhật Liên tông. Một trong số tông phái này là Soka 
Gakkai đã thành công một cách đặc biệt. Khởi đầu như một 
hiệp hội nhằm cải cách giáo dục, năm 1930 hội này đã trở 
thành một chi phái của Nhật Liên tông. Dù được tách ra 
vào năm 1991, nhưng các sư tăng lại thấy rằng chi hội đã 
trưởng thành và lớn mạnh hơn chính phái. Trong đệ nhị thế 
chiến, hai vị trưởng lão đã bị bắt giam khi họ chỉ trích 
những nổ lực chiến tranh, không tuân theo đường lối của 
chính phủ khi tìm cách thống nhất Nhật Liên tông với các 
tông phái khác. Josei Toda (1900-58) một vị trưởng lão còn 
sống sau khi bị cầm tù đã cho biết việc Nhật bại trận và 
những cảnh ngộ khó khăn sau chiến tranh bắt nguồn từ việc 


48 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


tuyên truyền cho Thần đạo và xem thường chân lý của Nhật 
Liên tông.[clH] 


Trong thời hậu chiến, Soka Gakki được lãnh đạo bởi 
Toda và Daisaku Ikeda (1928 -) mà cả hai là đầu mối cho 
phong trào cải đạo. Phong trào này đã thành công khi nhắm 
vào nhu cầu của các thị dân trong thời kỳ khó khăn và thay 
đổi. Phong trào này lớn mạnh nhanh mà thoạt đầu dùng 
những kỳ thuật cải đạo khá táo bạo. Trong khi họ còn giử 
quan điểm rằng để có thể chiếm một cách độc quyền để duy 
trì chân lý tôn giáo, họ sẽ không hợp tác vấn đề tôn giáo 
với bất cứ một tông phái hay một tôn giáo khác, nhưng họ 
cởi mở hơn và hợp tác trong những vấn đề môi sinh, hoà 
bình, nghệ thuật và trao đối văn hoá.[cliii] 


Ikeda đã tham dự nhiều cuộc hành hương cho hoà bình, 
ông đề nghị về giải giới hoặc làm giảm đi những xung đột 
tại những nơi tranh chấp xôi động hoặc gặp gở những lãnh 
tụ tôn giáo và chính trị thế giới như Mikhail Gorbachev đề 
thảo luận về tầm quan trọng cuả những vẫn đề văn 
hoá.[cliv] Phong trào này đã tổ chức những cuộc trao đổi 
học sinh với Trung quốc và Liên xô đề nhằm xoá tan những 
ngăn trở giửa các dân tộc[clv] và nhấn mạnh đến vấn đề lý 
tưởng nhân quyên. Phong trào này còn hồ trợ cho Liên 
Hiệp Quốc và Phủ Cao Ủy Tị Nạn, đã tổ chức gây quỷ cho 
Cao Uỳ tỊ nạn và trại ty nạn tại châu Á và châu Phi.[clvi] 


Soko Gakkai rất tích cực hồ trợ về giaó dục hoà bình, 
tìm cách đem lại hoà bình thế giới. Ikeda tin rằng sức mạnh 
của quân đội hiện đại phải coi như hoàn toàn khác biệt với 
lực lượng phòng vệ dân sự mà người ta đã quen thuộc qua 
thời gian. „Tôi thấy không có lý do gì để biện minh cho 
quyền lực quân sự trong thế giới ngày nay... Tôi tin rằng 
những khuôn mâu cho việc tiến hành một cuộc chiến với 
danh nghĩa thật sự cho mục tiêu phòng vệ dân sự thật là 
khan hiễm.“[clvii] 


49 


ĐỖ KIM THÊM 


Ikea công nhận bản chất và phí tốn cho vũ khí hiện đại, 
nhưng ông nói phòng vệ dân sự bằng vũ khí chỉ đạt được 
mức độ giới hạn của nó.... “Đã đến lúc chúng ta trở về 
những nguyên tắc khởi thủy. Khởi điểm mới của chúng ta 
phài là quyền sinh tồn của dân tộc trong toàn thế giới, 
không phải chỉ dành cho một đất nước nào.“[elviii] 


Giống như Đạt Lai Lạt Ma, Soka Gakkai nhấn mạnh 
rằng thế giới là một mạng lưới tương thuộc mà ta cần phải 
học hỏi để làm việc trong hài hoà.[clix] Ông nói vũ khí 
hạch tâm là tội ác cùng cực, phải tìm cách phá hủy nó và 
phải cải thiện bản tính hung ác của con người muốn sử 
dụng nó. Trong khi hệ thống giáo dục hiện đại của Nhật lại 
không chú trọng đặt lại vấn đề quân đội Nhật đã phạm tội 
ác tại Trung Quốc và trong Đệ nhị thế chiến, Soka Gakki 
tìm cách mang lại sự quân bình khi xuất bản hàng loạt các 
sách vở ghi lại những hình ảnh về chiến tranh. Việc này 
nhắm mục tiêu đề cao tinh thần phản chiến và đảm bảo 
rằng Nhật sẽ không lập lại những lỗi lầm trong quá khứ. Đã 
có nhiều cuộc triên lảm về những hình ảnh ghê tởm của 
chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh nguyên tử.[clx | 


Một trào lưu tôn giáo khác cũng dựa vào Nhật Liên tông 
là Rissho-Kỏseikai vào năm 1938. Tông phái này kết hợp 
giửa kinh Liên Hoa và giáo lý Thích Ca Mâu N, thờ cúng 
tổ tiên, thực hành Bát Chánh Đạo và tu tập theo hạnh Bồ 
tát. Họ rất tích cực trong phong trào hòa bình mà họ quan 
tâm sự sám hối của Nhật qua Đệ Nhị thế chiến dù chính 
phủ Nhật không hề công nhiên minh xác. Vào thập kỷ 70 
các hội viên thuộc Hội Thanh Niên Phật tử Risshỏ-Kosekal 
đã lập ra một tháp hữu nghị tại Phi Luật Tân. Đây là một nỗ 
lực nhằm đem lại sự hàn gắn những đau khổ do nguòi Nhật 
gây ra. Khi nhà lãnh đạo của hội này là Nikkyò Niwano 
đến Singapore vào năm 1975, ông đến viếng đài tuởng 
niệm những người dân bị Nhật giết. „Khi chúng tôi đừng xe 


50 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


lại thì từ trong tận đáy lòng của chúng tôi, chúng tôi cầu 
nguyện trước tháp đền." '[elxi] Ông ta biểu lộ lòng hồi tiếc 
xâu xa về việc Nhật tấn công Trân Châu Cảng và về những 
hành vi trộm cướp của lính Nhật tại Trung Quốc trong thập 
kỷ 1930.[clxn] 


Nhiều cá nhân người Nhật cũng đã ăn năn đối với hành 
vi của nước Nhật trong chiến tranh. Takashi Nagase, người 
đã từng là thông dịch viên cho cảnh sát hoàng gia Nhật, đã 
là một người trong số họ.[clxiii] Dù ông tình nguyện chiến 
đấu trong chiến tranh và ông tin trung thành tuyệt đối với 
nhà vua, ông đã thấy được sự tàn ác của bao đồng đội gây 
ra cho tù binh đồng minh khi xây đường xe lửa Miến Điện 
và Thái và thiệt hại nhân mạng. Ông đã có cơ hội thấy điều 
này và gây cho ông thay đổi lòng mình. Trở lại Nhật, ông 
chịu nhiều xúc động khi hồi tưởng đến những cảnh đối xử 
bất nhân và ông tự nguyện rằng dùng hết cuộc đời mình để 
tự xử chính mình và đền tội đã phạm trong chiến tranh. 
Năm 1963 ông trở lại nơi đã xây cầu Kwai tại Thái và từ 
năm 1995 ông trở lại nơi đây 86 lần. Kê từ năm 1976, ông 
tổ chức cuộc họp mặt thường niên giửa các người Nhật và 
các cựu tù binh, lập công viên tưởng niệm và câp học bồng 
cho các con cháu của một số người bị bắt làm lao nô tại 
Thái. Năm 1986, ông xây một tu viện Phật giáo cho hoà 
bình để cầu siêu cho người quá. có. Ở đây ông quy Y ngắn 
hạn thành một nhà sư theo truyền thống Phật giáo Nguyên 
Thủy của Thái. Ông đã gây tình thân hửu với các cựu tù 
nhân. Một người trong họ đã mô tả ông là một trong những 
người cao cả mà họ gặp được. 


Sarvòdaya Sramadàna. một lực lượng xoa diụ xung 
đột tại Sri Lanka 


Stanley Tambiah, khi phê bình về những khiá cạnh liên 
quan đến Phật giáo trong xung đột về sắc tộc tại Sri Lanka, 


ông có đề cập tới hai điểm. Thứ nhất là lý tưởng hoá quá 


51 


ĐỖ KIM THÊM 


khứ khi chú trọng ý kiến của minh vương Cakkavatti khi 
mà vua bày tỏ lý tưởng về một nền luật pháp hướng về 
phúc lợi. Thứ hai là khi sách biên niên sử ghi lại những văn 
minh Phật giáo Tích Lan như là một xã hội nông nghiệp 
hợp tác bình đăng. Tambiah là một người Tamil ở Tích Lan 
cũng là một nhà nhân chủng học Phật giáo Đông Nam Á 
nỗi tiếng, ông nhìn một cách khá cay đắng trước khi cố tìm 
ra những lý tưởng xa xưa để phác hoạ cho xã hội đương 
đại, mà ông thấy là lý tưởng này chỉ là kết hợp vào trong 
chủ nghiã dân tộc Tích Lan. Cho dù đây là một sự nối kết 
không cần thiết _nhưng cũng đã có những yêu tố tích cực 
thực sự trong viễn kiến này, nếu những lý tưởng này có thê 
được tách rời ra khỏi chủ nghĩa bảo tồn và tôn vinh sắc tộc. 


Một trào lưu đã bắt nguồn từ trong một vài lý tưởng này. 
Nhưng thực ra một động lực cho sự hài hoà xã hội tại SrI 
Lanka là phong trào tự phát triển nông thôn Saryòdaya 
Sramadàna. Đây không phải là một tổ chức thuần túy Phật 
giáo. Dù vậy, tổ chức này đã ảnh hưởng sâu đậm từ 
Mahàtma Gandhi và giáo phái Tin lành Quakerism. Khi 
công nhận những công việc của mình là đóng góp cho hoà 
bình thì người sáng lập và ảnh đạo của tô chức này là 
Ariyaratne đã được để cử nhận giải Nobel hoà bình và đã 
lảnh giải hoà bình Nrwano của Risshò-kỏsel kai. 


Mục tiêu chủ yếu của phong trào này là xoá bỏ các ngăn 
cách giửa các dân tộc, đặt trên cơ sở giai cấp, đảng phái 
chính trị, tài sản, tuổi tác, giới tính, sắc tộc hay tôn giaÓ, 
thúc đầy dân chúng cùng sát cánh bên nhau làm việc đề cải 
thiện các cơ sở điạ phương. Một trọng điểm của tổ chức 
này tạo cho phự nử mạnh dạn lên tiếng nói và tích cực hơn 
trong việc phác hoạ cuộc đời của họ. Vào cuối thập kỷ §0, 
phong trào này là một tổ chức duy nhất có thể hoạt động 
khắp nơi trên đất nước, khi chính phủ không thể tới được 
những nơi do kháng chiến Tamil chiếm đóng.[clxiv] Dân 
chúng từ hai vùng Tích Lan và Tamil trao đổi thăm viếng 


52 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


nhau, người Tamil viếng chùa Phật và người Tích Lan 
viêng đền thờ Hồi giáo.[clxv] Người Tamil có vị thế lãnh 
đạo trong tổ chức Sarvòdaya và khi người Tamil hợp tác thì 
coi đây như là tổ chức chung của Sri Lanka hơn là một tổ 
chức Phật tử của người Tích Lan.[clxvi] Tại các địa bàn 
hoạt động của Sarvòdaya người ta tổ chức thánh lề liên tôn, 
người theo tôn giáo thiêu số trong khu vực luôn được mời 
cử hành thánh lễ trước.[elxvii] Một vài sư tăng Phật giáo có 
quan hệ tới phong trào do cư sĩ hướng dẫn theo Ariyaratne, 
nhưng một vài người khác trong tăng đoàn lại tỏ ra có quan 
điểm cứng rắn chồng lại mọi sư nhân nhượng cho người 
Tamil. Có một vài vị sư làm việc trong khu vực do người 
Tamil chiếm đóng đã cố tìm cách giúp đở người Tamil tiếp 
xúc với thân nhân của họ khi bị lực lượng an ninh bắt 
ø1ử.[clxvI1] 


Viễn kiến của Ariyatane cho tương lai của Sri Lanka là 
tạo một mạng lưới của cộng đồng tản quyền mà mỗi người 
cùng làm việc đều mang lại điều tốt đẹp cho bản thân và 
tha nhân. Giống như hầu hết người Tích Lan, dù vậy, tổ 
chức này cũng không muốn Sri Lanka bị chia làm hai 
mảnh. Lý tưởng của họ là có được một đất nước thích nghi 
với sự dị biệt trong nội bộ dựa trên lòng khoan dung dựa 
trên lý tưởng xuất phát từ Phật giáo. Tư tưởng này bắt 
nguồn từ Mahàtma Gandhi và gây được cội rê sâu xa trong 
Ấn Độ giaó. 


Trong cuộc tạo loạn vào năm 1983, Ariyaratne đã yêu 
cầu vị chủ tịch của mình tuyên bố lệnh giới nghiêm tức 
khắc nhưng không thành công và ông đã đơn phương thiết 
lập trại ty nạn.[clxix] Sau cuộc nôi dậy, tổ chức này đã có 
một cuộc hội thảo toàn quốc mà 2000 vị lãnh đạo tinh thần 
và dân sự cùng nhau tìm ra những phương cách để giải 
quyết tranh chấp. Hội nghị đã đưa ra „Bảng Tuyên bố của 
toàn dân về hoà bỉnh và hòa giải dân tộc“ do tổ chức 
Savòdaya đề xuất. Bảng tuyên bố này nhắn mạnh rằng chỉ 


33 


ĐỖ KIM THÊM 


có không hận thù mới xoá bỏ hận thù, một nhu cầu cho một 
cuộc đối thoại thân hữu dựa trên những nguyên tắc chân lý 
và bất bạo động.[clxx] Họ đề nghị một cuộc diễn hành cho 
hoà bình từ phía nam Tích Lan đến Jaffa, một pháo đài 
của quân kháng chiến Tamil. Mặc dù khởi đầu có hàng 
ngàn người tham dự, nhưng chính phủ khuyến cáo là nên 
đẹp bỏ.[clxxi] Những cuộc diễn hành cho hoà bình ngắn 
hơn tiếp đó trong nhiều năm sau tại vùng cao nguyên. Được 
các nhà tài trợ phương Tây giúp đở, phong trào này trở 
thành tác động chính nhăm gây qủy cứu trợ và tiếp tế cho 
người ty nạn.[clxx1i]| Năm 1994, Ariyanata đã thăm Jaffna 
nhằm cô tìm một giải pháp cho cuộc xung đột về sắc 
tộc.[clxxI1] 


Kế hoạch chiến lược của Sarvòdaya vào những năm 
1995-8 cho thấy tổ chức phong trào đã có vai trò trong việc 
tái hội nhập quôc gia nhằm giải quyết những vần đề nghẻo 
khó và những uớc mơ về lối sống không đạt được, giúp giải 
quyết những vẫn đề sắc tộc, trợ ø1úp người ty nạn và trẻ mô 
côi. Công tác này cùng song hành với những trọng điểm 
của họ về các nhu cầu cơ bản của con người, từ vật chất 
đến tinh thần nhằm tránh đói nghèo và tiêu thụ xa xỉ. Một 
trong ba ưu tiên của họ là giử một vai trò kiên quyết trong 
giải quyết xung đột và kiến tạo hoà bình. [clxxiv] 
Ariyaratne nhắn mạnh rằng nghị quyết giải, quyết tranh 
chấp sắc tộc gắn liền với giáo dục tạo đoàn kết cho những 
người trong cộng đồng.[clxxv] Ông nhấn mạnh rằng việc 
thúc dục chiến thắng kẻ khác không luôn mang lại một tình 
trạng kẻ thắng người thua, mà là tình trạng cả hai đều 
thua.[clxxvi] Theo đường lối này, tổ chức đã lập ra hàng 
loạt các cuộc hội thảo, dựa trên những học tâp kinh nghiệm, 
với sự hỗ trợ của Asia Foundation, họ đã tổ chức huấn 
luyện cho 600 tăng sư thuộc Sarvòdaya dấn thân vào việc 
giải quyết các tranh chấp. và hòa giải tại các xã 
thôn.[clxxvii] Burr cho biết rằng bước khởi đầu của công 
tác này, các tham dự viên sẽ cùng chia sẻ các quan điểm về 


54 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


các loại tranh chấp, phân loại tùy theo mức độ rồi cùng 
nhau suy nghĩ về mức độ mà các tranh chấp này có thể 
mang lại những kết quả tích cực. Họ cùng thảo luận nguyên 
nhân của xung đột theo quan điểm Phật giáo, đặc biệt nhấn 
mạnh đến vai trò của lòng tham, vô minh, cô chấp và nghèo 
khó. Điểm nhấn mạnh là cách giải quyết tranh chấp cần 
phải có một lộ trình thật cần trọng, một sự mô tả thật khách 
quan, thiện cảm cho nhu cầu này và quan tâm của các phe 
liên hệ. Để đạt điều này, chú tâm lắng nghe là điều cần 
thiết. Người ta cần khằng định vấn đề hơn là công kích hay 
thụ động. 


Tác động của Phật giáo trong việc khôi phục 
Kampuchia 


Kampuchia, sau khi bị bom của Mỷ tàn phá trong chiến 
tranh Việt Nam, kể từ năm 1975 lại là nạn nhân dưới sự 
lãnh đạo công sản Khmer Đỏ mà họ theo hệ tư tuởng Mao. 
Mục tiêu theo đuổi của họ là thiết lập một xã hội công bình, 
với ảo tưởng dựa trên nông nghiệp tự túc, không lệ thuộc 
ảnh hưởng ngoại lai. Thực tế, điều này có nghiả là xoá bỏ 
nền văn minh hiện hưu, thị dân bị cưởng bức thành nông 
dân trong các trại hợp tác hoá cưc kỳ hà khắc, bệnh viện bỏ 
trống chỉ có y học dân tộc được chấp nhận, tu tập theo tôn 
giáo bị xử tử. Trong nhiều lánh vực, sinh hoạt gia đình bị 
huỷ bỏ, nơi nào còn tồn tại thì trẻ con có quyên ra lịnh cho 
người lớn. Khmer Đỏ đã hành quyết một cách có hệ thống 
những người chống lại họ. Họ chọn ra những người sắc tộc 
thiêu số, những người có học vấn, các tăng ni mả họ coi là 
sông bám xã hội. Họ lập ra một cánh đồng tàn sát (killing 
fields) và giết từ 2 đến 3 triệu người bằng cách bỏ đói, bệnh 
tật, làm việc kiệt sức, tra tấn, hành hình, gia đình phân tán, 
tuyệt vọng và bị trầm cảm.[clxxviii] Dưới thời kỳ cai trị 
của Khmer Đỏ hầu hết 3600 tu viện Phật giáo đã bị phá huỷ 
và chỉ còn lại khoảng 3000 sư tăng trong số 50000 còn 
sông và nhiều ni cô đã chết.[clxxix] 


55 


ĐỖ KIM THÊM 


Một điều may mắn khi Khmer Đỏ tấn công vào biên giới 
Việt Nam bị Việt Nam phản công lại Kampuchia. Với sư 
đồng tình của nhửng người Khmer Đỏ ly khai, Việt Nam 
kiểm soát Kampuchia vào năm 1979. Thập kỷ 1980 đã 
chứng kiến xung đột có vũ trang liên tục giửa Khmer Đỏ, 
lực lượng dân tộc và chính quyền do Việt Nam lập ra. Năm 
1989, do áp lực của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã rút quân 
đề lại một chính phủ bù nhìn. Năm 1991, tắt c ả các phe đã 
ký một hoà ước do Liên Hiệp Quốc thu xẾp, nhằm dự liệu 
một chính phủ lâm thời bốn bên, đưa tới tổng tuyên cử vào 
năm 1993. Trong khi hoà ước cố chấm dứt bạo lực Khmer 
Đỏ bằng cách cho họ tham gia vào trong tiến trình hòa giải 
dân tộc. Họ tiếp tục những cuộc hành quân, đặc biệt nhất là 
gần vùng biên giới Thaí phía tây Kampuchia cho đến khi 
những thúc đây cho tiễn trình hoà bình đạt được vào năm 
1998. 


Một khuôn mặt nồi bật trong công tác hàn gắn và phục 
hồi đất nước là Maha-Ghosànanda, một vị sư có tầm ảnh 
hưởng có thể so sánh với Mahàtma Gandhi và được đề cử 
nhận giải Nobel hoà bình vào năm 1996. Dith Pran, người 
là đề tài chính trong phim The Killing Fields đã nói về 
Ghosànanda như sau: „Dù toàn gia đình ông bị thảm sát 
trong đại hoạ, ông không tỏ ra chua chát. Ông ta là biểu 
tượng cho Phật gíao Kampuchia, hiện thân của lòng từ ái, 
khoan dung và tĩnh lặng của Đức Phật.“[clxxx] Jack 
Korfiel nói: „Trong hai mươi năm quen biết với ông, ông là 
một người biểu hiện cho tôi lòng rộng lượng ngọt ngào, sự 
can đảm liên tục. Chỉ cần sự có mặt của ông, chỉ cần có nụ 
cưòi của ông, chỉ có tình thân ái của ông khôi phục được 
các vấn đề tâm linh.“[clxxxi] 


Ghosànanda xuất gia sau khi chứng kiến những đau khổ 
của chiên tranh khi đông minh tân công Nhật tại 


Kampuchia. Ông tu học tại Kampuchia và Ấn, sau đó tu 


56 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thiền tại Thái. Tại Ấn ông làm việc trong một nhóm cứu trợ 
cho nạn đói tại Bihạr vào năm 1967 và ông đã học những 
phương thức về hiếu hòa và bất bạo động từ Nichdatsu 
FujJìi, người cũng đã chịu ảnh hưởng nơi Mahàtma Gandhi 
ít nhiều.[clxxxii] 


Năm 1978, sau khi Khmer Đỏ bị đánh bại, Ghosànanda 
đến trại ty nạn Sa Kaeo tại Thái và phân phối kinh sách về 
giáo lý từ bi của Đức Phật.[elxxxiii] Ông bắt đầu dựng các 
chùa bằng tre, mặc dù Khmer Đỏ dọa dân chúng trong trại 
sẽ nguy hiểm đến tính mạng khi hợp tác, nhưng 200.000 
người đã tham dự lễ khai mạc. Ghosànanda tụng nhiều lần 
cho dân chúng nghe kinh Pháp cú: ,„ lrên thế gian này hận 
thù sẽ không chấm dút hận thù; hận thù = chấm dứt bằng 
không hận thù. Đó là quy luật tự ngàn xưa.” 


Ông thường xuyên nhắc nhở dân chúng rằng hoà bình 
của đất nước chỉ có thê bất đầu bằng tâm trạng an bình của 
từng cá nhân. Cùng với đường lối này, ông tổ chức cuộc 
họp hàng tuần cho các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo 
Phật, Hồi và Thiên Chúa giáo, thúc dục họ cùng làm việc 
phục vụ cho hoà bình và hoà giải. Tháng tư và năm 1980 đã 
có khoàng 120.000 ngưòi ty nạn trong trại này và các trại 
khác đã cùng nhau dành hai ngày cho thiền định và cầu 
nguyện cho hoà bình. Đa số là Phật tử nhưng cũng đã có 
nhiêu tín đồ Thiên chúa và Hồi giáo tham gia.[clxxxiv] Lời 
cầu nguyện cho hoà bình do Ghosànanda soạn ra có đoạn 
sau đây 


„Nổi đau khổ của Kampuchia quá sâu thẩm 

Từ sự đau khổ này mà phát sinh lòng từ tâm vô biên 
Lòng từ tâm vô biên đem lại một tâm trạng an hoà 
Một tâm trạng an hoà tạo nên một con người an lạc 
Một người an lạc dẫn tới gia đình hoà ái 

Một gia đình hoà ái tạo nên một cộng đồng yên ổn 
Một cộng đồng yên ổn tạo nên một đất nước bình yên 


57 


ĐỖ KIM THÊM 


Một đất nưóc bình yên tạo nên một thế giới hoà bình 

Cầu xin chúng sinh sống trong hạnh phúc và hoà 
bình.“[clxxxv] 

Khi tham gia việc tu tập các sư Thái đã giúp xây dựng 
các tu viện tại các trại fy nạn và tổ chức những ngày cầu 
nguyện cho hoà bình, tổ chức trường học và chương trình 
giáo dục tráng niên.[clxxxvi] Tuy thế, năm 1980 quân đội 
Thái đã đuổi những người trong trại ty nạn Sa Kaeo này về 
lại bên kia biên giới vì họ muốn không thể dùng trại ty nạn 
để hỗ trợ cho Khmer Đỏ và cũng không muốn chuyện này 
xãy ra thường xuyên. Ý thức được sự khó khăn và nguy 
hiểm khi phải trở lại Kampuchia, Ghosànanda và các người 
khác đã tuyên bố dùng trại ty nạn như tu viện. Trong khi 
việc này không làm ngưòi Thái hài lòng vì chỉ có 7500 
người Khmer Đỏ trong số 35.000 người ty nạn trong trại 
phải ra đi.[clxxxvH] 


Ghosànanda làm việc và thăm viêng nhiều trại ty nạn và 
các cộng đồng ty nạn định cư khắp thế giới, thiết lập tu 
viện tại các nơi này, giúp các nhà lãnh đạo tỉnh thần xây 
dựng những chương trình bảo tồn văn hoá giáo dục và tâm 
linh. Năm 1980, cùng với Peter Pond, một người hoạt động 
xã hội của Thiên Chuá giaó, ông đã thành lập Uỷ Ban Liên 
Tôn đặc nhiệm cho hoà bình tại Kampuchia. Họ giúp định 
cư các tăng ni còn sống sót để họ có thể phục hồi lời khấn 
nguyện và nằm giử vai trò lãnh đạo tại các tu viện của 
Kampuchia khắp thế giới. Với sự trợ giúp của các cư sĩ, 
Ghosànada đã lập hơn 30 tu viện tại Hoa kỳ và Canada. 
Ông đã giúp trùng tu nhiều tu viện tại Kampuchia, ông tích 
cực hoằng hoá các tăng nỉ trong việc sử dụng kỷ năng bất 
bạo động và theo dỏi mọi hoạt động vê nhân 
quyền.[clxxxviii] 


Tại các cuộc hoà đàm do Liên Hiệp Quôc bảo trợ ông đã 
hướng dân một sô tăng ni và thúc dục hoà giải và bât bạo 


động.[clxxxix] Khi dân chúng chống đối sư hiện diện của 


58 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


người Khmer Đỏ trong chính phủ lâm thời, ông cười và 
nói:,Chúng ta phải có hiểu biết và từ tâm. Chúng ta phải 
kết án các hành vi nhưng chúng ta không thê ghét người 
hành động. Với tình yêu thương chúng ta có thê là tất cả 
mọi điều nhằm đảm bảo cho hoà bình cho mọi người. 
Không còn cách nào khác.“[cxc] Ông cũng bình luận thêm 
rằng: „ Ác tâm cũng phải kế luôn vào trong từ tâm của 
chúng ta, bởi ví chính nó là điều mà người ta rất cần thương 
yêu nhiều nhất.[cxci] Nếu tôi đối xử tốt đẹp với một người 
nào đó, thì người đó sẽ học điều này và đến phiên họ sẽ đối 
xử tốt đẹp với người khác. Nếu tôi không tốt với họ, họ sẽ 
ấp ủ lòng thù oán và đến phiên họ lại tiếp tục gây cho người 
khác. Nếu thế giơi này không tốt đẹp thì tôi sẽ không nổ 
lực nửa để cải thiện chính mình.“[excii] 


Ông trích dẫn tư tưởng bất bạo động của Gandhi khi 
nhăm vào cứu cánh của mọi sự đối nghịch mà không nhắm 
vào cá nhân người đối nghịch. Đó là điều quan trọng. 
Chúng ta tôn trọng sự đối kháng. Điều này bao hàm răng 
chúng ta tin vào tính nhân bản của họ và hiểu rằng ác ý là 
do vô minh gây ra. Bằng cách kêu gọi làm những điều tốt 
đẹp cho nhau, cả hai chúng ta sẽ đạt đến sự an hoà. Gandhi 
gọi đó là một thắng lợi cho cả hai.[exciii] 


Ông thấy kiến tạo hoà bình là môt diễn trình chậm chạp, 
nhưng đều đặn vả từng bước một. Trong ý nghiã này thì 
hoà giải không có nghiã là từ bỏ các quyền lợi và điều kiện, 
nhưng chính ra chúng ta sử dụng tình yêu thương trong tất 
cả mọi cuộc thương thảo, ngoài ra không còn cách nào 
khác vượt qua vòng thù oán.[cxciv] Khi nói về lòng từ bi 
thiếu thực tế khi không dùng trí tuệ, ông kế chuyện một vị 
vua đã từ bỏ việc chém giết. Bồ tát đã khuyên vua rằng dù 
khi bị trẻ con tấn công nhưng vua vẫn còn có thể bày tỏ sự 
bất bình khi cần thiết và trong tinh thần bất bạo động.[cxcv] 


Trong thời kỳ dẫn tới những cuộc tuyển cử vào năm 


59 


ĐỖ KIM THÊM 


1993 Ghosànanda, lúc này đã 69 tuổi, đã hướng dẫn một 
cuộc diễn hành cho hoà bình 19 ngày gần vùng biên giới 
Thái xuyên qua lãnh thổ Khmer Đỏ, tới thủ đô Phnom 
Penh, nơi đó có 8.000 cùng tham dự. Thường thì những 
cuộc diễn hành này có nguy hiểm vì do bắn sẻ và được 
Liên Hiệp Quốc quan tâm theo dỏi vấn đề an ninh. Dù vậy, 
thì cuối cùng lòng kiên quyết và niềm tin đã vượt thắng và 
Khmer Đỏ cho phép họ đi qua không hề bị nguy hại và tạo 
được một khung cảnh an lành khi họ diễn hành. Ý tưởng 
của Ghosànanda là hoà bình chỉ có được ở nơi nào mà 
người dân có thể đi trên đường phố mà không sợ hải và 
chính với sự bình an trong tâm hồn minh. Ghosànanda đã 
tổ chức nhiều cuộc diễn hành cho hoà bình tại Kampuchia. 
Vào tháng tư và năm 1994 ông đi bộ 175 cây số với 800 
tăng ni từ Battanbang đến Angkor Wat xuyên qua vùng tây 
bắc nơi chiến tranh còn tác động. Trên đường đi dù có binh 
sĩ của chính quyền tháp tùng cuộc diễn hành và hướng dẫn 
họ qua các bải mìn, đã có một vị tăng và một ni cô bị chết 
bị bắn từ buị rậm.[cxcvI] Ông đã đóng vai trò lãnh đạo 
trong chiến dịch tháo gở các bải mìn tại Kampuchia và các 
nơi khác và hướng dẫn một phái đoàn liên tôn hỗ trợ cho 
hòa đàm tại Sri Lanka. Ông trích dẫn phương cách của Phật 
giáo để giải quyết xung đột Sàkya/Sri Lanka và kêu goi 
Phật tử có can dự vào xung đột giúp giải quyết vấn 
đề.[excvii] 


Ghosànanda dạy về tầm quan trọng của Thuyết Trung 
Đạo và hoà bình, tránh mọi đấu tranh với ngưòi đối nghịch 
bằng việc khen chê, phân biệt cái của anh và của 
tôi.[cxcviii] Tư tưởng của ông về đường lối đưa tới hoà 
bình như sau: 


“Bất bạo động là nguồn gốc của mọi hoạt động. Chúng 
ta có thê làm được gì đóng góp cho hoà bình trong một thế 
giới bất an là điều quá ít. Và chính vì thế, khi chúng ta bắt 
đầu xây dựng hoà bình, chúng ta bắt đầu bằng sự quân bình 


60 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 
do thiền định và cầu nguyện. 


Kiến tạo hoà bình đòi hỏi lòng từ tâm. Nó đòi hỏi sự 
kheó léo khi lắng nghe. Khi lắng nghe, chúng ta phải tự 
quên mình ngay cả ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta nghe 
cho đến lúc nào mà chúng ta có thể nghe được bản tính 
hiểu hoà của chính chúng ta lên tiếng. Khi chúng ta nghe 
chính tiếng lòng mình thì chúng ta mới học cách nghe tiếng 
nói của tha nhân. Và từ đó tư tưởng mới sẽ nảy sinh. Phải 
có sự cởi mở và hài hoà. Khi chúng ta tin lẫn nhau, chúng 
ta khám phá khả năng mới để giải quyết các tranh chấp. 
Khi chúng ta nghe thật tường tận, chúng ta sẽ nghe hoà 
bình đang ló dạng. 


Kiến tạo hoà bình đòi hỏi sư tĩnh thức, ý thức sâu xa về 
một thế giới nội tâm và ngoại cảnh. Không có hoà bình với 
lòng ty hiềm, không chính trực hoặc phê phán vô nghiã. 
Chúng ta phải xác quyết là kiến tạo hoà bình quan trọng 
hơn là gây chiến. 


Kiến tạo hoà bình đòi hỏi tính thần vị tha. Chính tinh 
thần vị tha tạo nên cội rễ. Kiến tạo hoà bình, kỷ năng trong 
làm việc tập thể và hợp tác là điều chủ yếu. Chúng ta có thê 
làm gì để phục vụ cho hoà bình và cảm thấy chính chúng ta 
là người tiếp thu được phương cách này thì việc này còn 
quá it người. Người thật sự đóng góp cho hoà bình sẽ phấn 
đấu cho hòa bình không vì vinh quang hay ngay cả vinh dự. 
Nổ lực cho danh vọng hay vinh dự chì làm hại cho những 
phấn đấu này. 


Kiến tạo hoà bình đòi hỏi khôn ngoan. Hoà bình là một 
con đường được chọn lưa với ý thức. Nó không phải là sự 
lang thang không mục đích nhưng là một cuộc du hành 
từng bước mội. 


Kiến tạo hoà bình bằng đường lối trung dung trong thư 


6l 


ĐỖ KIM THÊM 


thái, không đối nghịch triệt để và không bị ràng buộc. Kiến 
tạo hoà bình có nghĩa là một sự quân bình tuyệt hảo giửa trí 
tuệ và từ bi, một sự gặp gở tuyệt vời của nhu cầu nhân đạo 
và thực tại chính trị. Nó có nghiã là từ bi nhưng không 
nhân nhượng và hoà bình không xoa dụ. Từ bị chính là 
phương cách duy nhất đề đạt tói hoà bình.“[cxcix] 


Kết luận 


Như vậy, tiểu luận này về Phật giáo đã cho thấy truyền 
thống là một nguồn gốc quan trọng để tìm một giải pháp 
cho xung đột, nhưng những cội nguồn và ý tưởng liên hệ 
đôi khi cũng cần phải biết rỏ hơn và áp dụng toàn diện. 
Phật tử Nhật làm quá ít để ngăn chận chủ nghĩa dân tộc 
Nhật hồi đầu thế kỳ XX, dù vậy bây gìờ họ rất tích cực 
trong việc cô vũ cho hoà bình. Thời kỳ hậu thuộc điạ đã để 
lại một di sản bất ổn và việc tái chỉnh đốn xã hội tại các 
quốc gia Phật giáo. Điều rỏ nét là tại một vài nơi, sự hồi 
sinh tôn giáo đã gây nguy hiểm khi phân hoá những nhóm 
sắc tộc không phải là Phật tử (Sri Lanka), chủ trương bình 
đăng đồng hoá đưa tới thù hận (Kampuchia) và phong trào 
dân tộc chống thực dân đưa tới tinh thần bài ngoại (Miễn 
Điện). Một điểm khôi hài nhất ở đây chính là những thí dụ 
tốt nhất nhằm minh chứng cho lời dạy của Đức Phật mà vô 
minh và giáo điều là cội rê của đau khổ của con người. 


Chúng ta thấy có một khuynh hướng bất hạnh cho Phật 
tử vì đôi khi họ lại rơi vào việc phải đối xử ác độc với kẻ 
đối kháng mình trong chiến tranh như là hiện thân của ma 
vương, hoặc thành những kẻ làm điều ác thiếu nhân tính. 
Điều này có thể thấy được qua câu chuyện của vua 
Duttagamaii, trong chuyện Kittvuddho và trong nhiều cuộc 
xung đột khác tại Trung Quốc.[cc] Trong thiền cũng CÓ SỰ 
nguy hiểm khi một vài giáo pháp cho phép giải thích về sự 
phi nhân cách hoá cho kẻ thù. Tại Miễn Điện, Trung Quốc 
và Nhật chúng ta thấy Phật giáo là một thành tô trong 


62 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


những cuộc nỗi dậy của nông dân chống lại bạo quyền đàn 
áp, đôi khi lại bắt nguồn từ khái niệm sai lầm khá phố biến 
từ minh vương Cakkavatti về sự tái sinh của Đức Phật. Dù 
vậy, nói chung, những thất bại của Phật tử trong việc sống 
cho phù hợp với lý tưởng bất bạo động của họ có thê bị đặt 
vào trong những lo sợ nan giải của con người và những 
ràng buộc ngày càng nhiều hơn trong những thời kỳ bất ôn 
vê chính trị. 


Ở thế kỷ XX chúng ta thấy có đấu tranh của Phật tử 
chống lại bạo lực của cộng sản và Mác Xít. Trong khi 
Kittivuddho cổ vũ chống lại họ bằng bạo lực bởi vì sự đe 
doạ của họ đối với văn hoá tôn giáo, thì những nhà lãnh 
đạo khác lại dùng bất bạo động đề chống họ, như tại Tây 
Tạng, Kampuchia và Miến Điện, hoặc đứng ra hoà giải 
giửa các lực lượng này và người đối kháng Hoa kỳ như tại 
Việt Nam. 


Chúng ta đã nghe tiếng nói của những người này thí dụ 
như A. T Ariyaratne, Aung San Suu Kyl, Sulak Sivaraksa, 
Mahà Ghosànanda, Nichdatsu FuJn, Daikasu Ikeda, và 
Nikyo Niwano. Họ là những người thầm lặng nhưng kiên 
quyết nhắc nhở cho Phật tử về tinh thần bất đạo động và 
khoan dung của Đức Phật. Thích Nhất Hạnh và Dailai 
Lama là hiện thân mãnh liệt của tinh thần này vừa trong 
việc tìm kiếm sự hồ trợ của dân tộc mình, và trong trước 
tác và trong những hoạt động vượt ra khỏi phạm vi đất 
nước mình. 


Trong số những người hoạt động cho hoà bình của Phật 
giáo hiện nay thì Dalai Lama và Aung San Suu Kyi đã nhận 
giải Nobel về hoà bình trong khi Ariyaratne, Ghosànanda 
và Nhất Hạnh đề được đề cừ đề nhận giải. Trong số những 
người này và những người khác đã được đề cập ở trên 
chúng ta thấy có một mối dây liên hệ. Một số người 
ngưởng mộ Gandhi và phương thức của ông, thí dụ như 


63 


ĐỖ KIM THÊM 


Fujii, Ariyanate, Ghosànanda và Nhất Hạnh. Dù Gandhi là 
người Ấn chiụ ảnh hưởng bởi hai tôn giáo Jainism của Ấn 
và Thiên Chuá giaó, tư tuởng và hành động cuả ông hoàn 
toàn phù hợp với giá trị Phật giáo. Ông đã gây ấn tượng về 
hành động bất bạo động, nhưng có hiệu năng. Chính vì thế 
mà tất cả những người hoạt động đấu tranh cho hoà bình 
nói trên tin tưởng mãnh liệt vào phương thức bất bạo động 
và không thù oán với người đàn áp. Sự liên hệ khác bắt 
nguồn từ tỉnh thần từ bi cho cả hai phe trong tranh chấp, 
điển hình là Nhất Hạnh, Dalai Lama, Ghosànanda, 
Ariyaratna, Suu Kyi và Sivaraksa. Sự nối kết này là việc 
nhân mạnh đến việc hoà bình bắt nguồn từ trong từng cá 
nhân rồi lan rộng ra bên ngoài. Đó là trường hợp của 
Ghosànanda, Nhất Hạnh và Dalai Lama. Sự liên kết này 
nhắn mạnh đến tinh thần tương thuộc, do những người theo 
tinh thần Đại thừa như Soko Gakkai, Nhất Hạnh và Dalai 
Lama. Chúng ta cũng thấy họ tập trung vào việc từ bỏ các 
bám viú giáo điều, cởi mở trước những viễn kiến của tha 
nhân, như trường hợp của Ariyaratne, Ghosànanda, Nhất 
Hạnh, Dailai Lama, SIvaraska và ngay cả phong trào không 
dựa trên tôn giáo như Soka GakkaI. 





1. Nyanapokina, 1978, 40. 

2. Anguttara NÑikàya I.121-2. 

3. MaJjihima Nikàya I 86-87. 

4. Siksà- samuccaya 20. 

5. Sutta-Nipàtà 766-975; Premasiri, 1972, The Philosophy of the 
Atthakavagsa , Kandy, Sri Lanka BPS. 

6. Digha NÑikàya II 276-277. 

7. Dìgha Nikàya III.182. 

8. Dìgha Nikàya IL. 3. 

9. Anguttara Ñikàya II .74. 

10. Dìgha Nikàya HII 185-186. 

11. Kuk The Vimalakrti Nirseda Sutra, Berkelz and London, 
Shambhala, Nhất Hạnh 1975, The Miracle of Mindfulness, Boston, 
Mass, Beacon Press, 95. 

12. làtaka with Commentary II. 400 3, I. 261 8. 

13. Jàtaka with Commentary II. 400 3, I. 261 8. 


64 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


14. Dhammapada 223. 

15. Dhammapada 103. 

16. Jàtaka with Commentary II 3-4. 

17. MaJjihima NÑikàya IH268-9. 

18. Visuddhimagga The Path of Purification, Kandy, Sri Lanka, 
BPS, 1975, 298 306. 

19. Dhammapada 42. 

20. Visuddhimagøsa 300. 

21. Anguttara Nikàya IV 94. 

22. II.189, Siksà- samuccaya 21. 

23. Anguttara Nikàya V 342. 

24. Bhodi-caryàvatara, Oxford University Press 1966, VI. 10. 

25. Bhodi-caryàvatara VI 33. 

26. Bhodi-caryàvatara VI 39. 

27. Bhodi-caryàvatara VI 41. 

28. Bhodi-caryàvatara VI 43. 

29. Bhodi-caryàvatara VI 47- 8. 

30. Bhodi-caryàvatara VI 73. 

31. Bhodi-caryàvatara VI. I17-II1. 

32. Bhodi-caryàvatara VI .108. 

33. Anguttara NÑikàya I. 220-2. 

34. Sutta-Nipàtà I 222, Visuddhimagga 324. 

35. Vinaya Pitaka I 342-9. 

36. Vinaya Pitaka I 344-5. 

37. Vinaya Pitaka I 348. 

38. Vinaya Pitaka I 349. 

39. Tatz 1986 Asanga “Chapter on Ethics, with the Commentary of 
Tsong Kha Pha, Queeston, Elwin Mellen Press, 74, 75. 

40. LaFleur 1973-4, Saigyo and the Buddhist Value of Nature In 
Callicott and Armes (eds.) Nature In Asian Tradiions of Thought, 
AITbany State of University of Ñew York Press 1990, 183-212. 

41. Vinaya Pitaka II 17-20. 

42. Vinaya Pitaka II 20. 

43. Majjihima Nikàya II 247-50. 

44. Thích Nhất Hạnh 1987 Being Peace, New York University of 
Press New York, 77. 

45. Majjihima Nikàya I 288. 

46. Anguttara Nikàya V.L77. 

47. Samyutta Nikỳya I. 83, Dhammapada 201. 

48. Samyutta Nikỳya I. 85. 

49. Khantipaolo 1979 Banner of the Arahants: Buddhists Monks 
and Nuns from the Buddhas”s Time ti Now , Kandy, Sri Lanka BPS, 
14. 


65 


ĐỖ KIM THÊM 


50. Upadyaya 1971 Early Buddhism and the Bhagavad Gita; Dehli, 
5337. 

51. Harris 1994 Violence and Disruption in SocIety: A Study of the 
Early Buddhist Texts, Kandy, BPS, 18. 

52. Samyutfa Nikỳya I 101-2. 

53. Samyutfa Nikỳya I 116-7. 

54. Anguttara Nikàya IV 89-9; Dìgha Nikàyà I 88; HI 59. 

55. Dìgha Nikàya IH 62. 

56. Dìgha Nikàya II ó1. 

57. Dìgha Nikàya II 92. 

58. Harris 1994, 47-8. 

59. Dhammapada A II 217-22. 

60. Arya-satyaka- parivarta Sutra 206-8. 

61. Arya-satyaka- parivarta Sutra 197. 

62. Upadyaya, 1971, 513-37. 

63. Samyutfa Nikỳya IV 308-9. 

64. Dìgha Nikàya HH 133. 

65. Dìgha Nikàya L. 7, 178. 

ó6. Demiéville 1957 Le Bouddhisme et la guerre Paris, Presse 
universitaire de France, 347-385. 

67. Abhidharma kosá-bhàsyam 1988 IV 72 c-d. 

ó8. Tambiah 1976 World Conqueror and World Renouncer , 
Cambridge, Cambridge Ủniversity Press, 489. 

69. Tambiah 1976, 304. 

70. King 1964 In the Hope of Nibbana,La Salle ILL, Open Court , 
278. 

71. Geiger 1980 The Mahàvamsa,or Great Chronicle of Ceylon, 
London, PTS. 

72. Gombrich 1988 Theraveda Budhism, London, Routledge. 

73. Tambiah, 1992: 134. 

74. Manogaran 1987, Ethnic Conflict and Reconcialtion 1n SrI 
Lanka, Honolulu, University of Hawal Press, 22,3. 

75. Rahula 1974, The Heritage of Bhikku; New York Grove Press. 

76. Rahula 1974:20. 

77. (Obeyesere lI98§ Mediaion on Consclence, Colombo, 
Navamaga. 

78. Rahula 1974: 22 

79. Gombrich 1988:142. 

80. Gombrich 1971a Precept and Practice, Oxford, Clarendon Press, 
257. 

81. Gombrich 1971a: 258. 

82. De Silva et al 1988 Ethic Conflict in Buddhist Soclety, Boulder 
Colo, Westview Press. 


66 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


83. Juergensmeyer 1990 What the Bukkhu said, Religion 20, 53-75. 

84. Bond 1988, The Buddhist Revival in Sri Lanka, Columbia, 
University of South Carolina Press, 9. 

85. Bond 1988: 121-2. 

86. Bond 1988: I18. 

87. Tambiah 1992: 125. 

88. Tanbiah 1992: 179-80. 

89. Tambiah 1992: 174-5. 

90. Tambiah 1992: 149. 

91. Suksamran 1982 Buddhism and Politics in Thailand, Singapore, 
132-57. 

92. Suksamran 1982:15, Sivaraksa 1986, Buddhist Vision for 
Renewing SocIety, Bangkok, Tiewan Publishing House, 98. 

93. Suksamran 1982: 150 -I. 

94. Keynes I9/8 Poliical Criss and Miltant Buddhism ¡in 
Contemporary Thailand in Smith Religion ans Legitimation in Thailan, 
Laoas and Burma, Chamberburg, Penn, Animabook, 158-9. 

95. Suksamran 1982: 155. 

96. Suksamran 1982: 157. 

Ø7. Sarkisyanz 1978 Buddhist Background of Burmese Socialism 1n 
Smith, 9; Spiro 1966 Bud dhism and Economic Action in Burma, 
American Anthropologist 68, 172. 

98. Sarkisyanz 1978: 90. 

99. Ling 1979 Buddhism, Imperialism and War: Burma and 
Thailand in Modern History, London, George Allen & Unwin 135-47. 

100. Tambiah 1976:121. 

101. Neale, 1852 Residence In Siam, London 148. 

102. Ling 1979: 141-3. 

103. Demiéville 1957: 348. 

104. Demiéville 1957: 355-6. 

105. Demiéville 1957: 355. 

106. Demiéville 1957: 376. 

107. Welch 1972, Buddhism Under Mao, Cambbridge, Mass; 
Harvard University Press, 297. 

108. Demiéville 1957: 357. 

109. King 1993, Zen and the Way of the Sword: Arming the 
Samurai Psyche, Oxford, Oxford University Press, 39. 

110. Renondeau 1957 Histore de geurriers du Japon in Melange 
Vol. 1 Prsse Universitaire de Paris 159-346; Demiéville 1957: 369. 

111. Demiéville 1957: 369-70. 

112. King 1993:41. 

113. Demiéville 1957: 370. 

114. Demiéville 1957: 371. 


67 


ĐỖ KIM THÊM 


115. Zuzuki 1959 Zen and Japaanese Culture, New York, Bolligen 
Foundation 64-79. 

116. Demiéville 1957: 373. 

117. Demiéville 1957: 377. 

118. Demiéville 1957: 377. 

119. Demiéville 1957: 377-8. 

120. Faure 199I The Rhetoric of Immediacy, Priceton: Priceton 
University Press, 231; King, 1993: 29-32, 

121. Suzuki 1959: 123. 

122. Demiéville 1957: 382. 

123. King 1995: 33. 

124. King 1993: 53-4. 

125. King 1993: 125. 

126. McFarlane 199 Mushin, Morals and Martial Art, Japanes 
Journal of Religion Studies 17 (4) 397-432 (43). 

127. Shỏhei 1987 Buddhist Martial Art in Eliade vol IX 228-9. 

128. McFarlane 1990: 407. 

129. Aitken 1984 The Mlnd of Clover: Essay in Zen Bud dhist 
Ethics, San Francisco, North Point Press, 5. 

130. McFarlane 1990: 411. 

131. McFarlane 1994: 189. 

132. McFarlane 1994: 403-4. 

133. Kammer 1978 Zen and Confucius In the Art of Swordmanship 
London, Routledge. 

134. Maliszewski 1987 Martial Law, In Eliade vol. XI 224-8; 
Ackroyd 1987 Bushido in Eliade Vol. H S5§1-4; King 1993: 123-56. 

135. McFarlane 1990: 415. 

136. McFarlane 1994: 190, 200. 

137. King 1995: 153-6. 

138. Ives 1992 Zen Awakening and Soclety, Honolulu, University 
Press of Hawal. 

139. McFarlane 1986: 102. 

140. Aitken 1985: 146. 

141. Davis 1989, Buddhism and the Modernization of Japan , 
History of Religions 28 (4) 304-39. 

142. Davis 1989: 327. 

143. Ives 1992: 65. 

144. Demiéville 1957: 373- 4. 

145. Ackroyd 1987: 583, King 1993: 211-18. 

146. Aung San Suu Kyi 1995, Freedom from Fear and Other 
Writings, Harmondsworth, Penguin. 

14/7. Sivaraksa 1986 A Buddhist Vision for Renewing SocIety, 
Bangkok, Tienwan Publishing House, Swaerer, 1996 Sulak Sivaraksa, 


68 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Buddhist Vision for Renewing Sơclety, in Queen and King 195-236 
(198). 

148. King 1996, Nhat Hanh 1987, Being Peace, New York, 
University of Ñew York Press. 

149. Cabezón 1996 Buddhist Principles in the Tibetan Liberation 
Movement in Queen and King 295-32. 

150. Fulii 1980 Buddhism for World Peace, Tokyo, Japan Bharat 
Sarvodarya Mrra Sangha. 

151. Fuji 1980: 284-91. 

152. Metraux 1996 The Soka Gakkai: Buddhism and the Creation 
of a Harmonious and Peaceful Society in Queen and King 1996, 365- 
40, (572, 380-1). 

153. Metreaux, 1996: 392-3. 

154. Metreaux 1996: 372, 38-1. 

155. Metreaux 1996: 377. 380. 

156. Metreaux 1996: 379-80. 

157. Toynbee and Ikeda 1989, Choose Life, A Dialogue, Oxford, 
Oxford Universty Press, 208. 

158. Toynbee and Ikeda 1989, 210. 

159. Metraux 1996, 377-8. 

160. Metraux 1996, 379. 

161. Ñiwano 1977: A Buddhist Approach to Peace, Tokyo, Kosel 
Publishing Co, 116. 

162. Niwano 1977: 12, 138. 

163. Ezard War and Remembrance, the Guardian newspaper 27 
July 1995, Lomax, The Railway Man, London, Jonathan Cape, 1995. 

164. Bond 1995: 5. 

165. Burr 1995 Buddhist Conflict Management Research Paper, 
Department of Philosophy Dniversity of Hawaì, 14; Maca, 1983 
Dharma and Development, West Hardford Conn, Kumarian, 50. 

1ó6. Bond I996 Ariyaratne and the Sarvodaya Sharmandana 
Movement In Sri Lanka in Queen and King 1996: 121- 46, 136. 

167. Macy 1983: 50. 

168. Harris 1998 What Buddhist Believe, Oxford, Oneworld. 

169. Burr 1995: 14 

170. Bond 1995: 6. 

171. Bond 1996: 137. 

172. Bond 1996: 6-7. 

173. Bond 1996: 137. 

174. Burr 1995: 5. 

175. Burr 1995: 5. 

176. Burr 1995: 15. 

177. Burr 1995: 6; McConnell, 1995. 


69 


ĐỖ KIM THÊM 


178. Ghosananda 1992 Step by Step: Mediation on Wisdom and 
Compassion, Mahoney and Edmonds (Ed,), Berkeley, Calif. Parallax 
Press, IX-XI. 

179. Ghosananda, 1992: 7-12. 

180. Ghosananda, 1992: X. 

181. Ghosananda, 1992: VỊI. 

182. Ghosananda, 1992: 15. 

183. Ghosananda, 1992: 18. 

184. Gosling, 1984 Discussion Notes: Buddhism for Peace, South 
East Aslan Journal of Social Science 12 (1) 59-70. 

185. Ghosananda, 1992: 28. 

186. Gosling 1984: 60. 

187. Gosling 1984: 67-8. 

188. Ghosananda, 1992: 20. 

189. Ghosananda 1992: 20. 

190. Ghosananda 1992: 2]. 

191. Ghosananda 1992: 68. 

192. Ghosananda 1992: 54. 

193. Ghosananda 1992: 62. 

194. Ghosananda 1992: 69. 

195. Ghosananda 1992: 33. 

196. Rojanaphruk 1995 A Man on the March, The Nation 
newpaper, Banglok, 4 December 1994. 

197. Ghosananda, 1992: 62-3. 

198. Ghosananda, 1992: 37-8. 

199. Ghosananda 1992: 51-2. 

200. Demiévillle 957: 358, 367; Welch, 1972: 280-1. 


70 


CHƯƠNG 2 


ĐẠO ĐỨC KINH TẾ 
Z2 ? ˆ^ z 
THEO QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 


Đói là căn bệnh nặng nhất... Tri túc là tài sản lớn nhất 
(Kinh Pháp cú 203-4) 


Đạo đức kinh tế bao gồm nhiều loại vấn đề từ các hình thức 
lao động và hoạt động kinh doanh, phương cách làm việc 
trong điều kiện tổng quát và kinh doanh trong hoàn cảnh 
đặc thù, sử dụng thu nhập, thái độ đối với của cải, cách 
phân phối tài sản, phê phán các hệ thống kinh tế chính trị 
của chủ nghiã tư bản và cộng sản, và đề xuất những giải 
pháp tương ứng cho các vần đề này trong lý thuyết và thực 
tế. Phật giáo đã có đề cập đến các vân đề này trong mối 
quan hệ với các cư sĩ, chính quyền và tăng đoàn. 


Đạo đức kinh tế đành cho cư sĩ 


Theo lời giáo huấn của Đức Phật thì cư sĩ tìm cách làm thế 
nào tốt nhất để tạo ra và sử dụng thu nhập của mình, nhưng 


71 


ĐỖ KIM THÊM 


lời dạy của ngài có những khía cạnh khác nhau và được 
tóm tắt trong kinh[ 1] như sau: 


1. Tạo ra của cải đáng ca ngợi nếu việc này được làm trong 
một phương cách phù hợp với đạo đức, với Chính Pháp, 
không sử dụng bạo lực và đáng chê trách khi làm điêu vô 
đạo. 


2. Sử dụng sản phẩm đáng ca ngợi khi nhằm đem lại thoải 
mái và vui thích cho chính mình và cùng chia sẻ với tha 
nhân và sử dụng nó cho những hành vi hào phóng tạo thêm 
phúc nghiệp. Suy diễn một cách tương ứng có nghiã là khi 
ta sống keo kiệt với chính mình và không tốt bụng với tha 
nhân thì đáng chê trách. 


3. Ngay cả khi của cải được làm ra bằng một phương cách 
đạo đức và sử dụng mang lợi ích cho bản thân mình và tha 
nhân, thì ta cũng còn bị chê trách, khi mà thái độ đối với tài 
sản là vẫn còn tham lam, không biết tri túc và quên lo để 
phát triển tâm linh. 


Những điêm vừa nêu trên đê ra bô cục chính cho phân đâu 
tiên của chương này 


Mưu sinh liêm chính 


Chính đạo là một yêu tố trong Bát Chánh Đạo, nó đòi hỏi 
rằng phương tiện mưu sinh của con người không được gian 
xảo hay bằng cách gây đau khổ cho tha nhân. Mưu sinh bất 
chính như là buôn bán vũ khí (thương nhân), sinh vật hữu 
tình (nuôi súc vật cho sát sinh),[2] thịt (người mồ thịt, làm 
cá, đi săn hay đánh cá), ruợu hay độc chât.[3] Những việc 
mua bán này, đặc biệt là người mồ thịt hay đi săn, thường 
không được tôn trọng trong các xã hội theo đạo Phật, vì họ 
cho răng giới này sẽ tái sinh vào nghiệp xấu. Mưu sinh bất 
chính thường được thấy trong những cách sống dựa trên lừa 


72 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


đảo và tham lam,[4] có nghĩa là đưa tới việc phá giới thứ 
nhì: trộm cắp trực tiếp hay lưà đảo gián tiếp. Khi có khả 
năng thấy được cách nào để làm giàu thêm là điều tốt, 
nhưng lại mù quáng trước những cân nhắc về khía cạnh đạo 
đức, mà lo làm giàu với lừa đảo, mánh khóe và gian dối, 
chạy theo danh vọng thế gian, thì chỉ làm giàu với một con 
mắt.[5] Trong khi những bản kinh thời kỳ đầu tiên chỉ nêu 
lên một danh sách thật ngắn về những mưu sinh bất chính 
này thì trong bối cảnh hiện nay, Phật tử có thê thêm vào 
nhiều hành vi bất chánh khác vào trong danh sách này.[ 6] 
Thí dụ như lấy thú vật làm thí nghiệm, phát triển hoá chất 
trừ sâu bọ, làm việc trong công nghệ về vũ khí, có lẽ kế cả 
làm việc trong lãnh vực về quảng cáo với một mức độ là 
làm gia tăng tham lam, thù hận và đánh lừa thiên hạ hoặc 
xuyên tạc sự thật.[7] Thiền sư Aitken Roshi nói giới luật 
cắm nói đối hàm chứa người ta không nên làm việc cho cho 
công ty quảng cáo, chỉ nuốt chửng quảng cáo dối trá và phô 
trương đông loã với gian dối.[§] 


Kinh Điềm Lành, Mangala Sutta, cho rằng phúc đức nhất là 
hành nghề thích hợp, làm việc mà không hề bị xáo trộn, dĩ 
nhiên việc này bắt nguồn từ xung đột giữa các công nhân 
với nhau hoặc tranh chấp giửa chủ và thợ. Kinh Giáo Thọ 
Thi Ca La Việt, Sigàlovàda Sutta, nói người chủ phải quan 
tâm đến người phục vụ bằng cách sắp xếp công việc của họ 
tùy theo sức, cung ứng cho họ thực phẩm và lương bồng, 
chăm sóc khi họ đau yêu, bày tỏ sự nhã nhặn với họ, cho họ 
nghỉ ngơi đúng lúc.[9] Đề đền đáp lại, họ phải cần cù và 
trung hậu và giử danh tiếng cho chủ cuả mình. Trong phẩm 
Thánh Đế, Arya-satyaka parivarta, một bản kinh của Đại 
Thừa có nói một nhà lãnh đạo công minh phải kiểm soát 
những người nào không chia sẻ đồng đều với gia đình, vợ 
con, gia nhân hay công nhân, làm cho việc mưu sinh của 
người khác khó khăn hơn, khi bắt họ làm việc quá sức hay 
những công việc mất phẩm giá, tất cả được xem như là 
mưu sinh bắt chính. Trong khi hình thức nô lệ được vua A 


73 


ĐỖ KIM THÊM 


Dục, Asoka, ở Ấn Độ chấp nhận thì chỉ dụ số XI ghi trên 
đá của ngài có nhấn mạnh là người nô lệ và phục vụ phải 
được đối xử tử tế.[10] Nô lệ vẫn được coi là hợp pháp tại 
Thái trước năm 1872, nhưng không hè hàm ngụ đấy là một 
việc đánh mắt nhân phẩm như trong việc mua bán nô lệ tại 
phương Tây.[II | 


Giá trị đạo đức và tâm linh giúp những thành công trên 
thê gian 


Kinh điển cổ thời coi những mưu sinh có đạo đức như là 
một ân huệ và xem đức tính về đạo đức và tâm linh của con 
người sẽ góp phần vào những thành công hơn là làm trở 
ngại. Những đức tính để đưa tới sự thành công này gồm 
có:[12] 


1. thành tâm với Đức Phật, giử gìn giới luật, thái độ rộng 
lượng, cởi mở và hiểu được hậu quả xâu của năm điều răn: 
ham mê sắc dục, ý muốn bại hoại, lười biếng, tâm tư động 
loạn,[13| 


2. sống đời đạo hạnh, không lười biếng[ 14] 
3. thận trọng[ 15] 


4. ở nơi thích hợp, giao du với người tốt, trao đồi bản ngã, 
và có những phúc nghiệp tôt trong tiên kiêp.[ 16] 


Thí dụ như tại Đông Nam Á hiện nay, người ta coi thành 
công trong kiếp này tùy thuộc vào kết quả phước nghiệp từ 
tiền kiếp cùng với hành vi và tri thức trong kiếp hiện 
tiền.[17] Một đoạn kinh[18] xác nhận hạnh phúc và thành 
công trong kiếp này đến từ những: 


a.đạt được nghị lực, có nghĩa là người ta làm việc, dù bât 
cứ làm công việc gì, cũng trong khéo léo, siêng năng và 


74 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


đầu óc quan sát. Một đoạn kinh tương tự[19] cũng có nói 
đến một môn đồ qúy tộc có được tài sản do từ sự phần đầu 
đầy năng lực, tích lũy từ sức mạnh của đôi tay, thằng lợi từ 
mô hôi, phù hợp thu nhập theo đúng tỉnh thần Chính Pháp; 


b. đạt được sự tĩnh thức, có nghĩa là cần trọng với của cải 
không để mất vào tay vua chúa, trộm cướp, hoá hoạn, nước 
hoặc trao cho người thừa kế sai lầm; 


c. giao du với người tốt, có đức hạnh, có làm tốt những đức 
tính như thành tín, đạo hạnh, bác ái và minh triệt; 


d. đưa đến đời sống quân bình, có nghĩa là không quá hân 
hoan khi thành công hay không quá đau khổ khi thất bại. 
Người ta cũng nên tránh chi xài quá mức hay tích của vô 
chừng. Mất của vì phóng túng với phụ nử, rượu chè, cờ bạc 
và giao du với kẻ xấu là điều nên tránh. 


Cũng tương tự như vậy trong kinh Giáo Thọ Thị Ca La 
Việt, Sipgàlovàda Sutta, có nói đền sáu cách làm tiêu tan sản 
nghiệp: nghiện ngập vào rượu chè, nghiện vào thứ sinh ra 
biếng nhác. Lang thang trên đường vào thời điểm không 
phù hợp, tham gia các trò vui, nghiện ngập cờ bạc, kết bạn 
xấu và lâm vào những chuyện vô công rỗi nghề thành thói 
quen.[20] 


Những chỉ tiết của các thói hư này có thể đan cử nhu sau: 
say sưa hoang phí tiền bạc và gây tranh cải, người đi lang 
thang chơi đêm vừa không tự chủ và bỏ phế gia đình, bén 
mảng chốn vui chơi chỉ cô lo tìm vui, người cờ bạc mắt tiền 
lại gây thù oán và mất tín nhiệm, chơi với bạn xấu nên bị 
dẫn vào con đường lầm lạc, kẻ lười biếng thì đình đốn công 
việc, vì luôn nghỉ rằng trời lạnh quá, trời nóng quá, còn 
sớm quá hay đã trể quá, đang đói quá hay no quá. Với 
những suy nghĩ như thế ta sẽ hoang phí những gì mình tạo 
ra hay mật cơ hội tạo thu nhập mới. Kinh Giáo Thọ Thị Ca 


75 


ĐỖ KIM THÊM 


La Việt, Sigàlovàda Sutta, có đề ra chuyện cần trọng khi sử 
dụng của cải, nên sử dụng một phần tư cho mọi tiện nghĩ 
thoải mái, phân nửa dùng cho công việc hay buôn bán, một 
phần tư còn lại nên tiết kiệm khi gặp nghịch cảnh.[21] Gặp 
cảnh nợ nắn thì coi như bắn loạn,[22] thoát được nợ là điều 
hạnh phúc.[23 | 


Sử dụng phù hợp thu nhập 


Cả hai kẻ bủn xỉn cũng như người hoang phí của cải khó 
lòng đạt được một lối sống quân bình theo lý tưởng vừa 
nêu trên.[24| Keo kiệt thì chỉ là người vừa không đem lại 
niềm vui cho chính mình và người khác vì chỉ lo giử của lại 
luôn bảo „cuả tôi”.[25] Kinh [26]có mô tả một triệu phú 
chết không để lại di chúc, sau khi sống một cuôc đời ăn 
uống cơ cực và quần áo tồi tàn, tài sản không ai hưởng, 
hoặc bị vua tịch thu hoặc cướp lấy đi, hoặc bị nước hay lửa 
hủy hoại, hoặc lọt vào tay người thừa kế mà ông không có 
thiện cảm. Của cải của người bủn xỉn giàu có được mô tả là 
tiền gom góp cho ma quỷ tiêu xài mà không ai có thể xin 
uống được một ly nước.[27] Của cải chỉ sinh lợi khi người 
ta biết sử dụng nó, nhưng khi giử gìn nó quá mức, thì người 
ta chỉ có bỏ nó khi chết đi. Nói một cách nghịch lý nhất là 
một phương cách làm sinh lợi từ của cải mình sau khi chết 
bằng cách bố thí nó trước khi chết: đối với những gì bố thí 
là những gì mình nhận lại đủ hết, vì chính đó là kết quả của 
phước nghiệp mang lại.[28] Triết gia Long Thọ thuộc môn 
phái Đại Thừa có nói: „Qua việc sử dụng của cải sẽ có 
được hạnh phúc trong hiện tại, bồ thí sẽ tạo phước đức cho 
tương lại. Hoang phí hay không bồ thí của cải chỉ là người 
bủn xin, thì có gì là hạnh phúc?“ 


Khi kinh[29] bàn việc sử dụng cuả cải một cách thích hợp, 
có nói đến người ta phải nắm bắt cơ hội khi có được và 
phải mang hạnh phúc cho bản thân mình, gia đình, thân 
hữu, bạn học, người phục vụ, bảo vệ của cải tránh thất 


76 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thoát, quả biếu cho thân tộc, khách, bà con quá vãng, cúng 
trời đất, quà cúng cho những vị sư có đạo hạnh, các tu sĩ bả 
la môn, đó là hình thức tốt đẹp nhất của bố thí để đưa tới 
việc tái sinh vào cỏi thiên đàng. 


Jane Bunnag[30] thấy có việc này tại miền Trung Thái Lan 
hiện nay, mà nhiều mối quan hệ là hình thức giửa chủ và 
khách. Cá nhân hằng sản coi như mình là chủ có bổn phận 
phải giúp cho khách và những thân nhân, mà nhiều người 
trong sô này Ít có các mối quan hệ. 


Trong kinh|31] có đề cao sự rộng lượng như sau: „Nếu ta 
biết được kết quả của phân chia do bồ thí thì không thê nào 
vui thích an hưởng mà không chia sẻ hoặc lại đê dấu vết 
bủn xin ám ảnh trong lòng mình. Ngay cả việc bố thí này 
một chút ít cuối cùng, thì dâu là môt miếng ăn chót, thì 
cũng không nên hưởng một mình mà không chia, nếu có 
người nào khác muốn cùng chung vui. 


Trong kinh có nói một khi ta tạo nên phước nghiệp ngay cả 
một việc bồ thí nhỏ nhoi, việc bố thí này lan toả cho những 
người đạo hạnh, tu sĩ Bà la môn, những kẻ lang thang, 
người du lịch và nghèo khó, khi ta để nước uống trước sân, 
cúng thực phẩm trước cổng.[32] Trong kinh cũng khuyến 
khích những công tác xã hội như đào giếng hay trồng cây 
thuốc. Sư Phổ. Âm (1115-69) một vị sư Trung Quốc xác 
quyết là xây cầu là một hành vi có Phật tánh, đem lại an 
hoà cho con người và tìm lại được yên vui nơi thiên 
đàng.[33] Chuyện cổ tích về những người bố thí hậu hỉ 
trong thời kỳ của Đức Phật còn tại thế như chuyện ông Cấp 
Cô Độc, Anathapindika, hay bà Nguyệt Trang Đài, Visaka, 
được loan truyền trong dân gian. Kinh Giới Hạnh Ưu Bà 
Tắc, Upàsaka Sutta, thuộc Đại Thừa, có ảnh hưởng sâu 
đậm trong giới cư sĩ Trung Quốc,[34] có nói là cư sĩ luôn 
nên dừng lại để săn sóc người lạ đang lâm bịnh trên đường 
và tìm nơi cho họ tạm trú.[35] Như là một phần nào trong 


Tì 


ĐỖ KIM THÊM 


đức tính bố thí, cư sĩ tu theo hạnh Bồ tát nên dấn thân tham 
gia vào những hoạt động gây phúc lợi xã hội, thí dụ như 
học nghề thuốc, xây nhà thương, sửa đường, xây nhà 
khách, đào giếng, trồng cây ăn trái, xây cầu, duy trì kinh 
đào, bảo vệ súc vật, săn sóc sức khỏe cho du khách mệt 
mỏi, làm dù che bóng mát, an ủi người phiền não. Giúp 
người khác mà không nghỉ đến chuyên đền ơn vì nếu như 
thể thì chỉ là chuyện mua bán chứ không phải bố thí.[36] 


Bồ thí của Phật tử và những ảnh hưởng đến kinh tế xã 
hội 


Phật tử có thể bày tỏ mối quan tâm sâu xa của mình với 
việc gieo trồng quả nghiệp tốt hay gây công đức bằng 
những hành vi rộng lượng. Tại các nước theo Phật giáo 
Nguyên thủy như Miến Điện, Thái Lan và Sri Lanka, cá 
nhân cũng như cộng đồng dùng nhiều thì giờ, tiền bạc và 
nỗ lực nhắm vào những hoạt động này như bố thí, bảo trợ 
các lễ quy y và an cư kiết hạ, xây tu viện hay các niệm Phật 
đường.[37] Để trưng dẫn, David Pfanner và Jasper 
Ingersoll ước lượng răng trong năm 1960 tại khu vực hạ 
lưu nông nghiệp của Miền Điện khoảng 4 đến 6% thu nhập 
tiền mặt trong gia đình (ước khoảng 1000 Kyat hay 200 
Dollar một năm) chi vào các hoạt động này,[38] mặc dù 
Melford Sprro, người đã ước lượng ở mức độ rộng rải hơn, 
thì việc chỉ xuất này ở vùng thượng lưu Miền Điện lên tới 
30 %. Thí dụ các bậc cha mẹ đã tiết kiệm nhiều năm để có 
tiền làm buổi lễ quy y của con mình và đã chỉ xuất từ 200 
cho đến 5.000 Kyat cho việc này.[39] 


Tại nông thôn Miễn Điện, không ai tôn trọng tích lũy của 
cải như là một cứu cánh tự tại, mà để làm việc phước lại 
được đánh giá cao.[40] Nếu nói một cách không cường 
điệu thì nền kinh tế nông thôn Miền Điện xuất phát từ mục 
tiêu quan trọng nhất là tích của để nhằm tạo nên công 
đức.[41] 


78 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Mamning Nash cho biết trong thập niên 1960 tại nông thôn 
Miễn Điện nhà giàu đã đã chỉ ra 14 % lơi tức khả dụng 
hàng năm, trung lưu thì chi khoảng 4 % và nhà nghẻo chi 
khoảng 2%.[42] Số liệu này cho thấy rằng dân Miễn có 
khuynh hướng chi xuất cho việc bố thí sau khi thoả mãn 
những nhu cầu cơ bản. Quan điểm chung của người Miễn 
là không phải số lượng tiền mà chính tâm ý bố thí là chính, 
người hiện nay giàu vì có phước nghiệp từ kiếp trước, lại 
có nhiều duyên may để tạo phước nghiệp hơn kiếp sau.[43] 
Dù vậy, tại Thái Lan thì nhà nghèo lại bồ thí rộng rải hơn 
nhà giàu.[44] Đó là vì nền kinh tế của Thái phát triển 
hơn.[45] nên nhà giàu dùng tiền dư vào việc mua hàng tiêu 
thụ và đầu tư.[46] Nhà nghèo thì lại thấy hoàn cảnh mình là 
do nghiệp báo từ kiếp trước, chính thế mà họ cố tự cứu 
mình khi gây nhiều phước nghiệp bằng bồ thí. 


Trong khi đó Mya Maung[47] chỉ trích là thành tựu kinh tế 
hậu chiến của Miễn Điện quá khiêm nhường vì lẻ chỉ xuất 
quá lớn cho các hoạt động tôn giáo thay vì cho đầu tư. 
Trevor Ling lập luận răng việc tàn phá đất nước trong thời 
Đệ Nhị thế chiến và di sản thuộc địa của Anh về việc nợ 
nần tại nông thôn và canh tác độc canh trong nông nghiệp 
chính là những yếu tố quan trọng.[48] Từ năm 1962 chúng 
ta có thể nói thêm là những biện pháp đàn áp của chính 
quyền theo Mác xít cũng đã gây ảnh hưởng. Trong khi 
những quan sát này đem đến một phần nào sự thật là trong 
nước này không có nạn thiếu lương thực, nhưng chính ý chí 
của người dân chi xuất quá nhiều cho các hoạt động tôn 
giáo đã có hiệu ứng cho nên kinh tế. 


Nếu nên kinh tế của Miến Điện sẽ khả quan hơn hay không 
khi mà đa số Phật tử Miến Điện chịu dồn tiền bạc cho việc 
đầu tư, đó là vấn đề.[49] Pfanner và Ingersoll cho rằng 
người ta, dù là cá nhân hay trong cộng đồng, đều có cảm 
tưởng chung là họ sẽ hưởng được phúc trong tương lai khi 


79 


ĐỖ KIM THÊM 


làm như vậy và cũng có những thoả mãn nhất thời và hoan 
hỷ trong việc này.[50] Robert Lester cho biết khi tăng sĩ và 
cư sĩ bố thí cho nhau thì quá lý tưởng, việc này giúp cho cả 
hai an lạc thân tâm trong hiện tiền và hậu kiếp.[5 1| 


Những bồ thí này được coi như là một loại đầu tư vào hạnh 
phúc.Trong mọi trường hợp thì số tịnh tài sẽ chuyên tới cho 
tăng đoàn đề dùng vào cho các phẩm vật của tu viện, nó 
cũng giúp thúc đây kinh tế.[52] Tăng đoàn không là một 
lãnh vực không sản xuất và làm kiệt quệ nên kinh tế như 
một số người đề cập, mà là một trọng tâm về sự kế thừa và 
ôn định văn hoá, nhà hồ trợ cho một xã hội có đạo đức căn 
bản. Chính vì thế, không thể nói Phật tử coi chuyện bồ thí 
vì sùng đạo là quan trọng hơn là tìm kiếm sự phát triển kinh 
tế. Đúng ra, họ tin rằng việc bố thí này là một phương cách 
hữu hiệu nhất nhằm thay đổi những quan tâm về mặt xã 
hội.[53 | 


Các sư tăng Thái hiện nay cố tìm cách hướng các ước vọng 
bố thí của các cư sĩ nhắm về các dự án phát triển cộng 
đồng, thí dụ như xây trường, cầu nhỏ hay bịnh viện. Hơn 
thế, ở Đông Nam Á nói chung, những hoạt động nhằm tạo 
phước đức là những sinh hoạt lan rộng trong cộng đồng, có 
khi có hàng ngàn cư sĩ dự trong các lễ bố thí ẩm thực. [54] 
Đây cũng là cơ hội cho họ để xác nhận và đây mạnh môi 
quan hệ xã hội mà họ đang có.[5S] 


Việc bố thí có nhiều ảnh hưởng kinh tế và xã hội, nhưng 
vấn đề đặt ra là bố thí cho nhà nghèo thì sẽ ảnh hưởng đến 
lợi tức như thế nào. Jane Bunnag trả lời là tại Thái trong 
khi tạo phước đức được coi như một sản phẩm phụ lúc 
hoàn thành trách vụ xã hội, như giúp đở thân nhân, thì đây 
mạnh công việc này là động lực chủ yếu cho bố thí nằm 
trong bối cảnh tôn giáo.[56] Việc bố thí như thế được coi 
như tạo thêm phước nghiệp và điều này nói chúng có nghiã 
là Phật tử thích hỗ trợ cho sư tăng hay cho các hoạt động 


80 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


phúc lợi xã hội của tu viện hơn là trực tiếp bố thí cho người 
nghèo. Dù vậy, trong Kinh Giới Hạnh Ưu Bà Tắc, Upàsaka 
Silà Suttra, của Đại Thừa có nói một khuynh hướng khác, 
cư sĩ tu theo hạnh Bồ Tát nên trực tiếp giúp cho người 
nghèo trước khi dâng cúng cho sư tăng, cha mẹ hay thầy 
học để cầu phước.[57] Bồ thí cho người ngheò với lòng từ 
bi là làm giảm đi nguyên nhân của đau khổ và gia tăng 
phước đức và đạo hạnh. Dâng cúng cho sư tăng, phụ mẫu là 
đền ơn và trả hiếu, tạo thêm lý do cho hạnh phúc, nhờ mở 
rộng kiến văn và vơi đi phiền não.[5§] 


Dù vậy, tại các nước theo Phật giáo Nguyên thủy, việc bố 
thí đã có hiệu ứng tái phân phối theo nhiều cách khác nhau. 
Nói chung, thực phẩm dâng cúng cho sư tăng không phải 
chỉ có sư tăng hưởng mà còn cho những người khác, khi họ 
tìm thiền môn làm nơi nương náo, và tu viện trở thành nơi 
mà người nghèo, con mồ côi và sinh viên sinh sống, thông 
qua các sư tăng, họ nhận được thức ăn và học tập và đạo 
đức và giáo dục. [59JTại Thái tu viện là nơi an dưỡng cho 
người lớn tuổi và là nơi mà giới trẻ của các gia đình nghèo 
đến làm công quả, là nơi tạm trú cho giới trẻ từ quê ra tỉnh 
học. Hơn thế, khi cư sĩ không có gia đình hay thân nhân 
hay bị bịnh kinh niên thì một vài tu viện cho họ tạm trú, 
nhiều người từ các tỉnh lạ cần tạm trú qua đêm cũng có thê 
đến các tu viện loại này.[60] 


Hơn thế, nhiều phú nông tại các nước Đông Nam Á theo 
Phật giáo Nguyên thuỷ được mong là sẽ bảo trợ cho các 
hoạt động tôn giáo của các bần nông, thí dụ nhu các lễ quy 
y. Theo truyền thống thì sự cách biệt về thu nhập không 
nhiều.[6I] Bunnang cho rằng đối với Thái đã có một sự 
phân công rõ rệt trong tôn giáo về lao động khi mà hầu hết 
các sư tăng, đến từ tầng lớp nghèo.[62] Sau thời kỳ tu học 
họ trở vê sông đời cư sĩ và có được một trình độ văn hóa 
cao và triển vọng về công việc nhiều hơn,[63] và nhiều 
người khá giả hơn lại quan tâm đến tôn giáo qua việc bồ thí 


j1 


ĐỖ KIM THÊM 


cho tăng đoàn. Hơn thế vào lễ an cư kiết hạ hàng năm, đã 
có những đám rước mà trong đó đôi khi có các sư tăng trở 
thành thí chủ cũng tham gia, họ đi từ các trung tâm thành 
phố đến các khu nông thôn để dâng cúng cho các tu viện, 
nơi ít nhận được của dâng cúng như tại thành phố. Điều này 
cho thấy có hiệu quả về sự tái phân phối.[64] 


Thái độ của Phật giáo đối với tài sản 


Đối với Phật giáo, của cải không phải là một điều xấu, điều 
quan trọng là làm thế nào là tạo ra và sử dụng nó. Ngay cả 
khi của cải được tạo ra trong một phương cách có đạo đức 
và sử dụng cho bản thân mình và tha nhân, thì người ta 
cũng không nên có một thái độ tham lam quá mức đối với 
của cải. Kinh Pháp Cú, Phẩm Tham Ái 355 có nói „Của cải 
hại kẻ ngu; không hại được người có tìm bến giác; kẻ ngu 
ham tiền bạc; tự hại mình, hại người.” 


Hai đức tính toại nguyện và tri túc được ca ngợi như kinh 
Pháp Cú, Phẩm 204 có nói „toại nguyện là tài sản lớn 
nhất.“ Đối với cư sĩ có khuynh hướng tu khổ hạnh thì lý 
tưởng cao cả nhất của sự toại nguyện, cụ thê được kê trong 
chuyện Ghatikàra,[6S] người sông cùng thời kỳ với Phật Ca 
Diếp, Kassapa. Khi ông muốn tiếp tục phụng dưởng cha mẹ 
già mù loà của mình, ông không quy y và chỉ làm bán hàng 
vặt và không cần lấy tiền và cũng không dùng tiền. Tuy thế, 
chính tâm hào phóng của ông khiến vua cung cấp lương 
thực cho ông[66] và người mua hàng của ông đem lại cho 
ông những vật dụng hửu ích.[67] 


Cho dù của cải nhiều hơn hay ít đi, điều lý tưởng là làm sao 
giử tâm bình lặng và không hối tiếc, miễn sao mình có của 
trong một cách có đạo đức và không tham lam. Theo Đại 
thừa thì các cư sĩ tu theo hạnh Bồ tát nên dấn thân nhập thế 
nhưng trong phương cách không bị ràng buộc. Chính thế 
mà Bồ tát Vimalakìtu mô tả là dù ta hưởng lợi trong mọi 


82 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


ngành nghè, nhưng ta phải vượt xa, đừng đề bị nghề nghiệp 
cám dô.[6§] 


Nói chung, Phật giáo khuyến khích ta chấp nhận một 
đường lối trung dung giửa hai các thái cực a) quá nghèo 
không đủ phương tiện để sống, đối với gia đình trên thế 
gian này thì nghèo là một điều khổ, nghèo khó và nợ nần là 
chuyện đau buồn trên thế gian này, b) mưu tìm sự giàu sang 
vật chất cho riêng mình. 


Có một chuyện sau đây liên quan đến thái cực đầu tiên. 
Một hôm Đức Phật đi gân ba mươi dậm để hoằng pháp cho 
một nông dân nghèo mà ngài thấy răng tâm có thê đủ để 
ngộ đạo. Một nhóm người khá giả tề tựu để nghe Phật dạy, 
nhưng ngài vẫn chờ cho tới khi người nông dân này đến. 
Khi ông đến trễ thì mệt và đói chỉ vì chuyện phải lo đi kiếm 
con bò đi lạc. Khi thấy người này không đủ sức đề nghe 
pháp thoại, Phật yêu câu ông dùng các phâm vật cúng. Ông 
ăn xong và khỏe lại, Phật mới bắt đầu giảng và người này 
hiểu được lẽ đạo. Phật có đưa ra một bài kệ trong kinh Pháp 
Cú, Phẩm 203 được bắt đầu với câu: „Đói là một căn bệnh 
trầm trọng nhất.“ 


Nghèo đói làm gia tăng thêm trộm cắp, đạo đức suy đôi và 
bất ôn xã hội. Hơn thế, rất khó đạt được một đời sống đạo 
đức và tâm linh trong tình trạng nghèo khó và xung đột. 
Những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tâm linh là 
khi người ta còn trẻ và khoẻ mạnh. Khi không khan hiếm 
thực phẩm thì người ta thân thiện nhau và trong tăng đoàn 
cũng hoà áI.[69] 


Ở thái cực thứ hai, Phật giáo thấy rằng phúc lợi vật chất 
không là cứu cánh tự tại, mà chỉ là một phương tiện mang 
lại hạnh phúc cho con người và hỗ trợ cho sinh hoạt nhằm 
phát triển đạo đức và tâm linh. Luôn đi tìm kiếm cái gì 
nhiều hơn nửa là chỉ dựa vào một lối sống trong thèm khát, 


83 


ĐỖ KIM THÊM 


bởi vì khi ta không biết tri túc, làm cho ta không đạt được 
hạnh phúc và sẽ không bao giờ toại nguyện. Chính thế mà 
giá trị cổ truyền của Phật giáo là luôn đối nghịch với những 
giá trị trong một xã hội nặng về chiếm hữu và tiêu thụ. 


Bruce Morgan cho biết rằng tại Thái nơi đang hiện đai hoá 
nhanh chóng, cũng có một sự hỗ trợ chung về phát triển 
kinh tế trong các tăng đoàn, nhưng đã có một mối quan tâm 
về những loại phát sinh về những ham muốn vô tận trong 
một nền kinh tế năng động, không bao giờ thỏa mãn và 
luôn luôn hướng đi lên. Đó không phải là một tiêu chuẩn 
sống đặc biệt được đặt ra thành vân đề, mà thật ra là lối 
sống, mức sống và hậu quả của những đổi thay không 
ngừng trong các tiêu chuẩn này.[70] 


Người ta thấy đối với Phật giáo thì tại các xã hội có quá 
nhiều chênh lệch về của cải sẽ có thể để chấp nhận, nhưng 
lại không chấp nhận việc luôn mưu tìm nhiều của cải nhiều 
hơn nửa chỉ vì tư lợi. 


Russell Sizemore và Donald Swearer cho rằng ít nhất trong 
Phật giáo Nguyên thuỷ đã đưa ra một phương cách trung 
dung, coi việc thụ đắc hay từ bó tài sản trong một mối quan 
hệ biện chứng.[7I] Điều này có nghĩa là khi cư sĩ được 
kính trọng hơn do lòng bố thí, thì đối với tăng sĩ, điểm đáng 
kính trọng nhất là khi tăng sĩ không còn bị ràng buộc vào 
của cải.[72] Đối với cư sĩ, của cải vừa là một cơ hội nhằm 
biểu hiện tỉnh thần buông bỏ, vưà lại là một thứ tự mê hoặc 
trước những loại quyên rủ trái với chánh pháp mà nó đưa 
họ dễ sụp vào trong bẩy lưới của thế gian.[73] Tinh thần 
không bị ràng buộc là khi ta có và sử dụng những của cải 
vật chất này mà không hề bị chúng làm chủ hay chi phối. 
Đối với tăng sĩ hay cư sĩ không phải chỉ số lượng của cải 
cho nhiều mà thực ra phương cách tạo ra và sử dụng của 
cải bị luận xét về mặt đạo đức.[74] 


84 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 
Đạo đức kinh tế đành cho giới lãnh đạo 


Kinh Minh Vương, Cakkavatti-sìhanadà Sutta,[75] có mô 
tả một dòng dõi của các vị vua đầy huyền thoại trong quá 
khứ. Mỗi vị đều là một bậc trị vì đầy nhân từ. Vua khuyên 
bảo con mình về việc trị vì giống như mình, phù hợp theo 
Chính Pháp và trong tỉnh thân công chính. Có trường hợp 
xãy ra là nhà vua luôn nghe tất cả lời khuyên của phụ 
vương, trừ việc không chịu bố thí cho người cần thiết. Kết 
quả của việc bất tuân này là lần đầu tiên nghèo đói tăng lên 
trong một thời gian dài, trộm cắp nhiều hơn. Khi một tên 
trộm bị bắt và giao nạp cho vua, tên trộm giải thích việc 
trộm của mình vì nghèo, vua bèn ban phẩm vật đề giúp cho 
y và gia đình để lo việc mưu sinh. Vua cũng cúng dường 
cho thí chủ và tu sĩ Bà La môn. Khi người khác nghe tin 
này, thì trộm cắp lại tăng nhiều hơn. Chính vì thế vua bắt 
tên trộm khác hành hình để làm gương. Việc này dẫn tới 
các tên trộm tự trang bị vũ khí và giết nạn nhân của mình 
đề phi tang.[76] Đức Phật đã tóm tắt chuyện này như sau: 


„Như thế từ chuyện không bố thí của cải cho người cần thì 
nghèo khó tăng lên. Từ việc nghèo khó càng lan rộng thì 
trộm cắp của không được bố thí càng nhiều. Trộm càng 
nhiều thì việc sử dụng vũ khí lại tăng theo. Sử dụng vũ khí 
càng nhiều hơn thì việc mất mạng cũng nhiều. Chết nhiều 
thì khoảng đời sẽ thu ngắn lại, nét đẹp của cuộc đời cũng 
tàn lụn.“[77] 


Chính thế nhà vua đã cho phép nghèo đói phát triển khi 
gieo giống tội ác và xung đột xã hội. Nghèo đói trầm trọng 
đe doạ luật pháp và trật tự, làm ngăn trở đoàn kết xã hội và 
đạo đức con người.[78] 


Trong kinh Cứu La Đàn Đầu, Kutadanta Sutta[79] có một 
thông điệp liên quan đên vân đê này. Đức Phật có kê về 


chuyện một vị vua giàu và quyên lực trong quá khứ. Vua 


85 


ĐỖ KIM THÊM 


muốn dâng cúng hậu hỉ nhằm bảo vệ tài sản tương lai của 
mình, đúng theo phương cách tu tập tôn giáo Bà La Môn, 
trước thời kỳ Phật giáo. Vua hỏi quân sư của mình, cũng là 
Đức Phật trong tiền kiếp, phải bắt đầu làm cái gì. Vị Bà La 
Môn trả lời răng vương quôc này sẽ bị trộm cướp tàn phá. 
Việc hành hình, tống, giam hay các biện pháp trần áp khác 
cũng không giải quyết được tình hình. Đối với người sống 
sót thì các biện pháp này sẽ tiếp tục gây thêm vấn đề (như 
ta thường thấy các biện pháp chống. du kích ngày nay). VỊ 
này đưa ra một phương án khác nhằm diệt triệt để tai hoạ 
bằng cách cung câp hạt giống và thức ă ăn gia súc cho những 
người trồng trọt và nuôi thú vật, giúp vốn cho thương nhân, 
câp lương phủ hợp cho công chức. ,,Khi những người này 
lo cho công việc của mình thì sẽ không làm hại cho vuơng 
quốc. Tiền của của Bệ hạ sẽ nhiều hơn, đất nước sẽ bình 
yên và không bị trộm đạo quấy phá. Với niềm vui trong 
lòng thì đân chúng sẽ vui đuà cùng con cháu và sống trong 
cảnh cửa nhà luôn mở rộng.“[80] 


Vua đã làm theo lời khuyên này cùng với nhiều lời khuyên 
khác. Vua chi xuất hậu hĩ, ngài cho mỡ và dầu ăn, nhưng 
không sát sanh hại vật, không được phép đốn cây, và không 
ai bị bắt buộc phải giúp.[81] Gombrich[82] luận giải bài 
kinh này là chủ yếu nhắm và việc phê phán thái độ hy sinh 
theo Ba La Môn giáo và ông biết là không có một vị vua 
Ấn nào làm chuyện cấp vốn cho thương nhân, nhưng ý 
nghiã cuả bài kinh này nhằm diễn đạt lý tưởng của Phật 
giáo và được một số Phật tử trong thế kỷ XX thường trích 
dân. 


Thông điệp chủ yếu của hai bài kinh trên là nếu vua đề cho 
nghèo đói nây nở thì bất ổn xã hội tăng lên, để tránh việc 
này trách nhiệm của vua là quan tâm đến người nghèo và 
đầu tư vào nhiều lãnh vực khác nhau cho nền kinh tế. 
Trong kinh Đại Thiện Kiến Vương, Mahà-sudassana Sutta, 
có kế rằng Đức Phật trong tiền kiếp là một vị vua liêm 


§6 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


chính trong một thành phố huy hoàng. Ngài xây một ao sen 
đẹp là nơi để giúp người nghèo cân âm thực, phương tiện 
giao thông hay lều ngụ kể cả là nơi cho việc tố chức hôn 
nhân.[83] Trong sách Đại Sử, Mahà vastu, một tài liệu cô 
không thuộc Phật giaó Nguyên thuỷ, có ghi nhiệm vụ của 
vua bao gồm cả việc tiếp nhận người di dân, giúp người 
nghèo cũng như người giàu.[84] Luận sư Long Thọ thuộc 
Đại Thừa trong tác phẩm Ràja parikarta-ratnamàlà của ngài 
có khuyên vua Udayi là vua nên giúp các y sĩ, lập nhà an 
dưỡng và tưới nước vào các lề đường khô căn, cung ứng 
âm thực cho người mù, người bịnh, người có vị trí thấp, cô 
thế, khốn khổ (đoạn 320);luôn từ tâm đối với người bịnh, 
cô thế, chiụ đau khổ, thấp hèn và nghèo khó và cần chăm 
sóc đặc biệt (đoạn 243); giúp đở rộng lượng cho người gặp 
nghịch cảnh, chịu tai ương, đau khổ vì bệnh tật và còn 
trong vùng bị chiếm đóng (đoạn 251); cấp cho nông dân có 
khó khăn được hạt giống và thức bổ dưỡng, tránh các loại 
thuế nặng và giảm mức thuế xuất (đoạn 252); giảm trộm 
cướp tại nước mình và các xứ khác. Quy định giá cả sòng 
phẳng, giử mức lợi hợp lý khi hàng khan hiếm (đoạn 254). 


Robert Thurman giải thích những lời khuyên này đúng là 
một đê cương cho một quôc gia phúc lợi, một quy luật xã 
hội chủ nghiã đượm tính từ bi.[SS] 


Trong phẩm Thánh Đế, Arya-satyaka-parivarta, một bản 
kinh của Đại Thừa, cũng là một kinh cơ bản của các giảng 
sư ở Tây Tạng có nói răng một vị vua liêm chính khi ngộ 
được lẽ vô thường của bản thân và của cải, thì sẽ sử dụng 
của cải mà không bị ràng buộc khi trị vì vương quốc của 
mình. Đó là điều phải lưu tâm của vua.[§6] 


Kho tích trử thực phẩm là công trình do dân chúng tạo ra 
mà vua không được coi như là của riêng hay nó cũng không 
còn thuộc về dân chúng nửa, khi vua được ủy nhiệm để cai 
quản. Sách Đại Sử, Mahà vastu có khuyên nhiệm vụ của 


S7 


ĐỖ KIM THÊM 


vua phải cân trọng trong việc giử gìn kho báu và kho ngủ 
cốc.[87] Phẩm Thánh Đề kê tiếp là người trị vì, vua không 
nên tiêu dùng của cải không thích hợp, hay khi tiêu dùng 
hợp cách nhưng không hợp thời, nếu gây hại cho người 
nghèo. Khi thất mùa hay có nạn đói, trộm cướp hay quân 
đội từ các nước khác gây ra các thiệt hại hay có bệnh tật 
cho dân thì vua phải bảo vệ họ. Vua phải giúp cho tất cả 
mọi người, bố thí tài sản cho người nghèo và trừng phạt 
đúng luật những người vô đạo. Đó chính là từ tâm của vua. 
Chính thế mà cân trọng và từ tâm là điều quan trọng đối với 
vua.[88] 


Nhà nghèo được miễn thuế nếu sự túng thiếu này đến từ 
những yếu tô ngoài sự kiểm soát của họ, thí dụ như thiên 
tai, trộm đạo hay tàn phá của bệnh dịch. Tuy thế, những 
người nghèo do hoang phí tiền bạc của chính mình hay sa 
vào cờ bạc hay mãi dâm thì phải chịu thuế, nhưng vua sẽ 
trả lại một phần. Việc này có thê hàm chứa rằng trả lại thuế 
còn tùy thuộc vào việc tu tỉnh của họ.[S9] Những người nào 
không đóng thuế thì không thể xem họ như trộm cắp mà là 
một hành vi vô đạo gây ra bủn xin. Khi nhà vua bắt những 
người trốn thuế phải đóng thuế không có nghiã là vua lấy 
trộm, mà đúng hơn là buộc họ thi hành nghiã vụ của mình. 


Hoàng Tử Phya Lithai của Thái vào thế kỷ XIV trong tác 
phẩm Traibùmi-khatà có khuyên các vị vua nên thu thuế 
1/10 trong thu hoạch, dù vậy nếu dân gặp thất muà thì vua 
không thu thuế. Vua cũng không nên thu thuế quá cao hơn 
tiên vương và cũng không nên đặt tiền lệ xấu cho hậu 
đề.[90] Thực phẩm phải cung ứng đủ cho người phục vụ 
cho vua hay trong quân đội. Khi vua giao cho ai loại công 
việc gì, thì nên cung ứng lương thực tương ứng, không bắt 
họ làm quá mức để họ bị tác đông họ vượt quá điều họ 
muốn làm. Khi có người lớn tuổi thì không nên sử dụng họ, 
hãy đề họ làm gì mà họ thích.[91] 


88 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Hơn thế, nhà vua phải giúp vốn cho thuộc hạ để buôn bán 
khi cần thiết mà không lấy lãi. Phẩm Thánh Đề có nói một 
vị vua liêm chính thì kho báu sẽ tăng thêm vì nhận nhiều bố 
thí, trong khi vua vô đạo chỉ lo chuyện tích của do xảo trá 
hay các phương cách lường gạt thì của cải sẽ không thê nào 
nhiều hơn.[92] 


Hành vi đạo đức của vị vua liêm chính có nghiã làm cho 
đất nước được cảnh mưa thuận gió hoà, luôn trúng mùa, 
không bị lụt hay bệnh dịch làm hại, ít có thú hoang hung 
dử, kẻ thù gian manh cũng biến mất vì nghiệp ác đã chín 
muôi. 


Đề sống cho phù hợp với các lý tưởng nêu trên các vị vua 
theo đạo Phật đã có nhiều thay đổi thích nghỉ, nhưng Phật 
tử thường xem vua Ấn A Dục, Asoka, như là một mẫu mực 
cho họ. Tại Sri Lanka, dân chúng thường nhớ lại việc trị vì 
của các vị vua thời trung cỗ lúc có sung túc về nông nghiệp 
do việc dẫn thuỷ nhập điền, phát huy tôn giáo và từ thiện. 
Trong biên niên sử Cùlavamsa của Sri Lanka, người ta có 
nó đến vua Upatissa I (362-409). Đối với người khuyết tật, 
phụ nử phải lao động, đối với người mù và người bệnh, vua 
lập cho lều y tế và trại bố thí. Về vua Mahinda II (772-92) 
sách có nói rằng người nghèo xấu hỗ khi phải đi xin, thì 
vua giúp trong kín đáo, không một ai trên đảo đáng được 
giúp mà không được vua giúp. Sách nói vua Mahinda IV 
(956-72 hoặc 1026-42) xây nhà bố thí cho người hành 
khách có chỗ tạm trú. Vua cấp thuốc và giường cho tất cả 
bệnh viện. Vua cho thức ăn thường xuyên cho phạm nhận 
nơi ngục thất. Đối với khi, heo rừng, hưu hay chó, với lòng 
từ tâm vua cho gao hay bánh mà các thứ này cần. Trong tu 
viện vua cho tích nhiêu luá và ra lệnh răng người nghèo 
được sử dụng khi họ cần. 


Công bình trong việc phân phối về kinh tế 


89 


ĐỖ KIM THÊM 


Nhiệm vụ của các bậc vua chúa khi mưu tìm phương cách 
phòng ngừa nghèo khó cho dân mình đã đặt ra vấn đề về 
thái độ của Phật giáo trong việc phân phối tài sản xã hội 
làm sao cho công bình. Russell Sizemore và Donald 
Swearer nhân mạnh Phật giáo có những quan tâm sâu xa về 
phương cách chiếm hữu và sử dụng tài sản hơn là bàn đến 
chuyện công bình trong phân phối.[93] Theo hai ông, đối 
với Phật giáo, đạo hạnh giúp tạo nên của cải, và của cải 
được coi như là kết quả và bằng chứng của những giàu có 
từ tiền kiếp.[94] Tuy thế giúp người nghèo được coi như 
tạo thêm phúc nghiệp và nhận sự giúp đở như thế cũng sẽ 
là được hưởng đúng theo quả nghiệp. Khi chuyện trả nợ 
căn quả được hiểu như là một lối giải thích về đạo đức 
không có ngoại lệ và là một luận giải cho sự phân phối hiện 
nay về tài sản và nghèo khó trong xã hội, thì người ta bỏ đi 
việc phê bình về đạo đức về phân phối.[95] Do đó, Phật 
giáo quan tâm đến việc làm thế nào tạo cho xã hội hiện nay, 
không lo đến việc phân phối tài sản cho phủ hợp như là 
phần thưởng đạo đức, mà chính ra chú tâm tới những 
nguyên tắc buông bỏ, từ bi và hỷ xã. 


Chính thế nên không phải công bình trong cơ cấu, mà đàn 
na bồ thí là khái niệm chủ yếu trong triết lý về đạo đức và 
xã hội của Phật giáo.[96] Những quy luật cho việc tái phân 
phối tài sản và khái niệm về một xã hội ôn định được chỉ 
xem như là một phê phán nghiêm khắc về mặt đạo đức 
trong việc sử dụng của cải.[97] 


Đối với một vài Phật tử nghĩ những điều nêu trên là đúng 
trong chủ yếu, nhưng nó lại bao hàm những suy đoán khác 
không xác đáng, ít nhất là đối với lòng tin Phật tử khi đọc 
qua các kinh điển Phật giaó. Trong khi Phật tử đoan chắc 
rằng đạo hạnh, đặc biệt là tinh thần hào phóng, tạo thêm tài 
sản như là một quả nghiệp tốt, bủn xin đưa tới nghèo 
khó.[98] Nói như thế không có nghiã là bất cứ ở đâu cũng 
vậy, đây là những nguyên nhân duy nhất đưa tới chuyện 


90 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


giàu hay nghẻo.Thực ra, khi nói là quả nghiệp đây chỉ là 
một trong sô những nguyên nhân khả di tạo ra,[99] thì cho 
thấy rằng quan điểm như thế không đoan chắc có được 
trong kinh. Chính thế mà việc giàu nghèo có thể một phần 
do nghiệp trong quá khứ, nhưng đây chỉ là một khả tính. 
Do đó, khi kinh nói rằng giàu ngheò chỉ là chuyện do 
nghiệp báo, điều này không đúng. Khi chấp nhận nghiệp là 
một lối luận giải về đạo đức không ngoại lệ đưa đến kết 
luận là nghiệp là thuyết định mệnh. Điều này không đúng 
theo quan điểm nguyên thủy của Phật giáo. Trong khi kêu 
gọi lòng hào phóng, buông bỏ và từ bi là những điểm 
thuyết phục chủ yếu nhất giúp Phật tử để làm việc cho một 
xã hội đạt nhiều công bình hơn, thì kêu gọi công bình tự tại 
là không cần thiết. Mavis Fen cho rằng trong kinh Minh 
Vương có đề cập đến điều này, không nên quy chiếu giửa 
nghèo là do từ nghiệp báo. Đôi khi vua chỉ bố thí cá nhân 
để giải quyết cảnh nghèo túng cũng xem như là không có 
hữu hiệu.[100] Vua phải làm việc sao cho có hệ thống và 
hữu hiệu hơn để tránh cho việc nghèo trở nên lây lan. Kinh 
Minh Vuơng và kinh Cứu La Đàn Đầu, Kutadanta Sutta, có 
đề ra quan điểm để thích nghĩ với một khái niệm đơn giản 
về công bình xã hội, mọi người phải đú phương tiện đề 
chăm lo bản thân và giúp tha nhân và sống đời đạo hạnh 
nêu được. Ý nói ở đây là tất cả những giá trị này phải được 
kết hợp vào trong một hệ thống chính trị.[ 101] 


Tuy nhiên, ý nghĩ về công bình trong phân phối có hàm 
chứa ít nhất là một vài việc giàu nghèo là do quả nghiệp. Ý 
niệm cho rằng giàu là do nghiệp báo dành cho đã có ghi 
trong một tác phẩm vào thế kỷ XIV tai Thái là „ Tam Thế 
Giới theo Vua Ruang”. Trong tác phẩm này có kế vào thời 
Đức Phật, Ác vương A tu Xà không thê nào lấy hết của đại 
phú gia Jotika, vì sản nghiệp này là kết quả của phước 
nghiệp từ tiền kiếp.[102] Hơn thế, tại các nước theo truyền 
thống Phật giáo Nguyên thuỷ, có nhiều người tìm cách 
thuyết phục sự chính danh của giàu có bằng lập luận như 


9] 


ĐỖ KIM THÊM 


thế khi căn cứ vào một vài điểm như: của cải là chuyện 
phước nghiệp tốt trong quá khứ, của cải làm ra do phù hợp 
với đạo đức, của cải không phải là kết quả do sự ham muốn 
để thỏa mãn cho riêng mình khi thể hiện lòng hào phóng 
trong hiện tại.[103] Thực ra, người giàu được coi như có cơ 
hội nhiều hơn để gây phước nghiệp khi tùy tâm cúng bố thí 
cho tăng đoàn và cộng đồng. Phra Ràjavaramuni nói người 
hằng sản có thê làm được nhiều việc hoặc là tốt hay là xấu 
hơn cho xã hội hơn là người nghèo. Chiếm hữu tài sản là 
một việc có thê chấp nhận được nếu mà cùng lúc nó làm 
gia tăng phúc lợi cho cộng đồng hay xã hội.[ 104] 


RaJavaramunmI cho rằng bao lâu mà của cải được dùng cho 
hạnh phúc cho toàn thể xã hội thì sẽ không có vấn đê của 
cải thuộc về ai, cá nhân, cộng đồng hay xã hội.[105] Thực 
ra, trong khi Phật giáo không có đề ra mục đích chủ yếu 
hướng về công bình tự tại trong kinh tế, nhưng người khá 
giả có nghiã vụ nên hào phóng đối với các thành phần khác 
trong cộng đồng và vua chuá có bổn phận. phải tìm cách 
ngăn ngừa nghèo khó cho dân. Trong khi môi quan hệ giửa 
tăng đoàn và nhà nước là một việc hợp tác mầu mực và một 
phương cách cải thiện cho sự thay đổi trong xã hội, 106] 
đồng thời với sự tiếp tục duy trì trợ giúp về phân phối tài 
sản, thì các tu viện, tự trong truyền thông, cũng đã tạo được 
những hiệu ứng về sự phân phối này. Rajavamanui cho 
răng cải thiện truyền thống này sao cho phù hợp với hoàn 
cảnh hiện nay là điều mơ ước.[107] 


Đạo đức kinh tế đành cho tăng sĩ 9â tu Siện 


Lý tưởng căn gốc của các tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni là theo 
một lỗi sống đơn giản của một con người với của cải tôi 
thiểu, được các cư sĩ cúng đường hơn là do nghề nghiệp 
mang lại.[108] Danh sách chính thức liệt kê các đồ tư dụng 
của tu sĩ được coi như là tài sản riêng gồm có cà sa, giây 
lưng, bình bát, dao cạo râu, kim chỉ, bình lọc nước, gậy vả 


92 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


tăm. Trong thực tế, bất kỳ sư nào cũng có dép, khăn tắm, cà 
sa cho các việc phụ trội, túi đeo vai, dù, sách vở, dụng cụ 
để trước tác, đồng hồ và hình của sư phụ mình. Một lối 
sống như thế tạo nên một cơ hội cho việc phát triển tâm 
linh, thoát ra khỏi những ràng buộc của lối sông cư sĩ.[109] 
Thí dụ như trong khi sống đời cư sĩ thì có thể vui hưởng 
những lạc thú. Đề đạt được nó thì cư sĩ phải làm việc cật 
lực, bị ảnh hưởng bởi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết khi 
làm việc (như trong canh nông), có thể buồn khổ khi thất 
bại, lo âu khi mất của hoặc tranh cải từ chuyện chiếm hữu 
của cải.[110] Nhưng ơn phước của một người sống đời 
buông bỏ là chỉ có ăn mà không khen chê những gì mà bá 
tánh dâng cúng, hành khất mà không bị ràng buộc hay lo 
âu, không có của để mất khi gặp phải hoả hoạn, chiến tranh 
hay trộm đạo.[I11] Nhìn chung, có thể nói là sống theo lạc 
thú có nhiều bất lợi hơn là có lợi theo ý nghiả của hạnh 
phúc nhân sinh. Những giá trị của lối sống tu độc thân và 
không của cải cùng với tỉnh thần buông bỏ có hàm ý phê 
phán rằng trong một trật tư xã hội bình thường luôn có 
những giới hạn trong của nó.[I 12] Điểm này nhấn mạnh 
đến những nhu cầu cơ bản đơn giản cho kiếp nhân 
sinh.[113] 


Vì các tu viện quá đơn sơ nên thu hút nhiều dâng cúng của 
cư sĩ. Đạo hạnh của sư tăng làm họ là người xứng đáng 
nhận của bố thí này. Thực ra, Đức Phật có ca ngợi Sư 
Silavi là người xứng đáng nhất trong các sư tăng nhận được 
của dâng cúng.[114] Tuy thế, trong Phật giáo Nam và Bắc 
tông có sự dị biệt cơ bản về khuynh hướng khổ hạnh của 
tăng đoàn và mơ uớc của cư sĩ trong việc làm thế nào gây 
nhiều phước nghiệp khi dâng cúng cho các sư tăng khổ 
hạnh. Thí dụ như tại Thái, một ít vị sư có tiếng tăm ở tỉnh 
có thể được dâng cúng tủ lạnh hay dùng xe hơi. Dù rằng 
nếu sống đúng theo danh hạnh của mình, sư sẽ sử dụng 
những thứ này trong tinh thần buông bỏ, sư không thể tự lái 
xe như của riêng, và để các sư khác cùng dùng chung xe. 


93 


ĐỖ KIM THÊM 


Sư ở Bangkok có thê nhận được nhiều của dâng cúng khi 
làm lễ cho cư sĩ hoặc là các sư có các tịnh tài do các hoạt 
động khác như bói toán, giảng đạo hay dạy tu thiền. Những 
của dâng cúng như cà sa, thuốc lá, nhang đèn, bánh hay 
tịnh tài thường được chia cho các môn đồ trong tu viện, 
dùng để trợ giúp cho việc giáo dục cho các tăng sinh hay 
người làm công quả. Đồ dâng cúng này cũng được đem 
chia lại cho các sư ở tu viện nông thôn ít được bồ thí.[115] 


Chính vì tầng lớp trưởng giả có nghiã vụ phải giúp đở là 
một tinh thần đạo đức khá phố biến, nên đảm bảo được sự 
phân phối công bình về phẩm vật này. Khi một tỳ kheo 
tăng được nhiều quý trọng nhận của dâng cúng, thì vị này 
có bổn phận là mình phải hào phóng hơn. Bắt kỳ vị sư nào 
cũng bị hai trừng phạt nghiêm khắc đối với hành vi lạm 
dụng tài sản là không làm của riêng cho tu viện và chịu 
dưới sự dò xét của của cư sĩ. Vì thế, có một nghịch lý là khi 
một tỳ kheo tăng càng được tôn vinh khi càng nhận nhiều 
của thế gian hay của môn đồ dâng cúng, thì nên tỏ ra thái 
độ thờ ơ đối với việc chiếm hữu và trong điều kiện cho 
phép nên bố thí.[I16] Jane Bunnag mô tả một vài viện chủ 
như là một mẫu mực đáng kính phục khi theo đuôi lý tưởng 
này, vì họ đã dùng tịnh tài để xây trường giúp cho các tăng 
ni còn theo học đạo, mua thực phẩm, quân áo và học 
cụ.[117] 


Nhờ vào công quả cuả cư sĩ đôi khi tu viện hoạt động tích 
cực trong lãnh vực kinh tế thí dụ như cấp phát đất đai. Dù 
vậy, vào thế kỷ XX quyền sở hữu đất đai của các tu viện đã 
giảm đi đáng kế do việc tịch thu cuả chính quyền cộng sản 
hay cải cách ruộng đất. Tại các nước theo Phật giáo 
Nguyên thuỷ, quyền chiếm hữu đất của các tu viện ở Sri 
Lanka đã phát triển ở mức độ đáng kể. Sử biên niên của 
Phật giáo có ghi lại một vài trường hợp vua đã cúng dường 
hậu hĩ cho các vị sư có nhiều công đức, dù là học giả hay tu 
khổ hạnh.[118] Chính vì thế mà giửa thế kỷ IX và XI, 


94 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


nhiều tu viện lớn đã làm chủ nhiều bất động sản kê cả đồn 
điền, công trình dân thuỷ nhập điền, các làng xã hoàn toàn 
tuỳ thuộc vào tu viện. Tu viện còn có quyên đối với nhân 
công lao động của làng. Đôi khi có những cải cách của nhà 
vua liên quan đến việc chiếm hữu của tu viện. Nhưng VIỆC 
này xãy ra không vì tài sản của các tu viện, vì việc này tự 
nó đã được chấp nhận, mà chính ra là vì thiếu tinh thần đạo 
đức hay tập trung tài sản vào trong tay của quá ít 
người.[ I 19] 


Khoảng giửa đời nhà Tống (618-907) tại Trung Quốc cũng 
vậy, các tu viện Phật giáo là những đại điền chủ vì do các 
giới thuộc hoàng tộc, quý tộc và hăng sản dâng cúng,[120] 
hoặc do việc sai áp đất đai của nông dân cầm thế vì họ cần 
tiền mà lại không có khả năng trả nợ hoặc tu viện mua 
đất.[121] Tuy thế vào lúc có nhu cầu kinh tế, nhà nước lần 
lượt tịch thu các đất này.[ 122] 


Một vài quy luật xưa của tu viện, nhưng không theo truyền 
thống Phật giáo Nguyên thủy, cho phép những của bố thí 
dư thừa được cho vay lại và lấy lãi nếu việc thu lợi này 
dùng vào trong việc phát triển Phật giáo. Tu viện Phật giáo 
là những định chế đầu tiên tại Ấn Độ đã áp dụng loại cho 
vay này.[123] Tại Trung Quốc thời nhà Tống tu viện trở 
thành một đại diện đối tác quan trọng trong kinh tế. [124] 
Chùa tham gia vào thị trường, cho vay giông và hạt, kế cả 
tiền, chuà sử dụng máy xay bột bằng sức nước và máy ép 
dầu. Khi thu nhập được chuà lại tái đầu tư và các hoạt động 
này, thì đây là một biểu hiện một hình thái của chủ nghiả tư 
bản.[125] Gregory OrnatowskI gọi đây là chủ nghiã tư bản 
công cộng.[126] Những thu nhập khác dùng để sửa sang lại 
tu viện, giúp người nghèo đói và cúng Phật.[I27| Tu viện 
cũng dùng làm trú quán cho các sư tăng và du khách, các tu 
viện lớn thường không thu tiền lưu ngụ.[ 128] 


95 


ĐỖ KIM THÊM 


Các tu viện Nhật cũng có liên hệ tới những hoạt động 
thương mại. Tại Tây Tạng trước thời cộng sản tu viện là 
một định chế chủ yếu trong mạng lưới chính về thương mại 
và bố thí. Từng vị sư đầu tư vào việc này như mua súc vật 
hay hạt giống, nhưng hầu hết vốn nhận được sẽ do một 
trong ban quản lý của tu viện đảm trách, có thê là tăng sĩ 
hay cư sĩ. Người này sẽ chiụ trách nhiệm việc thu nhập cho 
chùa khi đất chùa cho thuê mướn hay nông dân làm việc 
lánh canh cho chuà, từ việc trồng cỏ, quyền trồng rừng hay 
cấp nước, nuôi súc vật cho chùa, buôn bán với Trung Quốc 
và Ấn Độ, trao đổi với người chăm gia súc, vay mượn và 
đầu tư. 


Phật giáo 9â chủ nghiã tự bản: Luận đề của Webev 
s9ề đạo đức của “Tin lành giáo 


Max Weber, nhà xã hội học (1864-1920) đã triển khai một 
luận đề gây nhiều chấn động trong tác phẩm Protestant 
Ethic and the Spirit of Capitalism, (bản Đức ngữ 1904, bản 
Anh ngữ 1930). Ông cho rằng chính tôn giáo Tin Lành theo 
hệ phái của Calvin là một nguồn gốc giá trị và là một 
chuyên hướng thích hợp cho tỉnh thần của chủ nghiã tư 
bản. Trong hoàn cảnh lịch sử của châu Âu từ thế kỷ XVI 
cho đến giửa XVIII tỉnh thần này đã dẫn tới hoạt động 
doanh nghiệp theo chủ nghiã tư bản, một chià khoá mở ra 
cho thời kỳ hiện đại. Đối với Weber, đặc biệt trong số 
những môn đồ của Thanh giáo và Calvin, thì nguồn gốc của 
sự phát triển này hình thành một khuôn mẫu tái đầu tư của 
chủ nghiã tư bản vào thế kỷ XVI, mà doanh thu sẽ được tái 
đầu tư vào các doanh nghiệp sinh lợi. Doanh nghiệp này 
vượt xa các hình thái chủ nghiã tư bản đầy mạo hiêm và phi 
hệ thống trước đây. Tuy thế cùng lúc ấy, những thành công 
kinh tế làm giảm đi đức tính khổ hạnh nhằm giúp dẫn đưa 
tới phát triển.[129] 


9%6 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Khi quan sát châu Á kém mở mang về kinh tế vào thời của 
ông ta, Weber đã chứng minh trong hai tác phẩm The 
Religion of India, (bản Đức ngữ 1916, bản Anh ngữ 1958) 
và The Religion of China, (bản Đức ngữ 1917, bản Anh 
ngữ 1951). Ông cho rằng Án Độ giáo, Phật giáo, Không 
giáo và Lão giáo đã thiếu một trong hai yêu tố đạo đức của 
Tin Lành giáo. Một là tính thần khổ hạnh tại thế nhằm vào 
những hành vi hợp lý, có kỷ luật và có mục tiêu trên thế 
gian. Với một thái độ khổ hạnh trước những thành quả của 
công việc này nên những lạc thú an hưởng này có thể bị 
hoãn lại và dùng doanh lợi vào việc tái đầu tư để khởi động 
cho chu kỳ thuận lợi việc phát triển kinh tế. Hai là ý nghiã 
của lao động có lý tưởng về tôn giáo, đây là một loại kêu 
gọi của ơn trên giông như của các tu sĩ Công giáo. 


Weber thấy rằng Phật giáo mà lý tưởng của sư tăng lại 
hướng về một thế giới khác, làm giảm đi giá trị cuả thế giới 
này và những động lực phấn đấu, nó cũng giới hạn những 
mục tiêu hợp lý vì để lo cho việc thiền định,[130] và lời 
khuyên dành cho các cư sĩ quá mơ hồ để làm cơ sở đạo đức 
kinh tế thuần lý của việc tu thân.[131] Weber công nhận 
việc quan tâm về phúc lợi xã hội của vua A Dục, Asoka, 
trong Phật giáo, nhưng ông lại nhìn một cách khác hơn, vì 
đây chỉ là một tình cờ của lịch sử, không theo đúng tính 
thần nguyên thủy cúa Phật giáo.[132] Ông công nhận rằng 
đối với cư sĩ hoạt động kinh tế thúc đây họ do bởi nhu câu 
sử dụng các thặng dư của mình để làm tăng thêm phước 
nghiệp, nên không thể nói là việc này để hỗ trợ tái đầu tư 
theo chủ nghiã tư bản. 


Weber đã bị phê phán khi chỉ chú tâm vào những hình thái 
chân truyền xưa củ của Phật giáo và những tôn giáo tại 
châu Á mà các học giả đã biết được vào các thời kỳ ấy. 
Weber không chú trọng đến những thái độ gây nhiều hậu 
quả do những hình thức này ở thế kỷ XX. Ngày nay các 
học giả biết được nhiều hơn về những phức tạp của các tôn 


97 


ĐỖ KIM THÊM 


giáo này. Hơn nửa, đã có nhiều phong trào cải cách tôn 
giáo kế từ thời của Weber. Padmarisi De Silva lập luận 
rằng khác với Weber. Weber đã nhìn sai khi cho rằng Phật 
giáo đã không có một vai trò tích cực trong việc thay đôi xã 
hội khi vì chỉ nhắm vào những khía cạnh của một thê giới 
khác, nhưng Phật giáo cũng có một đạo đức xã hội đích 
thực.[133] Đó chỉ là một lỗi giải thích sai lầm khi cho rằng 
quả nghiệp là giáo điều định mệnh.[134] tinh thần vô ngã 
không chỉ làm giảm đi động cơ lành mạnh cho phát triển 
nhân cách, cải cách xã hội và ngay cả việc xây dựng đất 
nước, mà còn làm giảm đi ích kỷ và tham lam và tăng thêm 
hợp tác.[135] Những nguyên tắc của Phật giáo cũng có phê 
phán đến chuyện dị đoan, cho dù phương thức tu tập đôi 
khi cũng có dính dáng đến chuyện này.[136] Weber cho 
rằng Phật giáo Nguyên thủy không là một nền tảng cho đạo 
đức xã hội, chính thế mà De Silva phê bình Weber là 
Weber đã không coi trọng tính liên tục và mối quan hệ giửa 
Phật giáo của cư sĩ và Phật giáo của tăng sĩ. Cư sĩ chủ yêu 
nhắm vào tái sinh tốt đẹp và sống trong xã hội trong khi lý 
tưởng cuả tăng sĩ là từ bỏ thế gian.[137] 


Chắc chắn một điều là Phật giáo có nói đến tỉnh thần làm 
việc cần cù của cư sĩ. Dù vậy, khi Trevor Ling nói quan 
điểm của Phật tử Miễn điện không giống như người theo 
Thanh giáo khi cho răng lạc thú trần gian là ân huệ cần an 
hưởng.[13§] Đối với Hans Dieter Evans thì có vẻ thích hợp 
hơn khi giải thích rằng Phật giáo không hề ngăn cản sự 
thành hình của những giá trị tư bản hiện đại, dù Phật giáo 
không hề đề xuất những giá trị này.[139] Khi bàn về luận 
đề của Weber trong mỗi quan hệ với Ấn độ giáo và Phật 
giáo tại Ấn, Stanley Tambiah đã nghiên cứu vê Gandhi và 
chủ nghiã xã hội mang màu sắc Phật giáo tại Miễn Điện 
của Thủ tướng U Nu. Ông phê bình là những giá trị tại Ân 
độ không thúc đây cho việc tạo nên tinh thần tư bản nhưng 
đưa đến một tinh thần khổ hạnh hướng nội và tỉnh thần xã 
hội chủ nghiã.[140] Khi quan sát Miến Điện ông cho rằng 


98 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Weber đã có lý, nhưng không kỳ vọng rằng đối với Miễn 
Điện tư tưởng của Phật giaó có vẻ như hỗ trợ và làm chính 
thống hoá một chính sách phúc lơi theo kiểu xã hội chủ 
nghiả mà nó bị lệ thuộc vào các hoạt động kinh tế của mô 
hình tư bản chủ nghiả.[141] Ling đồng ý là không tìm được 
một cách diễn đạt tự nhiên nào cho nên kinh tế tư bản chủ 
nghiã trong giá trị của Phật giáo.[142] 


Do truyền thống tại Thái, Miễn Điện và Sri Lanka, đặc biêt 
là trong các khu vực nông thôn, vai trò thương mại của 
doanh nhân, thương nhân và người cho vay tiền có giá trị 
thấp trong xã hội, vì các hoạt động do tích của và ham lợi 
của họ.[143] Trong một tôn ti cỗ truyền trọng về danh dự 
và thứ bậc, nông dân được coi trọng hơn vì họ cung cấp 
những nhu yếu cho đời sống. Trên họ còn có quan lại, công 
chức, thầy giáo và sĩ quan quân đội vì họ phục vụ cho nhu 
cầu công cộng, đặc biệt là vua và quan lại vì cũng có một lý 
do này. Và cũng vì lý do đó mà những địa vị này được coi 
như là đo có căn phần trong quá khứ. Được tôn trọng nhất 
là tăng sĩ và cư sĩ thuần thành và hằng sản. Điều này dẫn 
đến kết quả là tại Thái có thiêu số người Trung Quốc hoạt 
động trong tài chính và kỷ nghệ và các phụ nử Thaí không 
quy y trọn đời và lại chiếm thiểu số trong các hoạt động 
nghề nghiệp.[144] Do truyền thống đàn ông Thái bị thu hút 
vào trong những chức vụ công quyền đầy danh vị, đề mặt 
cho nử giới năm giữ vai trò kinh tê „trần tục“.Tuy thế, tăng 
đoàn tại Thái bắt đầu nắm giử vai trò trong một ý nghiã tích 
cực hơn khi đóng góp vào trong những tiện ích công cộng 
và sự phản kháng của nam giới Thái trong các hoạt động 
kinh tế và thương mại càng giảm dần.[ 145] 


Tại Tây Tạng, theo truyền thống đã có một cộng đồng nhỏ 
của thương giới trung lưu mà chủ yêu là lo xuất cảng bông 
vải,[146] phần đông người ở nông thôn chỉ thỉnh thoảng 
tham gia vào việc mua bán hay đổi chác và các tu viện lớn 
đã mua bán để giúp họ.[147] 


99 


ĐỖ KIM THÊM 


Tại một số xã hội nông dân, thương nhân bị nhìn với cặp 
mắt nghỉ ngờ nơi mà Phật giáo đã định hình, Thực ra đây là 
điều đáng suy gẫm. Vấn đê là trong mức độ nào thì những 
mối nghi ngờ này bắt nguồn vừa từ trong bản chất của xã 
hội nông dân và vừa từ trong Phật giáo? 


Trong thời khởi thủy của Phật giáo tại Ấn, thương nhân 
chính là những người quan tâm đặc biệt đến Phật giaó bởi 
vì đặc điểm cởi mở của Phật giáo, vì Phật giáo cho rằng 
những thành công trong tu tập hay kinh tế là do từ kết quả 
của những nỗ lực cá nhân.[I48] Thực vậy, một người hồ 
trợ đáng khâm phục cho Đúc Phật là Cấp Cô Độc, 
Anàthapindika, ông là một thương nhân hằng sản. Những 
đặc điểm cần củ và cần trọng trong công việc mà Đức Phật 
dạy đã thu hút được thương giới. Luận giải về ngủ giới phê 
phán những chi phí không những gây hại mà còn vô trách 
nhiệm hay hoang phí. Chiều hướng chung là nên theo giới 
trưởng giả, đây là việc không sai lầm. Có mối quan hệ chặt 
chẻ dường như đưa tới sự găn bó giửa Phật giáo cổ thời và 
thương giới, đây là một giả thuyết mà ta khó phản biện 
được.[149] 


Hơn thế, trong kinh tiền thân của Đức Phật, Jàtakas,[150] 
dường như đã hồ trợ cho năng lực doanh giới hướng về đầu 
tư và tái đầu tư. Kinh có kế rằng có một người nghèo đã 
bán chuột chết cho một quán rượu để cho mèo ăn. Ông trở 
nên giàu có nhờ vào hàng loạt các đầu tư khôn ngoan vào 
bất cứ khi nào ông thấy. có thể cung ứng sản phẩm và dịch 
vụ được. Kinh lại một lần nửa có nói rằng[ 151] bằng cách 
tích lũy từ một số tiền nhỏ nhưng khi biết áp dụng một cách 
khéo léo thì người khôn ngoan cũng tạo được từ một đóm 
lửa bùng ra thành một đám cháy. Kinh[152 lại kể rằng có 
một nhà giàu muốn đầu tư vào công việc của một người 
bán tiệm nêu ông ta thấy người này có thê trung thành và 
biết khôn ngoan để kiếm lợi. Đây cũng là hai đức tính 


100 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


giống như trong tu tập. Gregory Ornatowski cho rằng ảnh 
hưởng của những khái niệm chủ yêu của Phật giaó về đạo 
đức kinh tế là mơ hồ và tùy thuộc vào một mức độ rộng rải 
trong việc giải thích theo hoàn cảnh đặc biệt thuộc về văn 
hoá xã hội và lịch sử.[153] 


Đạo đức kinh tế của Phật giáo dành cho cư sĩ hoàn toàn 
không hề có tương phản cô hữu với việc phát triển chủ 
nghiã tư bản, nhưng thật ra nó đã hồ trợ cho chủ nghiã tư 
bản sơ khai giửa các thương giới theo Phật giáo tại Ấn thời 
cổ, tại Trung Quốc và Nhật Bàn thời trung cổ. Việc này 
thấy được qua hai hình thái đạo đức cư sĩ dành cho thương 
giới và các hoạt động trực tiếp về kinh tế của các tu viện. 
Cả hai đã đưa tới những canh tân trong các hoạt động 
thương nghiệp và có hàm chứa hồ trợ cho những khuynh 
hướng thương mại trong toàn xã hội.[ 1 54| 


Charles Keynes đã tìm ra tại Thái thời đương đại có một sự 
thay đổi về những nghi ngờ từ xa xưa dành cho thương giới 
trong những người Thái Lào tại vùng đông bắc. Từ thập 
niên 1950, từ lỗi sinh hoạt của họ trong nên canh nông cơ 
bản với ý niệm về bình quân của cải thì nay họ đã hướng 
nhiều hơn về thị trường quốc gia và quốc tế và những thời 
kỳ làm việc tại Bangkok giúp họ kiếm tiền nhiều hơn. Từ 
xưa vùng đông bắc là nơi nghèo nhất nước. Trong một bối 
cảnh nhằm thúc đây phát triển kinh tế toàn quốc của chính 
quyền thì vùng này đã khá hơn nhưng không nhanh hơn các 
vùng khác,[155] người dân vùng đông bắc cho rằng vì 
mình là một thành phần không được ưu đãi, họ không mơ 
ước làm quan mà chỉ có thể là thương nhân. Đây là một 
kinh nghiệm mà họ thấy từ người Trung Quốc ngheò.[ I 56] 
Trong sự thay đổi về tình trạng kinh tế và xã hội mà những 
gì chắc chắn trước kia vững chắc thì hiện nay không còn 
nửa,[ 157] một vài người dân đông bắc đã khai triển một cái 
gì đó thuộc về đạo đức kinh tế theo Phật giáo, giống gần 
như tinh thần khổ hạnh hướng nội như Weber luận giải. 


101 


ĐỖ KIM THÊM 


Đây cũng là một hình thái thể hiện việc không ràng buộc 
vào thê gian này,[158] nhờ nhận chân ra giá trị của buông 
bỏ và khả năng từ bỏ thoả mãn để vượt qua những đòi hỏi 
cơ bản của con ngưòi.[ 59] Những người đông bắc Thái tự 
thấy rằng thái độ buông bỏ của mình là mạnh hơn các 
người Thái khác, một phần bởi vì họ đã quen làm việc 
trong những điều kiện kinh tế khó khăn.[160] Phần lớn nam 
giới vùng đông bắc có trải qua một thời kỳ tu tập, trong khi 
nữ giới học việc buông bỏ này khi phải xa cách con cái lúc 
đã lập gia đình, đi tu hay chết, và trong phong tục nằm 
hong trên lửa sau khi sanh con làm ấm lại cơ thể. Đây là 
một hình thức hành xác khổ hạnh làm tránh những thực 
phẩm nóng và khô trong thời kỳ này.[I6l] Hơn nữa, tại 
đông bắc có phô biến một trào lưu là nhiều người theo tu 
theo Chính pháp. Họ tìm phương cách nâng cao tâm hồn 
theo Chính Pháp bằng cách xin quy y. Các người tu học 
kiên trì giử gìn ngủ giới kể cả việc cắm rượu,[162] cần 
kiệm, siêng năng và không quan tâm đến những lạc thú 
nhất thời.[163] Tại một số làng ở đông bắc Thái ngày nay 
một vài gia đình Thái Lào đã có nhà máy chà gạo, có hảng 
chuyên chở và cửa tiệm.[164] Những người cô găng tự tìm 
kiếm để thăng tiến, cho dù họ nhận ra rằng hạnh phúc trần 
gian dù được cải thiện cũng chỉ là vô thưòng.[165] Thái độ 
của tha nhân trước những doanh nhân thành đạt thì đa dạng. 
Họ có thê thán phục các doanh nhân này vì sự cần cù và 
khôn ngoan nhưng có người khác lại nghi ngờ họ vì luôn bị 
ám ánh vào của cải. Những cáo giác này có thê đối chứng 
lại khi ta căn cứ vào sự thật là cách họ dùng của cải, ít nhất 
cũng một phần, trong những hoạt động từ thiện mà họ coi 
là tạo thêm phước nghiệp.[166] Giống như tại Sri Lanka, 
dân làng thuộc vùng hạ lưu khi có dính liều đến mua bán 
vẫn còn bị nhiều người ngờ vực, nhưng họ được tôn kính 
khi dùng của cải mới của mình cho việc từ tâm.[167] 


Trường hợp Nhật Bản 


102 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Trước những thành công cúa chủ nghiã tư bản tại Nhật 
trong thế kỷ XX, ta thấy có sự phù hợp khi quan sát bối 
cảnh phát triển này dựa vào luận đề của Weber. Trong thời 
kỳ Đức Xuyên, Tokugawa, (1600-1867), Nhật rất hướng 
nội và bài ngoại sau khi chịu nhiều kinh nghiệm xâu lúc 
nằm trong tay sự can thiệp của đề quốc phương Tây. Đây là 
một thời kỳ yên ổn sau gần 400 năm nội loạn. Phật giáo 
được các bậc trị vì hỗ trợ một cách công khai cho dù 
Không giáo canh tân là tín ngưỡng của cả nước, và các 
Shogun cai trị xã hội được giới võ sĩ bảo vệ. Xã hội được 
kiểm soát khá chặt chẻ, nhà nước được tập trung hoá vì 
cảm thấy đó là điều cần thiết để tăng cường sức mạnh và 
thống nhất quốc gia. Trong thời kỳ này các thành phố được 
mở rộng vê diện tích và mậu dịch đã phát triển trong một 
thị trường mới và thống nhất toàn quốc. Về mặt cơ cấu, xã 
hội thời Đức Xuyên, Tokugawa vẫn còn phong kiến, nhắn 
mạnh về tôn tỉ trật tự xã hội, tôn kính người cao tuổi và bậc 
trưởng thượng. Không giáo nhấn mạnh đến cách làm việc 
cân cù trong cuộc sông, tạo hữu ích cho đoàn thê kế cả đến 
hậu duệ, tổ tiên, cha mẹ và vua chúa.[1ó8] Xã hội được 
phân chia thành bốn đẳng cấp có tôn ti rõ rệt.[169] Theo 
thứ bậc từ trên xuống dưới thì bốn giai cấp này là 


Samurai: võ sĩ đạo, theo truyền thống là kiếm sĩ thì nay họ 
được coi như là phục vụ trong nhiều lãnh vực. Vai trò của 
họ là lãnh đạo và họ được coi như là giới cống hiến điều tốt 
đẹp cho xã hội. Ba nhóm người khác trong cộng đồng là 


Nông dân: nhiệm vụ của họ là sản xuât thực phâm, nhu yêu 
cho đời sông. 


Thợ thủ công: nhiệm vụ của họ là sản xuất những nhu yêu 
thứ câp cân thiết, thí dụ như dụng cụ. 


Thương nhân: vai trò của họ là trao đổi hàng hoá. Cả 
Không giáo và Phật giáo đêu không đặt nặng chuyện mua 


103 


ĐỖ KIM THÊM 


bán vì Không giáo coi là không có sản xuất và Phật giáo 
cho là chỉ thúc đây tham lam. 


Cho dù trong thời kỳ này đã có phát triển một tinh thần khổ 
hạnh tại thế theo luận điểm của Weber, nhưng lại theo một 
hình thức điều độ, mà mục đích không chỉ nhăm về bên kia 
thế gian, vì những thành công trên cỏi đời này còn có hình 
thức là được dư luận khen ngợi và những phân thưởng vật 
chất.[170] An hưởng là chuyện tốt nhưng không vượt qua 
mức của cần cù và thanh đạm, vì theo chuấn mực “làm 
nhiều, hưởng, nhiều, chỉ ít.“{171] Khổng giáo vừa khuyến 
khích sản xuất và lại tiết chế tiêu thụ.[172] Xưa dựa theo 
Không giáo, vì tính thần phục vụ cho đoàn thẻ, tinh thần võ 
sĩ đạo nhắn mạnh về lòng trung thành phục vụ quên mình 
cho quân vương, thì nay cũng cho quốc gia. Theo Phật giáo 
khi xưa nhấn mạnh về việc buông bỏ quên mình, thì nay 
chính là một thái độ dắn thân tích cực như ta đã thấy qua 
các hành vi của các thiền sư theo Thiên Tào tông, họ là 
những người gần gủi dân chúng giúp đở trong việc xây cầu, 
dân thuý, đào kinh thoát nước.[173] Winston King có viết 
về tinh thần làm việc mà Sư Suzuki Shòsan (1579-1655) đã 
theo đuổi. Là một võ sĩ trở thành thiền sư theo phái Thiên 
Tào vào tuổi trên 40, nhưng ông đã ảnh hưởng bởi Lão 
giáo, Không giáo và Thần đạo. Ông cho rằng trong công 
việc bình thường hàng ngày của con người, bất cứ công 
việc gì, cũng là một phương cách đề tu tập đạt được Phật 
tính, nêu làm việc với thái độ đích thực và trong tâm có lời 
Phật dạy. Không giống như người theo Thanh giáo, ông tìm 
ra trong những công việc bình thường để nâng cao việc tu 
tập cho tâm linh. 


“Làm nghề nông tự nó cũng là một hành vi tu theo Đức 
Phật. Chỉ khi nào mục tiêu của anh là xấu thì việc này mới 
đáng nói và xấu hồ. Khi sự thành tâm vững mạnh thì công 
việc của anh chính là công việc của Bồ Tát. Khi anh sinh là 
làm người nông dân có nghiã là anh đã nhận được từ thiên 


104 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


đàng một sứ mệnh là người nuôi dưỡng thế gian. Hoàn 
thành công việc của mình xem như phục vụ công cộng là 
con đường đúng đắn đưa tới thiên đàng. Tạo ngủ cốc, thờ 
cúng Phật và thờ Đắng Kami, (theo Thần đạo), khấn 
nguyện tôn trọng sinh mạng mọi người, bố thí cho cả côn 
trùng và các tạo vật khác và niệm Nam Mô Bồn Sư Thích 
Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
trong từng nhát xới cỏ. Tập trung vào từng nhát liềm mà 
không còn suy nghĩ nào khác. 174] 


Đây là sự kết hợp những ám chỉ về lý tưởng của Không 
giáo và Thần giáo và với lòng thành kính cuả Tịnh Độ đối 
với Phật A Di Đà và tỉnh thần tập trung theo Thiền, khi 
quên mình để chú tâm vào công việc trong tay, một loại 
hướng về thiền định. Phương cách này vừa được coi hỗ trợ 
cho cộng đồng và vừa tự chìm đắm mình trong tu tập với 
tất cả chân thành. Cả hai sẽ giúp ta giảm đi tính tự tôn và 
hướng tới giác ngộ. Thế gian là chốn mong manh, luôn 
thay đổi mà ta không nên bị ràng buộc vào nó, mà phải 
nhìn nó để giúp đở vô vị lợi trong thế gian, đem lại lợi ích 
cho mọi người.[175] Vì thế công việc sẽ được gặt hái tốt 
đẹp, bảo vệ thiên đàng và Thần đạo. Hơn thế, thương nhân 
phải làm việc miệt mài để đem lại sản phẩm cần thiết cho 
con người và tạo nên doanh lợi, miễn là không tạo bất bình 
hay gian tham.[ 176] 


Tịnh Độ Tông trong khi kết án sự bất lương hay đạt doanh 
lợi quá mức lại thấy rằng công việc của thợ thủ công và 
thương nhân là đáp ứng được nhu cầu của tha nhân, khi làm 
lợi cho người khác thì họ có quyền hưởng lợi cho chính 
mình. Tinh thần mang lợi cho tha nhân là tinh thần Bồ Tát. 
Vì thế hành động của Bồ Tát là hành động của thương nhân 
và thợ thủ công. Nói chung, những bí mật nghề nghiệp của 
thương nhân và thợ thủ công gây được tín nhiệm qua các 
hành vi Bồ Tát.[177] 


105 


ĐỖ KIM THÊM 


Kinh Tịnh Độ có ảnh hưởng tới thương nhân qua các câu: 
„Vui tươi không lơ đệnh công việc cần củ sáng tối; miệt 
mài các việc gia đình; điều độ trong xa hoa vô bổ; không cờ 
bạc; đúng hơn là nên hạn chế.“[178] 


Làm việc cần củ như thế sẽ giúp cho ta vừa đạt tâm thường 
trụ và bày tỏ ơn đối với Phật A Di Đà. Thương nhân của 
tỉnh Òmi chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng của Tịnh Độ 
Tông. Họ nổi danh nhờ những công việc cân trọng, miệt 
mài, sống đời đơn giản và không hoang phí.[179] Với 
những phương tiện như thế họ thường trở nên giàu có. 
Những giáo huấn của Phật giáo thời Đức Xuyên, 
Tokugawa, thúc đầy người ta, kê cả thương nhân, nên tập 
trung cao độ và có ý chí mạnh đề thành đạt. 


Tuy nhiên vào cuối thời Đức Xuyên, Tokugawa, đã có một 
chuyên hướng xem Phật và Không giáo là tôn giáo ngoại 
lai và nhắn mạnh chính Thần Đạo là tôn giáo chính thống 
của quốc gia. Năm 1853 Nhật đã bừng tỉnh sau một thời kỳ 
hướng nội. Khi tàu chiến của Hoa Kỳ tới thì Nhật mở cửa 
để giao thương với Hoa kỳ và coi đây là một sự sỉ nhục và 
đưa tới sự châm dứt triều đại Đức Xuyên, Tokugawa. Tái 
thiết lập chế độ hoàng gia đã mở ra thời ký Minh trị, Meiji, 
(1868-1912) khi Nhật mở cửa cho thế giới bên ngoài và 
khởi đầu canh tân một cách nhanh chóng, học hỏi phương 
Tây mà trước đây họ coi là đối thủ và đe doạ. 


Có một trào lưu hướng về công nghiệp hoá do chính nhà 
nước điều khiển, nhằm mục đích phát triển cho nước giàu 
và quân đội mạnh, để Nhật có thê đương đầu với cường 
quốc ngoại bang và chống trả những bất quân bình trong 
các thoả ước mậu dịch. Các rào cản pháp luật không cho võ 
sĩ làm ăn thương mại mà chế độ phong kiến trước đây đã 
đặt ra, nay đã bị huỷ bỏ, giới võ sĩ đạo có thể tập trung 
năng lực của mình vào mậu dịch và canh tân. Tuy thế, 
Hishori Mannari[180] cho thấy là tỷ lệ doanh giới không 


106 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


xuất phát từ giới võ sĩ đạo chiếm 77% trong năm 1880 và 
63% trong cả hai năm 1920 và 1960. Như thế có nghiã là 
thời phong kiến suy tàn cũng tạo nên năng lực cho giới 
không phải có gia thế võ sĩ. 


Người ta trước đây trung thành đối với lãnh chúa thời 
phong kiến thì nay trở thành trung đối với đất nước, đặc 
biệt nhắm vào hoàng gia mà họ coi là biểu tượng của 
họ.[181] Có một trào lưu theo chủ nghiã dân tộc bắt nguồn 
từ Thần Đạo, tính thần thánh của hoàng gia, và tinh thần 
Không giáo nhắn mạnh đến lòng trung thành coi vua như là 
vị cha già của đất nước. Robert Bellah trong tác phẩm 
» Iokugawa Religion:The Values of Pre-industrial Japan“, 
có triển khai phân tích theo quan điểm của Weber, mà một 
lỗi sống khổ hạnh trần gian này trong thời Đức Xuyên, 
Tokugawa và những cải cách định chế thời Minh trị, Meiji, 
đã dẫn tơi sự phát triển chủ nghiã tư bản theo một phương 
cách giống như sự phát triển tại châu Âu theo Tin lành 
giáo. Trong khi chủ nghiã tư bản tại châu Âu để cho người 
ta tự do tuyệt đối theo nghiã laisser faire, thì chủ nghiã tư 
bản tại Nhật là do nhà nước chỉ đạo có lòng trung thành với 
hoàng gia, tạo nên tỉnh thần hợp lý chung[182] cho những 
hoạt động kinh tế, mà Weber cho là cần thiết cho sự phát 
triển chủ nghiã tư bản được thành công. 


Vốn tư bản được nhà nước huy động qua việc thu thuế, 
trong khi dân chúng đôi lúc thấy là không có lợi trong hiện 
tại, nhưng các giá trị về lòng trung thành đối các đẳng bề 
trên, đặc biệt là nhà vua, tạo điều kiện cho họ làm việc miệt 
mài cho đất nước và lợi lộc trong tương lai mà họ không hề 
phản kháng.[I83] Vì cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 
1881 nên nhà nước đã bán một số doanh nghiệp cho các gia 
đình có tiếng tăm để chủ nghiã tư bản có thể phát triển 
hơn.[184] Các doanh nghiệp tư nhân lớn và nhỏ được điều 
hành theo đạo đức dựa trên gia đình, thúc đây lòng trung 


107 


ĐỖ KIM THÊM 


thành với doanh nghiệp, vì vưà là những thành viên của gia 
đình và những người làm cho doanh nghiệp. 


Dựa vào tỉnh thần Không và Phật giáo nên giá trị chủ yếu 
của người Nhật là các ân huệ sẽ luôn trở lại.[185] Khi một 
người đi vào cỏi thế gian thì họ sẽ nhận sự ban ơn của 
Đắng Kami, Đức Phật, cha mẹ, tổ tiên, đất nước và quân 
vương. Sau này họ nhận ân huệ từ làng xóm, chủ hãng và 
láng giềng. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời, công 
nuôi dưỡng, bảo bộc và diù dắt thì cá nhân phải đáp ứng 
bằng lòng biết ơn này bằng tình yêu và lòng trung thành. 
Không giáo coi đây là một mối quan hệ của người trưởng 
thượng đối với thuộc hạ, mà thuộc hạ đã nhận nhiều loại 
ơn. Ý nghiã này vẫn là trọng tâm tỉnh thần làm việc của 
người Nhật, dù Bunnag mô tả là có một thái đô tương tự 
như vây tại Thái, ngoài việc nhấn mạnh đến sự tủy thuộc, 
nơi mà mối quan hệ chủ thợ thường đặt căn bản trên sự 
cách biệt tuổi tác. Người ta kỳ vọng nơi các bậc trưởng 
thượng là sẽ khuyên bảo và hướng dẫn đạo đức, giúp đở vật 
chất khi cần đến. Bù lại, khi giới trẻ phải nghe các lời 
khuyên bảo này thì họ phải chúng tỏ là chịu theo quan điểm 
này và khi làm việc thì như là một kẻ thừa hành lệnh của bề 
trên.[ 186] 


Winston Davis (1989) lập luận rằng Phật giáo đã đóng góp 
rất lớn trong việc canh tân và phát triển Nhật không phải 
theo phương cách chỉ là một tiến trình thụ động và thích 
nghỉ. Cải cách thời Minh trị cũng đã có nhiều phê phán 
Phật giáo, thí dụ như chỉ lo chuyện bên kia thế glan và các 
chuyện khổ mà buông bỏ thê gian này. Trong bối cảnh này, 
Phật tử thường tìm cách nhắn mạnh đến tính hữu dụng của 
Phật giáo đối với nhà nước qua việc cô vũ về đạo đức, công 
tác từ thiện, được ơn trên che chở, cho dù các nhà cải cách 
chỉ quan tâm đến chuyện hiện đại hoá, mà bên cạnh đó 
cũng có mục tiêu theo chủ nghiã dân tộc Nhật. Phật giáo 
nhấn mạnh đến sự hoà hợp trong xã hội là làm thêm dầu 


108 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


cho bánh xe chuyền luân xã hội được nhanh hơn. Giá trị 
của lối sống thanh đạm và lao động như là một cách biểu 
hiện lòng mộ đạo cũng hữu ích. Không giống như Suzuki 
Shòsan trước đó, Asahri Saichi (1851-1933) nói rằng công 
việc của tôi là nệm Nam Mô A Di Đà Phật.[187| 


Phật tử trung thành đối với quân vương và trong chiến 
tranh chống Nga Xô người ta cũng đã có luận giải như thế. 
Trong khi Phật tử thể hiện thiện cảm trong cảnh ngộ khó 
khăn của công nhân, nhưng lại không có những tác động 
tích cực để giúp họ, nghèo đói thường đưa tới nghiệp ác. 
Trong một vải phương cách, Phật tử hành sử như là một 
thiểu số tích cực về mặt kinh tế như người Do thái hay 
Mormons. 


Phật giáo có hàm chứa nhiều yêu tố hỗ trợ cho những mô 
thức lao động cần cù và đạm bạc, mà trong những điều kiện 
nào đó, Phật giáo có thê đáp ứng một cách tích cực với 
những áp lực của xã hội cho những hoạt động doanh 
nghiệp, nếu không hành động đề đáp ứng trước những áp 
lực này, thì cũng vượt qua được những khuynh hướng trong 
Phật giáo về việc nghi nghờ tính tham lợi của thuơng nhân 
và doanh nhân. Dù vậy, Phật giáo có nhấn mạnh đặc biệt 
đến phúc lợi xã hội, đó là điểm mà Weber đã đánh giá thấp 
một cách lầm lần. Phật giáo cho là các hoạt động thuộc tư 
bản có thể được luận giải khi các mối lợi này phục vụ cho 
cộng đồng hơn là dựa trên cơ sở thuần túy theo tư lợi cá 
nhân. Việc này thấy được qua các hoạt động về mậu dịch 
của tu viện thời nhà Tống tại Trung Quốc, trong sự phát 
triển gần đây tại Thái. Có của cải dễ được người ta chấp 
nhận khi mà cũng có lòng rộng lượng và thái độ buông bỏ, 
đó là điểm chung được nhắn mạnh. 


Kinh tẾ học theo quan điểm của Phật giáo 


109 


ĐỖ KIM THÊM 


Tuy thế, một số các luận sư Phật giaó, đặc biệt là Phật giáo 
Nguyên thủy, đã cỗ đề xuất kinh tế học theo quan điểm của 
Phật giáo khác với kinh tế tư bản hay Mác Xít, mà cả hai đã 
có những ảnh hưởng sâu đậm tới hầu hết các chính quyền 
châu Á thời hậu chiến. Thúc đây cho những nỗ lực này bắt 
nguồn từ một tiểu luận về kinh tế học Phật giáo của nhà 
văn công giaó E. F. Schumacher. Ông là nhà tư vấn kinh tế 
cho Miễn Điện trong thập niên 1950, ông cổ vũ cho những 
canh tân trung câp và phê bình về những mô hình phát triển 
của phương Tây. Tiểu luận này được đang lần đầu tiên vào 
năm 1966, sau này được ¡in lại trong tác phẩm Smaill is 
Beautiful: A Study of Economics as ifƒ People Mattered vào 
năm 1973. Ông dẫn chứng rằng trong thực tế thì hiện đại 
hoá thường đưa tới sự sụp đồ nền kinh tế nông thôn, gia 
tăng thất nghiệp tại các tỉnh thành, phát sinh giới vô sản tại 
đô thị mà không có phương tiện cung ứng cho nhu cầu thể 
xác và tâm linh.[18§] Chính thế ông chê trách là người 
Miễn cũng như những người khác đã quá dễ dãi chấp nhận 
mô hình phát triển của phương Tây, mà không nghĩ đến 
việc một lối sống của Phật tử sẽ đem lại cho một nên kinh 
tế theo quan điểm của Phật giáo. [I89] Ông lập luận rằng đề 
đạt được một đường lối phát triên đúng đắn, thì điều cần 
thiết là tìm cách trung dung giữa việc xem thường vật chất 
và thái độ thụ động theo ngàn xưa,[190] tìm cách triển khai 
khái niệm này bằng cách đề xuất một loại kinh tế học, mà 
ông thấy có tiềm tàng trong sinh hoạt Phật giáo tại 
Miến.[191] 


Tại Thái và Sri Lanka theo Phật giáo Nguyên thủy, đa số 
tăng và cư sĩ hồ trợ cho các hình thức bảo thủ của Phật giáo 
mà nó hoạt động phù hợp trong tính thần duy trì nguyên 
trạng và với nỗ lực phát triển của chính quyên. Tuy thế 
cũng đã có nhiều người ta thán về tỉnh thần cộng đồng theo 
quan điểm của Phật giáo đã sa sút do sự tắn công mãnh liệt 
của phong trào hiện đại hoá, Tây phương hoá và thế tục 


110 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


hoá.[192] Donald Swearer mô tả việc này là có hai giới như 
sau: 


a. Giới nệ cô nhưng chịu canh tân. Đây là một trào lưu gần 
như cực đoan nhằm cổ vũ cho việc phục hồi tính từ bi, ý 
nghĩ này được lý tưởng hoá mà hoặc là không biết hoặc là 
hiểu sai về các vấn đề nằm trong hệ thống của văn hoá, xã 
hội, kinh tế và những xung đột. 


b. Giới cải cách theo đường hướng tự do. Họ là những 
người theo đuôi các vẫn đề của thế giới hiện đại và cố dùng 
một lối giải thích đầy sáng tạo của những tín ngưỡng cô 
truyền và tìm phương cách đề giải quyết vấn đề này.[ 193] 


Tại Thái, trong giới nệ cổ gồm có Santi Asok, đúng ra là 
một tông phái đã đưa ra nhiều phê phán gay gắt về đạo đức 
trong một vài khiá cạnh của xã hội Thaí[l194| và có 
Dhammakàya, một trào lưu thành công trong việc hỗ trợ 
cho giới lãnh đạo chính trị và quân sự, họ sử dụng truyền 
thông để tự quảng bá và nhấn mạnh đến thiền định và hồi 
sinh đạo đức.[195] Những nhà cải cách này gồm có những 
người đã tìm và triển khai ý niệm kinh tế học theo quan 
điểm của Phật giáo. 


Tại Sri Lanka, Tiến sĩ H. N. S. Karunatilake, Giám đốc 
Trung tâm nghiên cứu kinh tế của Ngân hàng trung uơng, 
trong tác phẩm The Confused Society năm 1976, đã tìm 
cách triển khai một hệ thống kinh tế phù hợp với thế giới 
hiện đại dựa trên lời dạy của Đức Phật,[196] cho dù ông ta 
chỉ đáp ứng vấn đề thuân theo một viên kiến quá lý tưởng. 
Ông xem những nguyên tắc kinh tế của Phật giáo là mâu 
mực trong thời kỳ vua A Dục, Asoka,[197] trị vì ở Ấn và 
các công trình dân thủy quy mô trong nên văn minh cổ của 
Tích Lan.[198] Một hệ thông kinh tế Phật giáo đã có nên 
tảng của nó trong nỗ lực hợp tác và hài hòa trong sinh hoạt 
tập thể. Theo đuổi tỉnh thần vị kỷ và chiếm hữu cá nhân 


111 


ĐỖ KIM THÊM 


phải được giảm bót khi người ta phát huy được một nhân 
cách riêng.[199] Ta Sri Lanka cũng vậy, nhà tâm lý học và 
triết học Padmariri De Silva trong các tác phẩm „Value 
Orientations and Nation Building“ (1976) và , The Search 
for Buddhist Economies” (1975) đã phác hoạ những gì ông 
thấy về sự đóng góp của Phật giáo trong việc thăng tiến xã 
hội trong nhiều lãnh vực khác nhau. 


Tại Thái, Sư P. A. Payutto, một học giá danh tiếng đã triển 
khai khái niệm về kinh tế học Phật giaó trong tác phẩm 
„Buddhist Economics: A Middle Way for the Market 
Place“ (1994). Trong tác phẩm này, ông phê phán về 
khuynh hướng của kinh tế học hiện đại khi khảo sát VỀ mối 
giao hoán kinh tế mà lại tách rời những cứu xét về mặt đạo 
đức của vấn đề mua bán, đâu là hậu quả xã hội và môi sinh 
của các trao đổi này. Ông nhấn mạnh tới những hậu quả 
kinh tế của các tác phong đạo đức thí dụ như dè dặt của nhà 
đầu tư khi có nhiều bất ổn xã hội, khách hàng không thỏa 
mãn nếu mặt hàng kém phẩm chất, chỉ phí y tế và tình trạng 
sức khoẻ tệ hại của các công nhân khi thực phâm xấu. Việc 
này đôi khi xảy ra tại Thái.[200] 


Cũng tại Thái, Tỳ kheo Buddhadàsa (1906-93) là một thiền 
sư có tiếng trí thức, đã đưa ra những luận giải mới về giáo 
lý của Phật giáo Nguyên thuỷ liên quan đến xã hội và kinh 
tế học. Dù tu viện trong rừng xa cách mọi trung tâm quyền 
lực, ông đã gây ảnh hưởng sâu đậm đến giới trí thức của 
Thái, kế cả chánh án, giáo sư, nhà giáo dục và bác sĩ và 
phong trào sinh viên tranh đấu cho dân chủ trong thập niên 
70.201] Buddhadàsa đã rất thăng thắn trong các phê phán 
của mình về sự vô đạo đức và vị kỷ của một vài cầu trúc xã 
hội đương đại[202] và so sánh những người hằng sản tại 
Bangkok và những người hằng tâm tại nông thôn. [203] Khi 
nhấn mạnh đến tỉnh hoa của Phật giáo, ông cảm thấy không 
có sự cách biệt giửa lý thuyết và quan tâm xã hội.[204] Để 
giải quyết các vần đề này, chúng ta phải nắm bắt được 


112 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


những tính thần ô trược này mà nó là nguyên nhân cơ bản 
của các vấn đề xã hội.[205] Chính thế ô ông cho rằng đói, dốt 
và bệnh là những triệu chứng đơn thuần của sự khiếm 
khuyết của một tôn giáo chân chính và về những nguyên 
tắc đạo đức trong xã hội.[206] 


Buddhadàsa cảm thấy tất cả mọi tôn giáo, kế cả Phật giáo, 
về cơ bản có khuynh hướng thiên về xã hội, các giáo chủ 
hướng về những điều tốt đẹp cho toàn thể xã hội. Chính 
thế, ông chống đối cá nhân chủ nghiã mà nó có liên kết với 
chủ nghiã tư bản và dân chủ tự do. Đó là điểm mà ông thấy 
làm băng hoại xã hội Thái.[207] Trong khi vừa chống chủ 
nghiã tư bản lần cộng sản, ông tán dương một loại hình chủ 
nghiã xã hội theo tôn giaó mà ông gọi là chủ nghiã xã hội 
theo Chánh Pháp (Dhammic Socialism), như là một giải 
pháp cho các vấn đề xã hội. Đối với Buddhadàsa, bên cạnh 
hình thức lo cho trần thế của chủ nghiã xã hội theo Mác xít 
và chủ nghiã cộng sản mà nó có thê là dùng bạo lực hay ác 
độc, thì cũng có một loại chủ nghiã xã hội chân chính. Ông 
thấy rằng chủ nghiã này bắt nguồn từ Chánh Pháp, có đặc 
tính tương thuộc của muôn loài.[208] Thực ra, điều này bắt 
nguồn từ sự thật là tất cả muôn người đều là tạo vật trong 
xã hội, tùy thuộc vào tha nhân và ta phải giúp đở tha nhân, 
không phải hành động vì chủ nghiã cá nhân.[209] Điều này 
hàm chứa không phải chỉ là hơn một chút chia sẻ trong 
sòng phẳng, mà là sử dụng những gì mình cần thiết và đề 
mà phân còn lại cho người khác sử dụng, đúng như lời Phật 
dạy về sự tri túc.[210] Đó là một cách sống phù hợp với 
thiên nhiên, chỉ lấy những gì ta thật sự cần. Một chủ nghiã 
xã hội như thế thì theo ông thấy không có gì mới lạ, nhưng 
đó luôn là trọng tâm của Phật giáo, một hệ thống theo xã 
hội chủ nghiã một cách đặc biệt và tuyệt vời[211]. Ông 
thấy việc điều hành tăng đoàn luôn có tinh thần chủ nghiã 
xã hội, thời kỳ vua A Dục, Asoka, và các vua Thái triều đại 
Sukhothai và Ayutthaya (thế kỷ XIV-XVIII) mà các ngài là 
những bậc trị vì đúng theo tỉnh thần chủ nghiã xả hội chân 


113 


ĐỖ KIM THÊM 


chính.[212] Không giống như chủ nghiã cộng sản và tư 
bản, chủ nghiã xã hội chân chính không xa lạ với tính thần 
Phật giáo Thái. Ông cho rằng nếu muốn giử vửng cho Phật 
giáo, chúng ta phải có những thiên hướng như chủ nghiã xã 
hội trong từng bản thân. Chúng ta thấy chúng sinh là những 
người bạn trong đau khổ và vì thế chúng ta không bỏ rơi 
họ.[213| 


Hơn thế, ông thấy khái niệm về Bồ Tát là một khái niệm 
thuộc về chủ nghiã xã hội. [214] Trong kinh Khởi Thế Nhân 
Bồn, Aggamna Suttra, ông thấy có một chuyện kế về sự suy 
vi trong chủ nghiã xã hội tự nhiên vì có sự bắt đầu tích trử 
các thực phẩm thiên nhiên dư thừa. Vấn đề của chúng ta 
khởi đầu khi một người nào đó có ý nghĩ tích trử hạt giống 
và các thức thực phâm khác, tao ra sự khan hiểm cho người 
khác.[215] Việc này làm bắt buộc phải có chuyện chọn ra 
vị vua đầu tiên để cai trị theo những nguyên tắc „chủ nghiã 
xã hội”.[216] 


Cả hai Payutto và Buddhadàsa đã gây ảnh hưởng đến 
những nhà cải cách tự do tại Thái. Nhà thiện trí thức Sulak 
Sivaraska[217] đã bị ảnh hưởng bởi Thích Nhất Hạnh, một 
nhà sư người Việt đấu tranh cho hoà bình.[218] Sivaraksa 
được mô tả như là nhà văn, nhà xuất bản, giảng sư, tham 
luận viên tại nhiều hội nghị quốc tế, nhà đấu tranh cho nhân 
quyền và hoà bình, người sáng tập các tổ chức phi chánh 
phủ, nhà phê bình xã hội theo Phật giaó,và một nhà luân lý 
học.[219] Ông khai triển một lối phê phán rất xác đáng về 
thái độ vội vã của Thái trong việc hiện đại hoá dựa trên chủ 
nghiã tư bản chịu nhiều ảnh hưởng của Hoa Kỳ và việc 
theo chủ nghiã thuần vật chất do trào lưu này mang lại. 
Theo ông, phát triển đương đại thúc đẩy cạnh tranh và 
thành đạt trong khi Phật giaó thúc đẩy hợp tác và tri 
túc.[220] Trong khi ông chấp nhận hiện đại hoá tại Thái có 
những khiá cạnh tốt đẹp tiềm tàng, trong thực tế, ông cảm 
thấy nó đem lại giàu sang cho một thiểu số và nghèo cho đa 


114 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


số, đặc biệt là nông dân và công nhân thành thị.[221] Nợ 
nần phát sinh khiến cho một số lớn nông dân phải ra 
Bangkok, nơi mà thất nghiệp lan tràn buộc một sỐ phải rơi 
vào vòng tỘI ác. Thiếu nử làm việc như người phục vụ, 
công nhân xí nghiệp hoặc bị buộc vào con đường mãi dâm. 
Thiêu niên làm việc không hợp pháp tại các tiệm buôn nhỏ 
trong những điều kiện khắc nghiệt. Một vài trẻ bị bán ra 
ngoại quốc. Nam giới làm việc nặng nhọc với mực lương 
thấp đáng thương.[222] 


Hiện đại hoá đem đến môi sinh ô nhiễm, mất mỹ quan đô 
thị và các nhà ô chuột và băng hoại về văn hoá.[223] Chính 
thế mà Sivaraska đã làm việc đề bảo tồn và duy trì văn hoá 
Thái, dù ông thích sử dụng một từ củ là Xiêm hơn Thái, 
nhưng cũng thay đối cần thiết cho xã hội nhằm thăng tiến 
công bình xã hội.[224] Giống như các nhà văn và các nhà 
hoạt động khác tại Sri Lanka là Karunatilake và Ariyanatre, 
ông hướng về vua A Dục, Asoka, những tăng đoàn thời 
khởi thủy, những tín đồ mộ đạo, những vị vua nhân đức 
trong qúa khứ như là một mô hình đưa đến một xã hội Phật 
giáo đích thực.[225] 


Mục đích của khoa học kinh tế và phê phán về chủ 
nghiã tiêu thụ 


Các lý thuyết gia về một khuôn mẫu của kinh tế học Phật 
giáo thường nhấn mạnh đến mục tiêu rỏ ràng trong phương 
cách tiếp cận: Kinh tế học theo Phật giáo phải hoàn toàn 
khác biệt với kinh tế học của chủ nghiã duy vật đương đại, 
vì Phật giáo thấy cốt tuỷ của văn minh không chỉ nhắm gia 
tăng những ham muốn nhưng mà còn làm thanh cao nhân 
cách của con người, mà chủ yếu là do công trình của con 
người tạo ra.[226] Phát triển kinh tế phải được đặt trong 
một bối cảnh rộng rải hơn về nhu cầu phát triển nhân cách 
toàn diện và hạnh phúc an lạc.[227] 


115 


ĐỖ KIM THÊM 


Sư Payutto cho rằng tiêu thụ phải coi như là một phương 
tiện để đạt cứu cánh nhắm phát triển tiềm năng của con 
người[228] đem lại an lạc trong từng cá nhân, từng xã hội 
và từng môi trường.[229] Ông nhấn mạnh giửa hai tiêu thụ 
đúng đắn và sai lầm. Đúng đăn khi ta sử dụng sản phẩm và 
dịch vụ nhằm để thoả mãn những mong ước về một hạnh 
phúc đích thực và sai lầm khi ta dùng nó để thoả mãn 
những nhục dục hoặc toại nguyện vị kỷ,[230] chỉ giới hạn 
khả năng con người nhằm cung ứng những gì mà mình 
mong muốn.[231] Karunatilake cho là trật tư kinh tế hiện 
nay dựa trên luận điểm cho rằng bành trướng kinh tế 
thưởng xuyên và vô giới hạn là có thể được và đáng mơ 
ước,[232] cho dù đối với con người thì không có một tiêu 
chuẩn sống nào là thoả mãn được. Ý niệm này phát sinh ra 
một lối sử dụng bừa bải về những tài nguyên không thể tái 
tạo, gây phương hai cho thê hệ tương lai,[233] và coi lòng 
ham muốn mạnh mẽ là nguyên lý nền tảng cho khoa học 
kinh tế.[234] 


Sivaraska phê bình là Thái đã say mê một cách dại dột khi 
xem chủ nghiã tiêu thụ như một thứ tôn giáo, một loại đạo 
đức chiếm ưu thế trong thế giới ngày nay,[235] vì lẽ chỉ tôn 
thờ gian tham, thù hận và hoang tưởng tự đại. Nó dẫn 
người ta coi thường văn hoá bản địa và tự lực cánh sinh khi 
nhân danh sự tiễn bộ và hiện đại hoá. Chúng ta cần sống 
thật đơn giản đề phá tan những động lực của chù nghiã duy 
tiêu thụ và vật chất.[236] Về bản chất thì không có gì gọi là 
sai lầm khi ước vọng nảy sinh, nhưng nó sẽ gây tốn hại khi 
người ta trước đó hạnh phúc, nay lại tin rằng họ không thể 
có được hạnh phúc khi không có một sản phẩm đặc 
biệt.[237] 


Thế nên những học giả này tìm hiểu những cơ bản nhất của 
đời sống khi chỉ nhắm vào việc tiêu thụ ngày càng gia tăng 
một cách liên tục. Sivaraska nói khi ta làm việc miệt mài 
hơn cho những gì mà ta không cần thì ta không thể ngồi 


116 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


yên, luôn chạy và không bao giờ yên nghỉ.[238] Cụ thê 
hơn, Schumacher nói trong khi khoa học kinh tế hiện đại cố 
gắng tối đa hoá việc tiêu thụ của con người bằng cách đề ra 
những khuôn mẫu tối ưu về nỗ lực sản xuất, thì khoa học 
kinh tế theo quan điểm của Phật giaó tìm cách tối đa hoá 
những thoả mãn của con người bằng cách đề ra những 
khuôn mẫu tối uư về tiêu thụ.[239] Ông ghi nhận rằng tại 
Miền Điện nơi mà ông biết có ít những trang thiết bị nhằm 
giảm đi sức lao động nếu so với Hoa kỳ, có ít áp lực và 
căng thắng trong cuộc sống hơn.[240] Chính thế nên khi 
nhìn vê phương cách nhấn mạnh đến tiêu thụ, thì nhà khoa 
học kinh tế Phật giáo sẽ khảo sát phương hướng này không 
hẵn thuần lý quá mức, vì tiêu thụ chỉ đơn thuần là phương 
tiện đem lại sự an lạc cho con người. Mục tiêu phải là đem 
lại mức tối đa về an lạc với tiêu thụ tối thiểu. Khoa học 
kinh tế theo Phật giáo là sự nghiên cứu một cách hệ thống 
làm sao đạt mục tiêu đề ra với phương tiện tối thiểu.[241] 


Cùng suy nghĩ tương tự, De Silva cho rằng tất cả mọi 
hoạch định cho phát triển quốc gia phải vượt qua chuyện 
chỉ thuần lo cho sản xuất tối đa mà hướng tới phát triển tối 
ưu về con người.[242] 


Peter Timmerman (1995) là một Phật tử và là Giám đốc 
Trung tâm nghiên cứu về môi sinh tại Đại học Toronto đã 
cáo buộc một cách đầy thách thức là xã hội chạy theo tiêu 
thụ hiện nay thực ra là một nền văn hoá chỉ chạy theo vật 
chất nhất trong lịch sử, khi không cổ vũ một sự lượng giá 
cần trọng về các đối tượng vật chất, mà chỉ dùng chúng 
nhằm mục tiêu thoả mãn những ước mơ về tình dục, quyền 
lực và hình ảnh bên ngoài và rôi lại vứt chúng đi. Theo đó, 
nhu cầu quá mức cho sản xuất và tiêu thụ bị thúc đây bởi 
một thứ hồn loạn và không tin tưởng, bởi vì đó là một có 
gắng nhằm lắp đầy một hỗ ngăn cách đang lan rộng trong 
một cuộc sống vật chất đầy hào quang lấp lánh không cùng. 
Tuy nhiên, với một phương cách tĩnh thức sẽ giúp ta đánh 


117 


ĐỖ KIM THÊM 


giá được đặc điểm phong phú của từng loại vật chất. Vì thé, 
khi Schumacher dựa trên việc quan sát trong kinh nghiệm 
tại Miến thì ông thí dụ rằng lý tưởng trong y phục là dùng 
những chất liệu bền bỉ mà không may cắt phức tạp, mệt 
công, nhưng chỉ che thân và dùng thì giờ rảnh và nỗ lực 
cho những hoạt động nghệ thuật trong thêu đan.[243] 


Nhà văn Thái Suwana Satha-Anand đã bị ảnh hưởng bởi Sư 
Buddhadàsa. Ông cho là trong khoa học kinh tế phương 
Tây những mong ước là những khuôn mầu đã định hình và 
ta không thể kiểm soát hay đặt vẫn đề này trong phạm vi 
của khoa học kinh tế. Yếu tính của khoa học kinh tế nhằm 
thoả mãn những mơ ước. Trái lại, Phật giáo tìm cách kiềm 
chế mong muốn như là một cách đạt tới hạnh phúc, khi 
giảm bớt nó sẽ giúp ta dễ đạt tới thoả mãn hơn.[244] Về 
điểm này, Sư Payutto luôn phân biệt ham muốn nhằm đạt 
mục tiêu hưởng thụ và mục đích nhằm đưa tới an lạc, mà 
nó dựa vào sự khôn ngoan. Khi ta bị thúc đây bởi mục tiêu 
thứ nhất, thái độ kinh tế sẽ không khôn khéo, nhưng ta 
hành động do bắt nguồn từ mục tiêu thứ hai thì là một thái 
độ thiện xảo.[245] Ông thấy khoa học kinh tế đương đại chỉ 
dựa trên suy đoán về mục đích của con người là tìm kiếm 
hạnh phúc qua việc thoả mãn thèm muốn, có nghiã là mục 
tiêu luôn luôn vượt khỏi chân trời và ta không bao giờ thoả 
mãn được những khao khát này một cách bền bỉ. 


Một đề tài chung trong việc phê phán khi chủ yêu lấy tổng 
sản lượng quốc gia và lợi tức tính theo đầu người để làm 
thước đo cho sự thành công kinh tế. Trước hết, cách tính 
này xem nhẹ việc phân phôi sản phẩm và lợi tức.[246] 80 
% của việc tăng gia tổng sản lượng có thê rơi Vào tay của 
10% dân chúng.[247] Thứ đến, nó bao gồm những sản 
phẩm không cân thiết trong cách tính toán này,[248] những 
sản phẩm gây hại như vũ khí, rượu, ma tuý, hoá chất và sản 
phẩm cho súc vật.[249] Helena Norberg-Hodge nhấn mạnh 
rằng khi coi trọng điểm của cách tính tổng sản lượng quốc 


118 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


gia như là số đăng ký về mọi giao hoán "kinh tế thì thật là 
vừa hoang phí và vừa gây thêm thắc mắc cho một khuôn 
mẫu cổ truyền về kinh tế dự túc.[250] Sivaraska cho rằng 
phương thức nhấn mạnh về biện pháp đo lường cho sự phát 
triển chú trọng về những yêu tố kinh tế, thí dụ như gia tăng 
sản xuất và những yếu tố chính trị. Sự nhấn mạnh về gia 
tăng sản phẩm của các kinh tế gia làm tăng sự tham lam, sự 
nhấn mạnh của các chính trị gia làm tăng thêm những ý 
muốn bịnh hoạn. Kinh tế gia và chính trị gia hợp tác nhau 
và đo lường những thành quả theo cách tính định lượng, 
qua cách này chỉ đưa tới vô minh.[2S 1| 


Phê phán về mô hình phát triển theo chủ nghiã tư bản 
và Mác xít 


Những nhà nghiên cứu như đã đề cập ở trên đồng ý về 
những khiá cạnh phê phán của cả hai chủ nghiã tư bản và 
Mác xít hay cộng sản, trong khi đó họ lại đồng thời xét lại 
một vài trong các yêu tô này. Karunatilake thấy hoạch định 
phát triển của cả hai chủ nghiã tư bản và Mác xít chỉ liên 
quan thuần túy đến khía cạnh vật chất của đời sống, VIỆC SỞ 
hữu của tài sản, tái phân phối tài sản và vấn đề loại tài sản 
và dịch vụ nào mà cá nhân có quyền sử dụng.[252] Họ 
quên đi sự phát triển nội tại của con người như là một yêu 
tố quan trọng trong sự thăng tiễn của xã hội để mà từ đó tội 
phạm và suy tàn đạo đức cùng đi kèm với phát triển kinh 
tế. Đối với Buddhadàsa chủ nghiã tư bản và chủ nghiã cộng 
sản, đặc biệt trong những hình thái lịch sử cận đại, cả hai 
đều giống nhau vì trong nền tảng cả hai đều ích kỷ, chỉ 
quan tâm đến một gia câp trong xã hội hơn là lo cho toàn 
thê xã hội.[253] Đối với ông, chủ nghiã xã hội mang màu 
sắc Chính Pháp (Dhammic Socialism) là một phương cách 
trung dung tránh được sai lầm cho cả hai.[254] 


Trước hết nói về chủ nghiã tư bản kinh tế gia Phật giáo 
thây có những lợi điêm sau đây: 


119 


ĐỖ KIM THÊM 


1. Vì hệ thống tư bản chủ nghiã luôn luôn là dân chủ, nó 
cho phép người ta chọn lưa một sô vân đê, kê cả tự do tôn 
giáo và cơ hội đê tự phát triên cá nhân.[255] 


2š HỆ thống này cởi mở trước những giá trị của Phật giáo 
về sáng kiến cá nhân, chiếm hữu tài sản bằng những 
phương tiện chính đáng, chi xuất thoải mái của cải nhằm 
tạo cho một cuộc sống tiện nghi, bồ thí cho tha nhân,[256] 
và thúc đây cho công nhân thêm nhiều động lực và tránh 
được một nền công nghiệp do nhà nước tập trung quản lý 
mà không hiệu năng.[257] 


Những điểm tiêu cực là 


1. Theo một quan điểm dung hoà thì chủ nghiã tư bản có 
khuynh hướng làm tăng thêm động lực chiếm hữu và tham 
muốn của con người.[258] Sivaraska ít khiêm tốn hơn khi 
ông nói chủ nghiã tư bản luôn luôn bị thúc đây bởi lòng vị 
kỷ và chính thế chủ nghiã tư bản không thể cải thiện được, 
ngay cả khi đưa thêm khía cạnh của chủ nghiã xã hội vào 
trong đó.[259] Thực vậy, Buddhadàsa cũng thấy đặc tính 
cô hữu của chủ nghiã tư bản là không đạo đức,[260] cũng 
không hắn là dân chủ khi nó không dựa trên điều thiện của 
toàn thể trong xã hội.[261] 


2. Kinh tế học của chủ nghiã tư bản không phân biệt được 
điều mong muốn và nhu cầu và suy đoán răng mong uớc 
của con người là không cùng, với sự khan hiếm là cưỡng 
chế chính đáng cho những thoả mãn của họ.[262] 


3. Nhu cầu của nhà nghèo không được coi trọng trong khi 


ước muốn của những người khác, đôi khi bị khích động 
một cách giả tạo, lại được thoả mãn tạm thời.[263 | 


120 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


4. Nhắn mạnh đến doanh lợi mà không màng đến phúc lợi 
công cộng và nhắn mạnh đến việc giử mức lương thấp cho 
công nhân.[264] Trừ khi nào công đoàn mạnh thì giới chức 
chính quyền mới đối xử đàng hoàng và có hiệu năng. Các 
tổ chức của người tiêu thụ tác động được thì các nhà tư bản 
mới đề ý đến quyền lợi của ngưòi dân.[265] 


5. Đề cao tự do chọn lựa thật ra qua những kỹ thuật quảng 
cáo lừa bịp.[266] 


6. Cũng giống như chủ nghiã cộng sản, chủ nghiã tư bản 
bóc lột và làm suy yêu tôn giaó.[267] Chủ nghiã tư bản giết 
chết tôn giaó một cách chậm chạp với nhưng mánh khoé 
kheó léo, không đề cho các nhà lãnh đạo tôn giáo nhận thức 
rằng cái gỉ đang xãy diễn, trong khi chủ nghiã cộng sản cố 
đánh bật cội rê tôn giaó, khi xem tôn giáo như là thuốc 
phiện.[268] Phật giáo đang bị chủ nghiã tư bản giết một 
cách chậm chạp, nhưng chết là cầm chăc.[269] 


Nhũng ưu điêm của chủ nghiã cộng sản và Mác xít là: 


1. Có khuynh hướng chung nhằm về những điều tốt đẹp 
chủ yêu, công bình[270] và nhân mạnh đên sự chia sẻ[27I] 


2. Kết án một cách đúng đắn sự chiếm hữu và bóc lột nhân 
công[272| 


3.Trong một tác phẩm của Marx có nêu một khía cạnh liên 
quan đến chủ nghiã nhân bản có giá trị.[273] Chính thế mà 
một hình thái khoan dung trong chủ nghiã Mác xít có thể 
dung hoà được với Phật giáo. Lòng can đảm, viễn kiến và 
tinh thần tranh đấu theo chủ nghiã Mác xít có thể phối hợp 
với sự hoà nhã, sống động, vui tươi và bất bạo động của 
Phật giáo.[274| 


Về những khuyết điểm thì có 


121 


ĐỖ KIM THÊM 


1. Cộng sản sử dụng những phương tiện cưỡng chế và bạo 
lực[275] 


2. Có khuynh huóng nuôi dưỡng thù hận và xung đột hoặc 
dùng những phương tiện không liêm chính[276] vì tin rằng 
cứu cánh biện minh cho phương tiện|277] Đối với 
Buddhadàsa thì họ chỉ làm được một việc là lo báo thù cho 
công nhân.[278] 


3. Chi phí quá mức cho việc mua và sản xuất vũ khí.[279] 


4. Không cho phép dân chúng tự do hoặc cho phép dân 
chúng thực hiện tính nhân đạo của họ một cách toàn 
diện.[280] 


5. Không khoan dung với tôn giáo 


6. Chỉ thuần theo chủ nghiã duy vật, có triết thuyết về duy 
vật và nhận định môt cách sai lệch về thuyết định mệnh 
kinh tế, tin rằng sự thay đổi về những cơ cấu kinh tế và xã 
hội đảm bảo thay đổi tâm lý.[281] 


7. Tạo cho công nhân ít động lực và một nền công nghiệp 
do nhà nước tập trung quản lý kém hiệu năng.[282] 


Nói chung, chủ nghiã tư bản được coi như thiên về những 
sai lầm của lòng ham muốn, nhưng bù lại tránh được sự 
cưỡng chế trực tiếp do lòng thù hẳn, trong khi chủ nghiã 
cộng sản lại đặt nặng chuyện cưỡng chế này và lại ủng hộ 
lý tưởng về phân phối. Cả hai đều khác biệt với đường lối 
trung dung của Phật giáo, và cả hai đều làm suy yếu tôn 
giáo, tư bản với cách soi mòn âm ỉ và chậm chạp trong khi 
chủ nghiã cộng sản thì đàn áp trực tiếp. 


122 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Hầu hết các học giả trong cuộc thảo luận nêu trên đã đề ra 
phương thức của kinh tế học theo quan điểm Phật giáo một 
cách thuận lợi, nhưng ở đây không cho phép trình bày vẫn 
đề này một cách đầy đủ. Dù vậy, những điểm nhắn mạnh 
chủ yêu của họ hàm chứa về lời phê phán đối với mô hình 
kinh tế hiện nay. Những chủ đề được luôn đề cập tới là lối 
sông thanh đạm và tập trung vào những nhu cầu chủ yếu, 
tránh việc nghèo, kỹ thuật thích hợp cho việc tránh được 
nạn thất nghiệp cao, sử dụng những năng lực tái tạo, tránh 
những hoạt động tốn hại như chế vũ khí, tự túc cho đất 
nước nếu có thê được, sử dụng hợp tác xã, ý thức tầm quan 
trọng của khu vực nông thôn như là trọng tâm của mọi giá 
trị cô truyền và cần làm hồi sinh lại nền kinh tế nông thôn. 
Viễn kiến đặc biệt của Buddhadàsa nhấn mạnh đến xã hội 
trọng sự hợp tác và rộng lượng, và các hoạt động đầy nhiệt 
huyết của cá nhân và xã hội cùng làm việc thiện cho xã hội. 
Điều này hàm ý hệ thống thuế khoá phải nhằm vào việc 
giảm đi những cách biệt về lợi tức. Chính quyền phải được 
lãnh đạo bởi những người thật sự có đức hạnh, nếu họ trở 
nên độc tài thì họ có thể bị đánh đồ. Chính quyền khi dựa 
trên Chính Pháp của Phật thì sẽ giử tính chính thống của 
mình, ngay cả lúc chế độ này không được ưa chuộng, khi 
họ chống đối mãnh liệt trước những biểu lộ phân nộ của 
dân chúng.[283] Sivaraska thấy tổ chức tăng đoàn trong 
hình thức nguyên thủy và hiện nay khi liên kết với thành 
phần trí thức có quyền lực không hê bị coi là đồi bại, vì đây 
là một lý tưởng cho xã hội con người,[284] một nguyên 
mầu cho sự đối kháng với văn minh đang mở rộng, mà nó 
cho phép làm đảo ngược lại tiến trình Suy đồi mà Phật giáo 
mô tả trong những huyền thoại.[285] Ông ta cũng cô vũ 
cho một loại hình „liên bang thế giới“ bao gồm nhiều thứ 
như một loại quốc hội thế giới, một cơ quan bổ túc cho Đại 
Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, những định chế đánh thuế và 
điều tiết các công ty liên quôc gia, công bình kinh tế cho 
Bắc và Nam, chế ngự được việc mua bán vũ khí trên toàn 
cầu, quản lý việc giải giới toàn cầu, một lực lượng duy trì 


123 


ĐỖ KIM THÊM 


hoà bình quốc tế thường xuyên và hửu hiệu và một cơ chế 
luật pháp quôc tê mạnh hơn.[286] 


Phật giáo 9â khoa học kinh tế trong thể giới hiện 
đại 


Trong thế giới ngày nay đã có nhiều thử nghiệm khác nhau 
nhằm mang khuôn khổ của Phật giáo để tham khảo xem tác 
động đến nền kinh tế thực tế và tiến trình phát triển của đất 
nước. Tại các nước theo Phật giáo Nam tông, chính quyền 
Miễn Điện trong thập niên 1950 đã đi theo đường hướng 
này,[287] tại Sri Lanka đã có một bài học thành công về 
một phong trào phát triển phi chính phủ do các cư sĩ lãnh 
đạo mà tăng sĩ cũng có quan hệ đến. Tại Thái các nỗ lực 
phát triển chính quyền được các sư tăng hồ trợ.[28§] Tại 
các nước theo Phật giáo Bắc tông và Đông Á và không bị 
chế ngự bởi chủ nghiã cộng sản, thì Phật giáo ít gây tác 
động hơn tới kinh tế, vì một lối sông thanh đạm và nệ cổ 
trong nền văn hoá Phật giaó Bắc tông tạo nên một nguyên 
tắc chủ yêu[2§9] hoặc chỉ là một thành tố cho trong kinh tế 
năng động và phức tạp cuả Đông Á. Tại phương Tây, Hội 
Thân hữu của Tăng Đoàn Phật giáo phương Tây đã tìm 
cách triển khai một nền kinh tế tương ứng khi đề ra Chánh 
Đạo.[290] Quan trọng hơn hết chúng ta sẽ thảo luận về bài 
học này của Sri Lanka và Nhật 


Phong trào Sarvòdaya Sramadàna tại Sri Lanka 


Sri Lanka trải qua một thời kỳ thuộc địa của Anh. Một 
trong những yêu tố giúp cho nước này dành được độc lập là 
sư trổi dậy của Phật giáo. Nên kinh tế chủ yêu là canh 
nông, 3/4 của 17 triệu 7 dân số vào năm 1995 sông trong 
nông thôn, lợi tức đầu người tính theo tổng. sản lượng quôc 
gia là 500 đô la một năm.[291] Chính quyên theo dân chủ 
và có nhiều nỗ lực phát triển hướng về nông thôn, dù khu 


124 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


tự do mậu dịch được thành lập vào năm 1978 đã đem lại 
cho ngành công nghiệp may mặc nguồn thu ngoại tệ nhiều 
nhất, thu dụng được 350.000 nhân công trong năm 1997, 
Nhiều tiến bộ tốt đẹp đã đạt được trong hệt thống y tế và 
giáo dục miễn phí, mức sống dự liệu tăng lên 6§ cho nam 
và 72 cho nử giới.[292] Bằng nhiều phương cách Sri Lanka 
đã đem lại một mô hình cho các nước khác thuộc thế giới 
thứ ba, mà đối với nông dân có thê đạt được mức an sinh 
cao hơn nhờ vào những nỗ lực của chính quyền.[293] 


Từ khi dành được độc lập và đặc biệt nhất là từ buối lễ Phật 
Jayanti vào năm 1956.[294] người Tích Lan thấy phục hồi 
Phật giáo và với lối sống thanh đạm sẽ mang thịnh vượng 
như đã có trong thời kỳ trước thuộc điạ,[295] những đường 
nét thuộc về quá khứ đầy ảo tưởng mà chính quyền đã tích 
cực can thiệp và hoạch định trong việc xoá bỏ ngheò đói và 
tạo nên thịnh vượng chung được hầu hết các sư tăng lãnh 
đạo và trí thức ngày nay cùng chia sẻ.[296 | 


Do thế, thành quả chung là tạo được một nhà nước phúc lợi 
hướng về nông thôn, không cạnh tranh và bình đăng. [227] 
Chính giới thường quan tâm nhiều đến các công trình dẫn 
thủy nhập điền quy mô như thời xa xưa hơn là đến các xí 
nghiệp bị lệ thuộc vào các trang thiết bị khoa học của 
phương Tây.[298] Một vài doanh nghiệp thích sử dụng các 
kỹ thuật trung cấp hơn thí dụ như công ty Durable Car 
Company, chuyên chế tạo đồ phụ tùng thủ công cho xe 
Morris Minor, một kiểu xe thông dụng tại Sri Lanka[299] 
vào thập niên 1960 mà chủ xe chống lại kế hoạch đã lỗi 
thời của nhà chế tạo. Tuy thế, người ta cảm thấy cũng đã có 
những ảnh hưởng kinh tế và đô thị hoá hiện đại, tỷ lệ thất 
nghiệp cao của giới trẻ có học, sự cách biệt về cảm thông 
giửa đa số nông dân và giới thị dân trí thức có trình độ do 
Anh đào tạo. 


125 


ĐỖ KIM THÊM 


Trong một tài liệu nghiên cứu của 37 sư tăng thuộc nhiều 
lãnh vực khác nhau thuộc đại học Paradeniya vào năm 
1983-4, Nathan Katz đã tìm ra 90% cho rằng Phật giáo 
không phù hợp với chủ nghiã tư bản nhưng lại phù hợp với 
chủ nghiã xã hội có dân chủ, dù 50% thấy là Phật giáo và 
chủ nghiã Mác xít không thể hoà hợp. Về chính sách thị 
trường tự do của chính phủ thì 50% cho là thị trường tự do 
trái ngược với những giá trị truyền thống và chỉ 5 % là hồ 
trợ cho thị trường tự do. Có nhiều lo âu tới nợ công đang 
tăng cao cùng xảy ra với chính sách thị trường tự do, trong 
khi có nhiều người khác lại quan tâm đến tiêu thụ và lòng 
ham muốn mà chính sách này mang lại.[300] 3⁄4 đống ý là 
du lịch có ảnh hưởng xấu cho xã hội.[301] 


Gần như 3⁄4 đồng ý và 5% không đồng ý về tầm quan trọng 
của phong trào Sarvòdaya Sramadana, một phong trào 
mang tên là „Cùng chia sẻ nghị lực để gây tỉnh thức cho 
toàn thê“ (Sharing of Energy for the Awakening of All, do 
De SiIVa và Sivaraska đề xuất. Đây là một phong trào phát 
triển nông thôn tự lực cánh sinh của nông dân nhắm vào 
việc phát triển văn hoá và kinh tế cho các làng xã bị đình 
trệ băng cách nhắn mạnh đến giá trị xã hội và truyền thống 
tâm linh, tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội tham gia 
trong việc nhận chân ra vẫn đề và tích cực hoạt động để 
giải quyết những nhu cầu mà các làng này gặp phải, thí dụ 
xây đường trải đá và trường học mới. Việc này thúc đây 
dân làng triển khai các hợp tác xã tiếp thị cho những sản 
phẩm cuả mình và làm ít bị lệ thuộc hơn vào những giới 
trung gian.[302] 


Người điều khiển phong trào này là A.T.Ariyanate. Năm 
1958 khi còn là một giáo viên khoa học tai một trường 
trung học có tiếng, ông đã hướng dân cho học trò sống và 
làm việc tại các làng ở vùng nghèo và sâu. Từ đó, hàng 
trăm trường học bắt đầu tổ chức các trại sinh hoạt học 
đường vào cuối tuần. Phong trào nở rộ và hoạt động tích 


126 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


cực vào năm 1973 đã có mặt ở 4.000 làng trong số 25.000 
làng và đạt được 8.000 vào cuối vào cuối thập niên 1980. 
Thí dụ vào năm I980-I đã có 3.400 trại sinh hoạt cộng 
đồng. Vào giửa thập niên 1990 nếu tính từ ngày thành lập, 
đã huy động được hơn 800.000 người thiện nguyện làm 
việc và gây ảnh hưởng đến hơn cuộc sông của hơn 4 triệu 
dân làng. Đây là một tổ chức phi chính phư lớn nhất của Sri 
Lanka mà Ken Jones đã mô tả là mô hình lan rộng và toàn 
diện nhất của Phật giaó dân thân vào các hoạt động xã hội 
của thế giới ngày nay. Họ xây đường đào giếng, xây bơm 
gió, làm sạch kênh đào, điều hành các chương trình chuẩn 
bị cho giáo dục, chích ngừa, dinh dưỡng, điều hành các hợp 
tác xã tiếp thị, các nhà bếp công cộng, tiệm buôn trong 
làng, nhà giử trẻ mồ côi và công tác dành cho phạm nhân 
được trả tự do. Ariyanatne thấy khi Sarvodaya làm việc 
giúp người bị thiệt thòi là nhằm xác định lại giá trị của họ 
như một con người và giúp cho họ chia sẻ những phương 
tiện vật chất và tinh thần trong một xã hội dựa trên một căn 
bản bình đăng với tha nhân.[303] 


Phương pháp của phong trào tiễn hành như sau. Làng mời 
một nhân viên của Sarvòdaya về thăm làng, tham khảo ý 
kiến với vị sư trưởng thượng và các vị lãnh đạo của làng đề 
tổ chức một buổi họp trong hình thức sinh hoạt gia đình 
cho làng, thường là tại chùa. Tại đây, ý thức về sự bừng 
tỉnh của xã thôn được giới thiệu và dân làng sẽ tổ chức 
Sramadàna, một trại sinh hoạt cộng đồng cùng chia sẻ năng 
lực chung cho dân làng để làm việc theo đề án, các dân 
làng sẽ nhận chân ra những gì sẽ cải thiện thực sư cho làng 
mình. Mục tiêu phải hết sức thực tế, thí dụ như xây đường 
rải đá, gây được cho họ cảm giác là họ có thực quyên khi 
công việc thành đạt và nhấn mạnh rằng dự án phải cân có 
thời gian trong một hay hai tháng để hoàn thành mỹ mãn. 
Một trại sinh hoạt cộng đồng thành công sẽ tạo cho dân 
làng những kinh nghiệm một lối sống hợp tác mới và năng 
động, cùng làm việc chung với nhau và với nhân viên thiện 


127 


ĐỖ KIM THÊM 


nguyện của Sarvòdaya. Các vị sư địa phương hay các tu sĩ 
Án độ giáo là những người luôn luôn tích cực tham dự, có 
ba buổi ăn tập thê thân mật trong tình gia đình trong ngày 
mà dân làng thảo luận và ca muá. Sự chia sẻ này được coi 
như là có tinh thần bố thí của Phật giáo trong công việc. 
Trong cách này có một số điểm nhân mạnh đặc biệt[304] 


1. Chia sẻ về tỉnh thần lao động để phá vở các trở ngại khi 
tất cả cùng tham dự: nam nữ, trẻ già thuộc mọi thành phần, 
dân làng và các giới chức chính quyên tham quan. Điều này 
mang lại ý nghiã về mối gắn ' bó mà lại có hưởng phần trong 
các đề án. Nó cũng thúc đấy việc duy trì các đề án này 
trong tương lai. 


2. Chia sẻ thực phẩm bắt ngưồn từ sự đóng góp của tất cả, 
trừ khi người nào quá nghèo. 


3. Chia sẻ về những ý nghĩ, tất cả mọi thành phần trong 
cộng đông đêu được khuyên khích nói lên ý nghĩ của mình 
trong các phiên họp. 


4. Chia sẻ về ngôn ngữ. Mọi người dùng ngôn ngữ dịu 
dàng, tránh mọi hình thức đề cập xấu cho nhau, tất cả nói 
chuyện với nhau trong hình thức ngôn ngữ thân mật của gia 
đình như đối với mẹ và em trai. Lỗi tôn trọng nhau làm cho 
phụ nữ cảm thấy được tôn trọng và an toàn.[305] 


Sau khi sinh hoạt theo Sramadàna các hội thanh niên, các 
bà mẹ, nhi đồng, nông dân hay người cao tuổi được thành 
lập. Họ tiếp tục tổ chức các đề án riêng như hợp tác xã tiếp 
thị hay hợp tác chuẩn bị cho giáo dục. Tiến trình này tạo ra 
một giới lãnh đạo mới cho địa phương, là một đối lực lại 
với ảnh hưỏng của điạ chủ, người cho vay, thươg nhân và 
các đại biểu của các đảng phái chính trị.[306] 


128 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


1. Mục tiêu của phong trào là tạo một phương cách hội 
nhập hoà hợp theo một đường lối trung dung giửa cô truyền 
và thay đổi nhằm đem lợi cho cá nhân, xã hội và môi 
trường, hoà nhập cải thiện vật chất vào tâm linh, với sự 
chuyên hoá của cá nhân và với sự tương trợ trong xã hội. 
Chính thế Ariyaratne nói muốn thay đổi xã hội chúng ta 
phải tự thanh lọc bản thân chúng ta trước, tiễn trình thanh 
lọc mà chúng ta cần chỉ xãy ra khi ta làm việc trong xã hội. 
Thế nên làm việc trong thế gian chính là làm thuần khiết cá 
nhân vưà lại tạo ra được một thế giới tốt hơn mà chính thế 
gian này sẽ hỗ trợ cho sự bừng tỉnh.[307] 


2. Tạo nên một con người mới khi đem lại sự tính thức và 
quyền lực trong cả hai bình diện cá nhân và cộng đồng. 
Sống theo cách liêm chính nhằm phát triển cá tính và gia 
tăng sinh hoạt cho cộng đồng. Một trong những khẩu hiệu 
của phong trào là ,Chúng ta xây dựng con đường và con 
đường vun bồi cho chúng ta.“ Với một nhân viên phối trí 
điạ phương thì có câu:,Con đường mà chúng ta xây dựng 
có thê bị hư hại, nhưng tỉnh thần mà chúng ta xây dựng thì 
không.“[306] 


3. Đây là một phong trào rộng khắp trong toàn dân mà việc 
quyết định đến từ dân làng, họ đề ra kinh nghiệm và nhu 
cầu của chính họ, những giá trị phát triển mở rộng bao hàm 
được hệ thống giá trị đang có.[309] 


4. Nhấn mạnh đến mười nhu cầu cơ bản về phúc lợi của 
con người và việc thực hiện: nước uống vệ sinh, dinh 
dưỡng quân bình, gia cư, y phục, y tế, truyền thông và giáo 
dục, môi trường sạch an toàn và thẩm mỹ, một đời sông 
tâm linh và văn hoá thoả mãn. Ariyanratna thấy rằng những 
nhu cầu này là những chỉ số làm thước đo cho phẩm chất 
của một lối sống có tâm linh và văn hoá, một hệ luận tất 
yêu khác với các nhà hoạch định phát triển phương Tây, 


129 


ĐỖ KIM THÊM 


khi họ đưa vào bảng chỉ số phẩm chất cuộc sống thuần về 
định lượng theo vật chât.[3 10] 


5. Nhắm vào một nền kinh tế tự túc bằng cách tiêu thụ 
khiêm tốn, tự lực cánh sinh, giử gìn tài nguyên và bảo vệ 
môi trường. Chính thế, mục tiêu là một xã hội không giàu 
và không nghèo. Đây chính là điều mà Đức Phật để cao 
trong thuyết Trung Đạo. Một xã hội như thế không cần huỷ 
diệt thiên nhiên, hệ thống giá trị hay văn hoá. Mục tiêu của 
nó không phải là phát triển kinh tế, mà đó chỉ là một 
phương tiện, nhưng một lối sống liêm chính đem đến sự hài 
hoà và phẩm chất cuộc sống hơn là tham vọng và làm việc 
chỉ vì kiếm lợi như là mô hình tiêu chuẩn cho phát triển 
phương Tây.|3 I 1] 


Sarvodaya phê phán cả hai chủ nghiã tư bản và xã hội khi 
chỉ quan tâm tới các hoạt động kinh tế, tư bản có sai lầm 
trong việc chiếm hữu, thì cộng sản trong phương cách 
quyết định từ thượng tầng hơn là thuận theo lòng dân từ cơ 
sở . [312]Ariyaraten cho rằng trong nền kinh tế thị trường 
tự do, những di sản về tôn giáo và tâm linh của xã hôi 
chúng ta bị đào thải, nhường chỗ cho trực giác của cạnh 
tranh và chiếm hữu của từng cá nhân được nây nở.[3 13] 


Từ ý nghĩ này, ông tin là những vấn đề như nghiện rượu, 
ma tuý, tội phạm âu dâm phát sinh. Ông đồng ý với Bảng 
tường trình của Liên Hiệp Quốc về phát triển con ngưới khi 
cho rằng một giá trị phát triển mới thật cần thiết nhằm đặt 
con người là trọng tâm của sự phát triển, xem việc tăng 
trưởng kinh tế như là một phương tiện, chứ không phải là 
cứu cánh. Ông tiếp tục lập luận rằng việc tản quyền tập 
trung là một đường lối tiến hành, với phương tiện kỹ thuật 
truyền thông được sử dụng cho từ cộng đồng đến mạng 
lưới và không thông qua các trung tâm quyền lực.[3 14] 


130 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Ariyaratne nhìn lại thời xa xưa khi các bậc vua chuá thấm 
nhuần tinh thần Phật giáo đã giúp đở dân chúng xây các 
công trinh dân thủy nhập điền quy mô, một truyền thống 
mà họ gọi là từ cửa chùa cho đến bồn chứa nước. Phong 
trào này đã tái xã hội hoá Phật giáo. Ông mong muốn khôi 
phục lại những điều tốt đẹp nhất trong các giá trị nông thôn 
đã bị xoá nhoà qua thời kỳ thực dân, khi nền kinh tế cơ bản 
dựa trên sự hợp tác và chia sẻ bị thay thế bởi một nền kinh 
tế dựa trên đô thị mà chủ nghiã cá nhân và cạnh tranh trở 
nên chiếm ưu thế hơn. Xã hội nông thôn và những giá trị 
của nó coi như đang bị áp lực ngày càng nhiều trong thời 
kỳ hậu độc lập, những chương trình phát triền nông thôn do 
chinh phủ đề ra phần lớn chỉ đem lợi cho điền chủ, doanh 
giới nông thôn và giới trung gian. Ariyaratne cũng cho răng 
những máy móc và những người làm việc như máy đã phá 
huỷ những nghệ thuật và thủ công cổ truyền. Hơn thế, thời 
kỳ thuộc điạ được coi như đã làm suy yêu vai trò xã hội của 
các sư tăng, một quan điểm mà trước đây đã chiếm ưu thế, 
mà Sư Walpola Ràhula đã chú giải.[3 I5] 


Những gợi ý cho phong trào cũng một phần đến từ trại sinh 
hoạt của các giáo sĩ Quarker và phong trào Sarvòdaya theo 
Gandhi tại Ân. Ảnh hưởng tư tuởng của Gandhi cũng tìm 
thấy khi phong trào nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ cho 
con người vô vị lợi, mục tiêu là tạo ta một trật tự mới cho 
xã hội bất bạo động, nhắn mạnh về một nên kinh tế tự túc 
và tập trung xã thôn như là một chủ điểm cho trật tự mới. 
Tinh thần khổ hạnh tại thế của Gandhi, hoạt động không bị 
ràng buộc nhăm vào sự chuyển hoá thế gian, xã hội hiện tại 
cũng được tìm thấy trong phong trào. Trong khi phong trào 
của Sarvòdaya rỏ ràng là một phần làm hồi sinh Phật giaó, 
các nhà lãnh đạo lại không thích gọi đây là một phong trào 
của Phật tử. Trong khi dựa trên những nguyên tắc đạo đức 
của Phật giáo, phong trào này nhắn mạnh rằng họ không 
phải chỉ là của Phật tử, phong trào cũng nắm bắt từ những 
nguồn cảm hứng khác và phong trào cũng làm việc với các 


131 


ĐỖ KIM THÊM 


thành viên của các tôn giáo khác. Thế nhưng họ sử dụng 
những biểu tượng Phật giáo và được các Phật tử cảm nhận 
như là một phong trào của Phật tử. George Bond thấy rằng 
việc này không phải là phong trào phát triển, nhưng chính 
ra là một nỗ lực được hoạch định thật chu đáo nhằm áp 
dụng những lý tưởng của Phật giaó cho thế giới hiện đại để 
giải quyết các vấn đề thuộc về ý nghĩa và hiện đại 
hoá.[3 16] 


Sarvòdaya quan tâm đặc biệt tới những kinh điển cỗ của 
Phật giáo và tự coi mình như là một người tái khám phá 
đạo đức xã hội của Phật giáo sơ khai, nhân mạnh Phật giáo 
không chỉ là những giáo huấn tâm linh lo cho thế giới bên 
kia. Giáo huấn này cũng hướng tới một tinh thần và ý 
hướng của của các kinh điển như là 


1. Kinh Cứu La Đàn Đầu, Kùtadanta, nói rằng nghèo đói là 
nguyên nhân bât ôn của xã hội 


2. Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, Sigàlovàda, bàn đến bồn 
phận đôi với tha nhân 


3. Kinh Hạnh phúc, Mahà-mangàla, đề cập về những tác 
động và phâm chât cho thê gian như tự áp dụng, tự kỷ luật, 
giúp đở thân nhân, tri túc và kham nhân 


4. Kinh Bại Vong, Paràbhava, đưa ra những hành động đưa 
tới thất bại trong cuộc đời như là kết bạn xấu, lười biếng, 
không phụng dưỡng cha mẹ già, không chia tài sản, kiêu 
ngạo, cờ bạc, thông dâm và ham quyền lực. 


Một câu chuyện được hâm mộ trong giới Sarvodàya là 
chuyện về ông Magha, thường được nhắc trong luận giải 
của kinh Pháp Cú. Chuyện kÊ tại sao Sakka, vị đứng đầu 
trong 33 vị thần của thiên đàng, đạt được tình trạng ngộ ra 
những thiện nghiệp trong tiền kiếp của mình là Magha, một 


132 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


người có lòng rộng lượng hào phóng và kham nhấn. Sống 
trong một làng nơi mà mọi người đều thô bạo và khó chịu, 
ông quyết tâm đem lại hạnh phúc cho làng. Ông làm vệ 
sinh cho làng, làm đường lại cho bằng phẳng và thăng lối. 
Khi ông nói ông đang lần đi trên lối hướng về thiên đàng, 
thì những người khác thấy ông làm việc, có 32 người lần 
lượt xin làm theo ông. Xã trưởng bắt đầu ganh tị với ảnh 
hưởng của ông và tâu với vua răng ông và các người bạn 
của ông là những tên trộm. Khi họ bị buộc tội chết do voi 
dầy nhưng họ không chết vì Magha và các bạn của ông đã 
tỏ lộ lòng từ bi cho vị xã trưởng và vua. Họ tiếp tục xây nhà 
nghỉ thật đẹp tại ngã tư đường, phụ nử cũng tích cực tham 
gia công tác này và tất cả 33 người được tái sinh vào thiên 
đàng. 


Phong trào nhấn mạnh sự thay đổi ở các mức độ cá nhân, 
làng xóm, quốc gia và thế giới đều có nối kết nhau. 
Sarvòdaya Srămadàna International được thành lập vào 
năm 1981, quan tâm tới vừa tới sự phát triển của thế giới 
thứ ba và cả sự phát triển có sai lầm tại các xã hội công 
nghiệp.[317] Sarvòdaya thấy sứ mệnh của phong trào là tạo 
nên một trật tự xã hội mới trên toàn cầu dựa trên những giá 
trị của chân lý, bất bạo động, tự hy sinh và được điều hành 
trong lý tưởng của một nên dân chủ tham dự. Việc tắn 
quyên và phương tiện, duy trì những bốn phận và quyên lợi 
cơ bản đề thoả mãn những nhu cầu chủ yêu của con người, 
bảo vệ và nuôi đưỡng môi trường lành mạnh, giải quyết các 
tranh chấp bằng phương cách bất bạo động, khoan dung 
trước những dị biệt vê tôn giaó và ngôn ngữ sẽ đem lại 
hãnh diện đúng chỗ cho một trật tự như thế. Nguyên tắc 
kinh tế chỉ là một trong một xã hội không giàu, không 
nghèo, bền vửng, dựa trên phân chia tài nguyên và sử dụng 
cần trọng.[31§] 


Frank Reynold thấy rằng Sarvòdaya Sramadana là một 
phong trào cải cách nhăm vào sự thay đôi câu trúc xã hội 


133 


ĐỖ KIM THÊM 


theo một chiều hướng công bình quy mô hơn, một lập 
trường tự do khác với một vài quan điểm bảo thủ mà họ chỉ 
nhằm hồ trợ cho phong trào đi theo chiều hướng này một 
cách khá giới hạn. Goerge Bond mô tả Sarvòdaya là một 
hình thức của Phật giáo nhập thế hoặc còn gọi là phong trào 
Phật giáo giải phóng xã hội, mà họ lập luận là con đường 
giãi thoát cá nhân trong thê gian thông qua việc giãi phóng 
xã hội. Theo Joanna Macy đó là những nguyên tắc xã hội 
theo hình thức Phật giáo và nó song hành với thần học giải 
phóng của Thiên chuá giáo. Phong trào thể hiện những lời 
giáo huấn của Phật giáo thiên về xã hội một cách rõ nét 
hơn, nhân mạnh đến ham muốn, thù ghét và hoang tưởng tự 
đại có thê hình thành trong xã hội và luận giải về Tứ Diệu 
Đề nên được áp dụng trong xã hội, với những làng bị đình 
trệ và nhiều tranh chấp thì đem Khổ Đề để giải thích và với 
những làng hài hoà và hợp tác thì đem Niết Bàn ra để biện 
minh. Tuy thế, Ariyaratne ngộ ra rằng cách phân chia theo 
Tứ Diệu Đề không chỉ giới hạn vào cách giải thích cuả vấn 
đề xã hội, nó thật đơn giản khi Sarvòdaya chỉ chú trọng 
khiá cạnh thế tục của việc tĩnh thức.[3 19] 


Ariyaratne phủ nhận những hình thái của Phật giáo tại Sri 
Lanka mà mục tiêu là chỉ lo chuyện bên kia của trần gian 
này, thí dụ như mục tiêu của một vài cư sĩ nhắm lo tạo 
phước nghiệp cho việc tái sinh tương lai. Ông. nhấn mạnh 
nghiệp chỉ là một yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của con 
người mà họ phải làm tất cả những gì có thể làm được đề 
đảm nhận trách nhiệm cho chính kiếp hiện tiền. Ông đã 
chuyên hướng lại giá trị truyền thống của bố thí, hoặc bố 
thí mà chủ yêu hỗ trợ tăng đoàn được trở thành sa môn bố 
thí: bố thí hay chia sẻ cho người khác về thời gian, công 
sức và năng lực để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Ông phê 
bình vê hoạt động của tu viện là xa cách với xã hội, mà chỉ 
nhắm vào nghỉ lễ để lo tạo phước nghiệp cho cư sĩ. Đúng 
ra, người ta phải tận dụng các tu viện theo ý nghiã xem tu 
viện là nơi tìm ra những tiềm năng cho sự chuyền hoá xã 


134 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


hội.[320] Phong trào thường trích một bản kinh có ghi lời 
Phật trách 60 A La Hán đầu tiên đi muôn phương: „Này 
các chư tăng, hãy thiền hành, để ban phước cho thê chúng, 
vì hạnh phúc của thế chúng, đem lòng từ bỉ cho thế gian, vì 
sự an lạc, ban phước, hạnh phúc của thần thánh và con 
người... Hãy hoằng pháp trong yêu thương từ lúc khởi đầu 
đến hồi kết thúc.“[321] 


Bằng cách tương tự, Ariyaratne đôi khi cũng so sánh 
phương cách của Sarvòdaya với cách của các Bồ Tát, người 
làm việc trong thế gian giúp cho một vài người tĩnh 
thức.[322] Phong trào này do cư sĩ điều hành nhưng đã có 
hơn 1000 vị sư tham gia làm việc tại các làng và các nơi 
khác.[323] Phong trào cũng tự thấy đây cũng là sự giúp đở 
nhằm khôi phục lại trách nhiệm lớn lao vê mặt xã hội của 
sư tăng đã mắt đi trong thời thuộc địa và mở rộng sự hiểu 
biết của họ về ảnh hưởng xã hội của Phật giáo. 


Richard Gombich, nhà nghiên cứu Phật học, và Gananath 
Obeyesekere, nhà nhân chủng học người Sri Lanka, đã có 
những phê phán về phong trào này. Họ cho rằng phong trào 
làm giảm đi những đòi hỏi về bên kia thế gian để cho lo 
cho những hoạt động tại thế. Tuy thế, hoạt động của 
Sarvòdaya cũng làm tăng nhiều khắt khe về tu thiền tại Sri 
Lanka cho cả tăng sĩ lấn cư sĩ. Sarvòdaya đã thúc đẩy 
những loại nỗ lực khác cho nhiều người mà họ không thiết 
tha đến thiền định. Gombrich và Obeyesekere cũng nhìn 
khái niệm của Sarvòdaya về sinh hoạt xã thôn thời tiền 
thuộc điạ là mang nhiều cảm tính và lý tưởng hoá và vì thế 
mà thiếu xác thực. Khi cho rằng hầu hết giới lãnh đạo của 
phong trào này là thành phần trung lưu từ thành thị, thì khái 
niệm của họ về sinh hoạt xã thôn và quá khứ văn minh của 
Sri Lanka là một sự phóng chiếu của giới tư sản, một sự 
tưởng tượng không phù hợp với thực tại xã hội, vì nằm 
trong hình thái của những giá trị trưởng giả, mà phong trào 
này tìm cách phát triển ở nông thôn. Họ cũng cho rằng một 


135 


ĐỖ KIM THÊM 


vài tác phẩm viết bằng Anh ngữ về Sarvòdaya của những 
nhà trí thức phương Tây có thiện tâm nhưng ngây thơ, khi 
họ xem phong trào qua ngôn ngữ với sự tưởng tượng của 
một trật tự xã hội nhân đức. Họ công nhận những thành tựu 
cuả Sarvòdaya khi tô đậm ý nghiã công quả của Phật tử 
trong việc đem lại phúc lợi cho tha nhân, nhưng họ lại cho 
răng phần. còn lại của chương trình Sarvòdaya là vừa ngây 
thơ và thiếu thực tiền, niềm hy vọng của sự thành công rất 
ư là mong manh khi mà viện trợ ào ạt của nhà cấp viện sụt 
giảm. Đối với họ, làng xóm bị phân tán theo kiểu của 
Ariyaratne nên ít nhận chân ra được xung đột xã hội, tội ác 
và đủ khôn ngoan để tạo thành tình nhân đạo của chúng 
ta[324] Trong khi viễn kiến mang nhiều lý tưởng, 
Ariyaratne cũng thấy rõ việc đồi bại trong sinh hoạt xóm 
làng và cô tìm cách sửa chửa việc này bằng cách đem lại 
thế mạnh của phong trào đã bị quên lãng mà chính ông, dù 
đúng hay sai, đã thấy nó tiềm tàng trong sinh hoạt nông 
thôn tại Sri Lanka. Nếu không, thì phong trào của ông ta 
cũng không thể làm được gì, nhưng chỉ là phản ứng trước 
những khiá cạnh của trào lưu hiện đại hoá. Những hình ảnh 
về thời đại văn minh Tích Lan xa xưa đem lại một cảm giác 
ấm áp chắc chắn có chưá nhiều cường điệu, và chính thê nó 
được coi như là một viễn kiến gây nhiều cảm hứng mang 
lại ít nhiều những kết quả tốt đẹp. Phong trào này dường 
như đã có tỉnh thần thực dụng đề thích nghi trước việc cắt 
giảm hỗ trợ của nhà cấp viện, nhưng để lại cho chúng ta 
niêm hy vọng là không hề thoả hiệp làm vần đục những sôi 
nổi đang chuyền động. 


Yếu tố Phật giaó trong nền kinh tế hiện đại của Nhật. 


Từ khi bại trận vào Đệ nhị thế chiến nên Nhật đã từ bỏ 
những hậu thuẫn cho những đề án thuộc về sức mạnh quân 
sự mà đã thu hút họ trong tiền bán thế kỷ XX. Sau thời kỳ 
khó khăn về tái thiết, Nhật đã trải nghiệm được việc bộc 
phát kinh tế kéo dài. Trong khi những hình thái cỗ truyền 


136 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


của Phật giáo và Thần đạo vẫn còn ảnh hưởng tại nông 
thôn, thì tại thành phố các tôn giáo này tan biến hắn vào 
trong phong trào thế tục hoá, mặc dù tôn giáo đã có thích 
nghi được trong một vài khiá cạnh qua việc quảng cáo cho 
các dịch vụ nghi lễ cúa mình cho tín đồ. Các tôn giáo này 
cũng mất dạng trong các thành phó và trở thành những tôn 
giáo mới, mà thường dựa vào Phật giáo. Các tôn giáo này 
đề cập tới các nôi lo âu mới tại thành phố thí dụ như về sự 
gắn bó và những tìm kiếm an toàn về mặt vật chất. Tôn 
giáo đưa ra những khuôn mẫu mới mang hình thức tôn giáo 

cô truyền, sử dụng những phương tiện hiện đại của truyền 
thông và phong trào này do các cư sĩ điều hành. Phong trào 
thành công nhất là của Sòka Gakkal, được gọi là Value 
Creating SocIety, Phong trào xây dựng giá trị xã hội, một 
hình thức của Phật giáo theo Nhật Liên Tông, đã có 8-10 
triệu tín đồ vào năm 1992, trong khi dân số Nhật là 120 
triệu, họ có được 1.260.000 ở hãi ngoại trong 12 quốc gia 
cũng gia nhập.[325 | 


Sòka Gakkai bảo trợ cho hệ thống giáo dục, kế cả cho hai 
trường trung học và đại học Soka nổi danh, hai bảo tàng 
viện nghệ thuật, nhiều nhà xuất bản và các nhật báo bình 
dân. Cơ sở này cũng đã tích lũy đưọc nhiều tiền bạc và tài 
sản và bị phê phán là có một vài chuyện làm ăn tải 
chính.[326] Cơ sở này cũng mở ra một trung tâm tư vấn 
cho dân chúng, nhằm giúp tư vấn pháp luật miền phí, hành 
sử như một cơ quan trung gian cho chính quyền trong các 
khiếu nại về gia cư, an sinh xã hội, giáo dục và ô nhiễm. 
Sòka Gakkai đã bảo trợ cho công đoàn lao động và phong 
trào sinh viên tìm cách gây hoà hợp với những giá trị thuộc 
về chủ nghiã tư bản và xã hội. 


Trong khi người Nhật nổi tiếng về làm việc cực nhọc, gần 
giông như một loại bịnh làm việc, năm 1984 Thủ tướng bày 
tỏ mỗi quan tâm về việc người Nhật làm việc quá sức mà 
không đủ thì giờ để nghỉ ngơi, lo cho vấn đề tâm linh và lo 


137 


ĐỖ KIM THÊM 


tích lũy để cho văn hoá cho đất nước được phong phú là 
quan trọng hơn cả.[327| Năm 1985 Bộ trưởng Bộ Lao 
Động tìm cách khuyến khích công nhân nên sử dụng các 
ngày nghỉ có trả lương, 1983 họ chỉ hưởng 8.8 ngày nghỉ 
có lương trong 14.8 ngày nghỉ thường niên,[328] để lấy lại 
tinh thần nhân bản cho lao động. [322] Vào năm 1994, 
người ta ghi nhận là số ngày nghỉ lễ của Nhật đã gia tăng 
nhiều nhất trong số các quôc gia đã phát triển. Năm 1984, 
Thủ tướng đề xuất ý kiến triển khai về một loại chỉ số về 
mức độ thoả mản thuần của quốc gia (Net National 
Satisfaction Index) để theo dõi về niềm hạnh phúc của 
người Nhật, họ cảm thấy thế nào trước các vấn đề sức 
khoẻ, công ăn việc làm và sơ hữu, vv.... Thực ra, theo một 
điều tra về phẩm chất cuộc sống tại các thành phố lớn trên 
thế giới vào năm 1990, các thành phố của Nhật nằm trong 
số các thành phố loại tột hạng, dù gia cư tại Nhật kém 
phẩm chất và chật chội hơn tại các nước phương Tây. 


Trong nền kinh tế Nhật, nhân viên làm việc trong những 
công ty lớn, chiếm khoảng 1/3 trong tổng số lực lượng lao 
động, được chăm sóc chu đáo. Các công ty cô tạo ra cho họ 
công việc trọn đời, quan tâm đến phục lợi xã hội và sức 
khoẻ cá nhân và giáo dục cho nhân viên. Bù lại thì lòng 
trung thành cống hiến cho hãng được chủ kỳ vọng. Phương 
cách này đã có cội rễ từ trong lý tưởng về tỉnh thần gia đình 
theo đạo Không, về sự quan tâm đến nhân viên theo đạo 
Phật và về đạo đức đoàn thê của người Nhật, mà nó bắt 
nguồn từ trong nhu cầu của một nền kinh tế nông nghiệp. 
Canon, một nhà sản xuất máy nhiếp ảnh và dụng cụ văn 
phòng đã tạo ta một chương trình phúc lợi rộng rải cho 
công nhân và gần 3 triệu 500.000 bảng Anh được chỉ ra 
hàng năm cho các trung tâm huấn luyện và giáo dục cho 
công nhân. Lối bày tỏ về triết lý quản lý công ty đã có 
những điểm nhấn mạnh thuộc về tâm linh. Trong một cầm 
nang dành cho công nhân có nói rằng: „Tại Canon, chúng 
ta công hiến miệt mài để đóng góp cho việc cải thiện xã 


138 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


hội, chế tạo những sản phẩm có phẩm chất tốt nhất. Tại 
Canon, chúng ta đang cống hiến đề xây dựng một công ty 
lý tưởng để tận hưởng sự thịnh vượng trường cửu. Chúng ta 
sẽ hợp tác đề gia tăng lòng tín nhiệm hỗ tương và sự hiểu 
biết trong tỉnh thần hài hoà. Phương châm của chúng: M là 
tạo sức khoẻ và hạnh phúc cho sự phát triển nhân viên." 


Trong khi đề cập đến thịnh vượng vĩnh cữu làm lạc điệu 
với sự nhấn mạnh của Phật giáo về lẽ vô thường, thì những 
hy vọng thành tín vào một cái gì đó bày tỏ ở đây có chứa 
những âm vang cuả lý tưởng Phật giáo. Lãnh đạo công ty 
TDK tuyên bố rằng nguồn cảm hứng đem lại sư thành công 
của công ty là Phật giaó. Làm lợi cho công ty là quan trọng, 
đó là chuyện đương nhiên, nhưng đó không phải là mục 
tiêu tối hậu. Phát triển nhân cách còn quan trọng hơn. Tai 
TDK chúng tôi gắn liền tầm quan trọng trong việc phát 
hiện ra ý nghiã của lao động. Khi lượng định mối quan hệ 
này, đối với chúng tôi, không có ai cho là Nhật đứng hạng 
hai và trong tận cùng của việc lượng định này có gắn liền 
đến Phật giaó. 


Dĩ nhiên phép lạ kinh tế tư bản của Nhật đã bị cạnh tranh 
bởi các nền kinh tế còn được gọi là các con rồng châu Á, 
Nam Hàn, Đài Loan và Singapore mà tất cả cùng chia sẻ 
những giá trị tổng hợp của Phật vả Không giáo. Việc này 
cũng như nền kinh tế Thái có một thiểu số người Trung 
Quốc hoạt động kinh tế tích cực. Cũng như Nhật, tăng 
trưởng kinh tế của Nam Hàn được điều hành bởi chính 
quyên, và qua liên hệ đến các công ty lớn. Ngưòi ta làm 
việc rất cực nhọc, ít được phúc lợi, nhưng nhờ vào hỗ trợ 
của gia đình và chủ, nếu đủ. Sự tăng trưởng bình quân về 
tổng sản lượng quốc gia từ năm 1962-1984 là 8,5%. Thái 
cũng đạt một mức độ tăng trưởng tương tự. Vào mùa thu 
năm 1997, bong bóng tăng trưởng của các con rồng châu Á 
bị sụp đồ, khởi đầu từ Thái. Tiến tệ của Nam Hàn (won) đã 
mắt giá 5% so với đồng đô la Mỹ vào tháng 12 năm 1997, 


139 


ĐỖ KIM THÊM 


để rồi Qũy Tiền tệ quốc tế được kêu gỌI hồ trợ cho nước 
này. Một bài bình luận của nhật báo the Guardian ngày 13 
tháng 12 1997 có xác nhận rằng „Nhật Báo The Wall Street 
Journal thấy rằng toàn bộ tấn tuống thảm hại như là vượt ra 
khỏi qũy đạo của một loại chủ nghiã tư bản công cộng tại 
châu Á, trước đặt cơ sở trong lâu dài, đưa quyên lợi nhân 
viên và khách hàng hơn các cô đông và nay theo các luận 
giãi cho một kinh tế có điều kiện nhất thởi đã được thực 
hành tại Anh và Mỹ. Dù việc phân tích này có đúng hay sai 
thì phải còn chờ xem. Dường như mức vay nợ quá cao là 
yêu tố chính và mức tăng trưởng giảm kéo theo một thời kỳ 
giảm chỉ xuất. 


Kết luận 


Chương này minh chứng rằng khi xem Phât giáo không 
quan tâm đến các vấn đề kinh tế, thì đây là một sai lầm, vì 
Đức Phật có hoằng hoá cho các cư sĩ về các hoạt động kinh 
tế. Hơn thế, sự hồ trợ của cư vả tăng sĩ đã và sẽ là một phần 
quan trọng trong nền kinh tế tại các nước theo Phật gia. 
Trong cả hai điểm này, sự nhân mạnh của Phật giáo về một 
khuôn mẫu đạo đức cho hoạt động kinh tế và tầm quan 
trọng của sự hào phóng đặc biệt với sự hỗ trợ của các tu 
viện, là những tiếng vang về đạo đức trong xã hội. Trong 
thế giới hiện đại, các nước theo Phât giáo tại châu Á đã bị 
ảnh hưởng bởi hai trào lưu ý thức hệ của cộng sản và tư 
bản. Căn cứ vào việc các chế độ cộng sản đã ngược đãi và 
sử dụng bạo lực đối với Phật giáo, thì không có gì là ngạc 
nhiên khi thấy Phật tử ý thức được sự yêu kém của chủ 
nghiã cộng sản. Trong khi những yếu tô cuả tỉnh thần tư 
bản không xa lạ gì với Phật giáo, hình thức tiêu thụ của chủ 
nghiã tư bản và Phật giáo, khi gặp nhau, có nhiều thoải mái 
hơn, nếu chủ nghiã tư bản đóng góp cho việc phúc lợi 
chung hơn là tìm tư lợi. Cả hai chủ nghiã cộng sản và tư 
bản cuồng nhiệt đã gây thách thức cho những nền văn hoá 
và giá trị Phật giáo. Chính thế, tư tưởng hào hứng về một 


140 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


khoa học kinh tế theo quan điểm Phật giáo được coi như là 
một sự chọn lựa giửa hai khả năng này, đặc biệt là tại các 
nước theo Phật giáo Nguyên thuỷ. Việc này dẫn tới nhiều 
loại đề hướng khác nhau, mà chung qui nhằm về một 
khuôn mâu được yêu chuộng nhất về kinh tế là phối hợp 
giửa xã hội và cộng đồng, biết sử dụng những kỹ thuật 
thích ứng và quan tâm đến người ngheò. Khi theo đường 
hướng này, đôi khi ý nghĩ này bị coi là lý tưởng quá mức 
hay triển khai chưa đủ, nhưng đã có những thử nghiệm 
những khía cạnh của phương cách này để đưa vào áp dụng. 
Nhìn từ quan điểm của Phật giáo, những vẫn đề này phải 
còn có nhiều khó khăn, đây là điều không đáng ngạc nhiên, 
khi căn cứ vào bản chất của thế gian và con người đã bị 
điều kiện hoá. 


Tại các nước theo Phật giáo, ngoại trừ các nước theo Cộng 
sản, nơi mà Phật giaó có ít cơ hội để tác động vào xã hội 
hiện đại, thì các nước theo Phật giaó Nguyên thuỷ đã mở 
rộng một trung điểm về phạm vi hoạt động từ những xã hội 
cổ truyền có thu nhập thấp đạt tới một xã hội phú cường. 
Nói chung, các nước theo truyền thống Đai thừa, Phật giaó 
Bắc tông, thí dụ như tại Bhutan, thì họ theo cứu cánh thứ 
nhất và các nước Phật giáo Đông Á lại theo cứu cánh thứ 
hai. Dù theo cứu cánh nảo trong phạm vi hoạt động, Phật tử 
không là những người đứng hàng đầu để cố bám vào sự 
hiện đại của nên kinh tế, nhưng họ dưa giáo lý của Phật 
giáo là quan trọng khi đề kháng hay xoa dịu những khiá 
cạnh vô đạo đức, hoặc là họ giúp đở nhằm ban bố những 
phúc lợi đích thực. Phật tử cũng đóng góp vào một phương 
cách làm việc, mà giá trị của nó được đặt ra trong môi 
trường xây dựng nhân cách, hơn là chỉ đơn thuần là tạo 
thêm thu nhập. 





[1] Samyutta Ñikàya IV 331; Anguttara Nikàya V. 176-183 


141 


ĐỖ KIM THÊM 


[2] Sư Thái Payutto cho rằng phải kê luôn đến việc kiêm soát gái mãi 
dâm, Good, Evil and Beyond: Kamma In in the Buddha's Teaching, 
Bangkok, Buddhadhmma Foundation Publication, 1993, 61 

[3] Anguttara Nikàya II 208 

[4l MajJjhima Nikàya IH 373 

[5Š] Anguttara Nikàya I 129-30 

[6] Whitmyer, Mindfulness and Meaningfull Work: Explorations of 
Right Livehood, Berkeley, Cahif., Paralax Press, 1994 

[7] Saddhatissa, The Buddhas Way, London, Georg Allen & Unwin 
1971 

[58] Aitken, The Mind of Clover:Essay 1n Zen Buddhist Ethics, 
Sanfrancissco, North Point Press 1984: 52 

[9] Digha Nikayà II 191 

[10] Nikam; MaKeon, The Edicts of Asoak, Chicago and London, 
Univerity of Chicago Press, 1959 

[II] Tambiah, World Conqueror and World Renouncer, Cambrigde, 
Cambridge University Press 1976 

[12] RaJavaramumi, Foundations of Buddhist Social Ethics, in S1zemore 
and Swearer 1990, 29-53 (39-40) 

[13] Anguttara Ñikàya II 66-7 

[14] Digha NÑikayà II §Š 

[15] Samyutta Nikàya I 86 

[16] Anguttara Ñikàya II 32; Sutta-nipàta 259-60 

[17] Spro, Buddhism and Economic Action in Burma, American 
Anthropologist 1966, 68, I163-73; Nash, The Golden Road to 
Modernity, New York, John Wiley and Sons, 1965, 162. 


] 

J Digha Nikayà III 182 

] Digha Nikayà II 188 

] Anguttara NÑikàya IHI 350 

] Anguttara NÑikàya II 69-70 

J Anguttara Nikàya I 87 

]Jakàta with Commentary III 299-232 

J Samyutta NÑikàya I 89-91 

]Jakàta with Commentary I 353-4 

] Samyutta Nikàya I 31-32 

J Anguttara NÑikàya II 67-8, Saddhatissa 1970, 143 

0] Bunnag, Buddhist Monk, Buddhist Layman: Study of Urban 
Monastic Organization in Central Thailand, Cambridge, Cambridge 
University Press 1973 (13, 11) 

[31] Itivuttaka, The Buddha“ s Saying 1991 18 

[32] Vimànavatthu 1974 I 


142 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


[33] Faure, The Rhetoric of Imediacy: A Cultural Critique of Chan/Zen 
Buddhism, Princeton, Princeton Ủniversity Press 1991, 128 

[34] Chapell, Searching for Mahayana Social Ethic, University of 
Hawal, Honolulu, 1995, 2 

[35] Upàsaka Silà Sutra 83 

[36] Chapell, 1995, § 

[37] Lester, Theraveda Buddhism 1n Sout{Jeast Asian, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 1973, 139 

[38] Pfanner; Ingersoll, Theraveda Buddhism and Village Economic 
Behaviour: A Burmese and Thai Comparison, Journal of Asian Studles, 
1962, 21, 341-61, 348 

[39] Spiro, Buddhism and SocIety, A Great Tradition and 1st Burmese 
Viscissituds, London, Georg Allen & Unwin, 1971, 459 

[40] Pfanner; Ingersoll 1962, 345 

[41] Spro, 1971, 459 

[42] Nash, 1965, 160 

[43] Pfanner; Ingersoll 1962, 345 

[44] Pfanner; Ingersoll 1962. 357 

[45] Vào năm 1989, tỷ lệ tăng trưởng hằng năm tại Thái là 9%, the 
Guardian newspaper 24 November 1989. Cuối thập niên 1990 cùng với 
các nước châu Á khác, tỷ lệ này có giảm đi. 

[46] Bunnag, 1973, 127-8, 164-5 

[47] Maung, Cultural Change and Economic Change In Burma, Asian 
Survey, 1964, 4757-64. 

[48] Ling, Buddhism, Imperialism and War-Burma and Thailand in 
Modern History, London, Georg Allen & Unwin 1979, 197-11 

[49] Ling, 1979 113 

[50] Pfanner; Ingersoll 1962, 348 

[51] Lester, 1973, 156 

[52] Pfanner; Ingersoll 1962, 357-8 

[53] Sizemore; Swearer, Ethics, Wealth and Salvation: A Study in 
Buddhist Social Ethics, Columbia, Ủniversity of South Carolina Press 
1990, 16 

[54] Pfanner; Ingersoll 1962, 348 

55] Bunnag 1973, 178 

J Bunnag 1973, 178 

† Upàsaka Silà Sutra 4l 

† Upàsaka Silà Sutra 62 

J RaJavaramuni, 1990, 38 
| Bunnag 1973, 126-7 

] Pfanner; Ingersoll 1962, 348 
] Bunnag 1973, 48 

] Bunnag 1973, 127 


143 


ĐỖ KIM THÊM 


4| Tambiah. 1976, 456-7 
Majjhima Nikàya HH 45-54 
Majjhima Nikàya II 54 
Commentary on Majjhima Nikàya HH 284-5 
[68] Vimalakirti-mrdesa Sutra, Tsunoda, Source of Japanese Tradition, 
New York and London, Columbia University Press 1964 I 101 
[69] Anguttara Ñikàya IH 65-6 
[70] Morgan, Vocation of Monk and Layman: Signs of Change 1n Thai 
Buddhist Ethics in Smith (ed.) Tradiion and Change in Theraveda 
Buddhism, Leiden, Brill, 68-77, 72 
[71] Reynolds 1990, 63-4, 68 
[72I Sizemore; Swearer, 1990, 3 
[73] Reynolds, Ethics and Wealth in Theraveda Buddhism 1n S1zemore; 
SŠwearer 1990, 2 
[74] S1zemore; Swearer 1990, 17 
[75] Digha NÑikayà II 58-77 
[76] Digha NÑikayà II 64-8 
[77] Digha NÑikayà IH 68 
[78] Fenn, Two Notons of Poverty in the Pali Canon, Journal of 
Buddhist Ethics, 1996, 3 98-125, 107 
[79] Digha Nikayà I 134-6 
[50] Digha Nikayà I 136 
[S1] Digha Nikayà I 141 
[52] Gombrich, Theraveda Buddhism: A Soclal History from Anclent 
Benares to Modern Colombo, London New York, Routledge & Kegan 
Paul 1988, 83 
[53] Digha Nikayà II 180 
[84] Digha Nikayà I 276 
[S5] Thurman, NagaJuna”?s Guidelines for Buddhist Soclal Action, In: 
Eppsteiner, The Path of Compassion: Writings on Socilally Engaged 
Buddhism, Berkely, Calif., Paralax Press 1985, 128 
[86] Arya-satyaka-parivarta LÑ7 

7] Mahàvastu Vs I 277 
8] Arya-satyaka-parivarta I88 
9] Arya-satyaka-parivarta 202 
0] Reynolds 1982, 151 
1] Reynolds 1982, 151 
2] 
3] 
4| 


[6 
[65 
[66 
[67 


—-—.—.— 


Arya-satyaka-parivarta 211 

S1zemore; Swearer 1990, 2 

S1zemore; Swearer 1990, 3-4 
] Ornatowski, Continuity and Change in the Economic Ethics of 
Buddhism, Journal of Buddhist Ethics, 1996 3, 198-240, 202 
[96] Sizemore; Swearer 1990, 13 


[8 
[5 
[8 
[9 
[9 
[9 
[9 
[9 
[95 


144 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


97| Sizemore; Swearer 1990, 19 

98] Sizemore; Swearer 1990,15-16 

90Ị Sizemore; Swearer 1990, 23 

100] Femn, 1996 107 

[101] Reynolds, Three Worlds According to King Ruang: The Buddhist 
Cosmology, Berkeley Buddhist Studles Serles 4, Berkeley, Asian 
Humanity Press. 1982, 197-9 

[102] Femn, 1996 108 

[103] Reynolds, 1990, 73 

[104] Rajavaramumi, 1990, 45 

[105] Rajavaramumi, 1990, 53 

[106] Ornatowski, 1996, 213 

[107] Rajavaramumi, 1990, 38 

[108] Digha Nikayà I 12 

[109] Majjhima Nikàya I 179 

[110] MajJjhima Nikàya I 85-7 

[111] Jakàta with Commentary IV 252-3 
[112] 

[113] 

[114] 

[115] 

[116] 

[117] 

[118] 


[ 
[ 
[ 
[ 


112] Femn, 1996, 108 

113] Femn, 1996, 100 

114] Anguttara Nikàya I 85-7 

115] Tambiah, 1976, 459 

116] Bunnag 1973, 68 

117] Bunnag 1973, 72 

Kemper, in S1zemore; Swearer 1990, 155-6 

[119] Kemper, in Sizemore; Swearer 1990, 153-61 

[120] Ch'en, The Chinese Transformation of Buddhism, Princeton, 
Princeton University Press 1973, 126-7 

[121] Ch'en, 1973, 130-I 

[122] Ornatowski 1996, 217 

[123]Ch'en, 1973, 158-8 

[124] Ch'en, 1973, 51-73 

[125]Ch'en, 1973, 177-8 

[126] Ornatowski, 1996, 219 

[127] Ch'en, 1973, 163 

[128] Ch'en, 1973, 71-7 

[129] Ling, Buddhist Values and Development Problems, World 
Development 1980, 8, 577-86 

[130] Weber, The Sociology of Religion, Boston, Mass. Beacon Press, 
1963, 237 

[131] Weber, The Religion of India, New York, The Free Press 1958, 
199, 217-8, 222 

[132] Weber 1963, 268, 1958, 226-8 


145 


ĐỖ KIM THÊM 


[133] De Silva, Value Orientaton and Nation Building, Colombo, Lake 
House Investment Ltd. 1976, 6-7 

[134] De Silva, 1976, 7 

[135] De Silva, 1976, § 

[136] De Silva, 1976, § 

[137] De Silva, 1976, 10-17, phân biệt giửa hai khuynh hướng tách biệt 
nhau trong Phật giáo theo quả nghiệp và niết bàn 

[138] Ling 1979, 113 

[139] De Silva, 1976, 20 

[140] Tambiah 1973, 16 

[141] Tambiah 1973, 18 
[ 
[ 


—— — — 


142] Ling 1979, 1II 

143] Kírsch, 1975 190; Morgan, 1973, 74; Maung 1964, 760; Ling, 
1980, 584 

[144] Kirsch, 1975 173-6 

[145] Morgan, 1973, 74-5 

[146] Bell The people of Tibet, Oxford, Clarendon Press 1928, 109 
[147] Bell 1928, 125-6 

[148] Gombrich 1988, 80-1 

[149] Reynolds 1990, 71 

[150] Jàtakas I 120-2 

[151] Jàtakas I 116-7 

[152] Anguttara Nikàya I 116, 17 

[153] Ornatowski 1996, 201 

[154] Ornatowski 1996, 202 

[155] Keynes, Buddhist Practcal Morality in a Changing Agrian 
World, in Sizemore; Swearer 1990, 181 

[156] Keynes, 1990, 188 

[157] Keynes, 1990, 188 

[158] Keynes, 1990, 187 

[159] Keynes, 1990, 186 

[160] Keynes, 1990, 189 

[161] Keynes, 1990, 189 

[162] Keynes, 1990, 189 

[163] Keynes, 1990, 187 

[164] Keynes, 1990, 173 

[165] Keynes, 1990, 186 

[166] Keynes, 1990, 183 

[167] Ling 1980 b, 584 

[168] Duus, The Rise of Modern Japan, Boston, Mass, Houghton 
Mifflin 1976, 171-2 

[169] Duus, 1976, II 

[170] Duus, 1976, 172 


146 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


[171] Duus, 1976, 171 
[172] Bellah, 1957, 109 

[173] Ives 1992, 63 

[174] King, A Christian and Japanese Buddhist Work Ethic Compared, 
Religion, 1981, I1, 207-26, 213 

[175] King, 1981, 211 

[176] King, 1981, 231 

[177] Bellah, 1957, 120 

[178] Bellah, 1957, 119 

[179] Bellah, 1957, I120-1I 

[180] Mannari, The Social Background of Japanses Business Leader, 
1880.1920 and 1960, Inaugutral Professorial Lecture at the University 
of Sundeland, UK, 2 May 1996, 

[181] Saniel in Bellah 1965, 124-49, 128 

[182] Đến năm 1963 thì Bellah lại cho rằng chính tỉnh thần tuân phục 
quân vương có nhiều yếu tố bất hợp lý làm cản trở phát triển kinh tế, 
hiện đại hoá và dân chủ hoá, ngăn ngừa mọi chuyền hướng sâu xa cho 
cấu trúc xã hội và giá trị của Nhật. 

[183] Samel, 1965, 136 

[184] Samel, 1965, 139-4I 

[185] Davia, Buddhism and the Modernization of Japan, History of 
religion, 1989, 28, 4, 304-39, 307 

186] Bunnag 1973, 13 

187] Davis, 1989, 309 

Schumacher, 1973, 56 

Schumacher, 1973, 48 

Schumacher, 1973, 56 

Schumacher, 1973, 48 

SŠwearer 1996, 196 

Swearer 1996, 196 

Swearer 1995, 136-9 

Swearer 1995, 114-5 
Karunatilke, 1976 lìi 
Karunatilke, 1976, 29, 73 
Karunatilke, 1976, 74 

199] Karunatilke, 1976, 29 

200] Payutto 1994, 24 

[201] Santikaro, Buddhadasa Bhikkhu: Life and Soclety through the 
Natural Eyes of Viodness, Quen and King, 1996, 147-94, 180 

[202] Santikaro, 1996, 147 

[203] Swearer 1989, 175 

[204] Santikaro, 1996, 155 

[205] Swearer 1989, 170 


[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[192 
[193 
[194 
[195 
[196 
[197 
[198 
[ 
[ 


—“-—'—'-—'.'—- —--¬- 


147 


ĐỖ KIM THÊM 


206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 


[ Swearer 1989, 170 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[225 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 


Swearer 1989, 172 
SŠwearer 1989, 195 
Santikaro, 1996, 166-69; Swearer 1989, 173 
Swearer 1989, 172 
Santikaro 1996, 165-6 
Swearer 1989, 192 
Swearer 1989, 195 
Swearer 1989, 197 
Swearer 1989, 174 
Swearer 1989, 187-8 
Swearer 1996, 215 
Swearer 1996, 225 
SŠwearer 1996, 200 
S1ivaraska 1986, 182 
SIvaraska 1986, XV 
Sivaraska 1992, 32-3 
Sivaraska 1986, 20, 57-8 
SIvaraska 1986, XXI HI 
Sivaraska 1996, 213 
Schumacher 1973, 50 
De Silva 1975, 5 
Payutto 1994, 43 
Payutto 1994, 35 
Payutto 1994, 41 
Payutto 1994, 4 
Karunatilake 1976, 29 
Karunatilake 1976, 63 
Karunatilake 1976, 18, 28 
Sivaraksa 1992, 3 
SIvaraksa 1992, 114 
S1ivaraksa 1992, 30 
Sivaraksa 1986, 44 
Schumacher 1973, 53 
Schumacher 1973, 53 
Schumacher 1973, 53 
De Silva 1976, 36-7 
Schumacher 1973, 52 
[244J Satha Anand, Ethics of Wealth: Bud dhist Economics for Peace, 
Reseach Paper, Department of Philosophy, University of Hawal, 
Honolulu 

[245] Payutto 1994, 34-5 
[246] Karunatilake 1976, 45 


227 


232 
233 
234 


237 
238 


242 


— —_- 


148 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


[247] Sivaraska 1986, 59 

[248] Karunatilake 1976, 40 

[249] Karunatilake 1976, 84 

[250] Norberg-Hodge Anclent Futures: Learnng from Ladakh, 
London, Rider, 1991, 147 

[251] Sivaraska 1986, 37 

[252] Karunatilake 1976, 23 

[253] Santikaro 1996, 167 

[254] Santikaro 1996, 167, Swearer 1989, 193 

[255] Karunatilake 1976, 23 

[256] De Silva 1976, 20 

[257] Karunatilake 1976, 107-8 

[258] De Silva 1976, 20 

[259] Sivaraska 1986, 64 

[260] Santikaro 1996, 166 

[261] Santikaro 1996, 177 

[262] Karunatilake 1976, 60 

[263] Karunatilake 1976, 60 

[264] Sivaraska 1986,60 

[265] Sivaraska 1986, 62-3 

[266] Sivaraska 1986, 63 

[267] Sivaraska 1986, 126 

[268] Sivaraska 1986, 133 

[269] Sivaraska 1986, 199 

[270] Karunatilake 1976, 24, Buddhadàsa in Swearer 1989, 174 
[271] De Silva 1976, 21 

[272] De Silva 1976, 20 

[273] De Silva 1976, 18-29 

[274] Sivaraska 1986, 208 

[275] Karunatilake 1976, 24; De Silva 1976, 26 

[276] De Silva 1976, 21 

[277] De Silva 1976, 29 

[278] Santikaro 1996, 167 

[279] Karunatilake 1976, 23 

[280] Sivaraska 1986, 53-4 

[281] Buddhadàsa in Santikaro, 1996, 167, De Silva 1976, 28 
[282] Karunatilake 1976, 107-8 

[283] Swearer 1989,, 172, 185, 193; Santikaro, 1996, 174-7 
[284] Sivaraska 1991, 160 

[285] Sivaraska 1991, 161 

[286] Sivaraska 1992, 113-15 

[287] King 1964, 241-50,; Sarkisyanz 1978, Maung 1970 


—-—'—'-¬'.'— - _— -_—.'— ' -— .'_'.'_¬ -'-'.'_¬-'_¬ '- -—-'-'_¬ .—'.'_._-.- _—¬ .-' ¬ .'_ '_¬.'_ .-'_—¬.'_¬' —._-.- _—.' ¬.' ¬ .' -¬.'_¬.‹'_ 


149 


ĐỖ KIM THÊM 


[288] Suksamran, 1977; Piker 1973; Swearer 1995, 118-23; Gosling 
1985; Sivaraksa 1992, 48-50 

[289] Norberg- Hodge 1991 

[290] Subhuti Sangharakshita: A New Voice In the Buddhist Tradition, 
Birmingham, Windhorse Publications 1994 219-64 

[291] Small Worl: The Magazine of Intermediate Techonology, Issue 
191995,8 

[292] The Guardian newspaper, 7 NÑovember 1997 

[293] Swan, Sri Lanka: Constraints and Prospects 1n the Pursiut of 
Rural Development , Rural Development anfd the Stata, London, 
Methuen, 1983 127-60 

[294] Kỷ niệm 2500 ngày Đức Phật nhập Niết Bàn và là đúng thời 
điểm hồi sinh Phật giáo. 

[295] Bond, The Buddhist Revival in Sri Lanka — Religious Tradition, 
Representation and Response, Columbia, University of South Carolina 
Press 1988, 106-7 

[296] Tambiah 1992, 108 

[297] Tambiah 1992, 106 

[298] Bond 1988, 121 

[299] Dana, The Buddhist, the Businessman, Peple and the Planet, 
World Wide Fund for nature magazine 4 (1) 1995, 28-9 

[300] Katz, Sri lanka Monk on Ethnmicity and Nationalism 1n de Silva 
1988, 138-52, 144 

[301] Katz 1988, 146 

[302] Katz 1988, 144; Macy 1983; Bond 1988, 241-98; Bond 1996, 
121-46; Mooree, 1981; Goulet, 1981; Kantowski 1980; Ariyarane, 
1978, 1979, 1980, 1995 

[303] Macy Dharma and Developemt:Religion as Resource 1n the 
Sarvodaya Self help Movement, West Hartford, Conn, Kumarian 1983, 
13, 24, 52, 21; Bond 19955, Swearer 1995, 117, II 

[304] Macy 1983, 26-7, 55-61 

[305] Macy 1983 80-3 

[306] Macy 1983 80-3 

[307] Macy 1983, 46; Bond 1988, 263, 261, 274 

[308] Macy 1983, 32, 46, 52, 54 

[309] Macy 1983, 2024 

[310] Maca 1983, 27; Bond 1988, 267, 282 

[311] Macy 1983, 41, 41; Ariyaratna 1995, 6Bond 1988, 267, 282 

[312] Macy 1983, 13-14, 45-6 

[313] Ariyaratne 1995, 9 

[314] Ariyaratne 1995, 912,13 

[315] Macy 1983, 17-18, 43-45, 22; Bond 1988, 250 

[316] Macy 1983, 29; Bond 1996, 122-3, 1988, 255, 261, 262, 275 


—-—-— - — - _— - _—.-— -— .‹-_—'.'_¬ .- - 


150 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


317 
318 
319 
320 


[ Jones, The Social Face of Buddhism, London, Wisom 1989, 251 
[ 

[ 

[ 

[321 

[ 

[ 

[ 


Bond 1995, 4 
Bond 1996, 134, 1988, 273, 270:Macy 1983, 34-5 
Bond 1988, 255, 272, 282 
Vinaya Pitaka I21;Digha Nikayà H 48 
Bond 1988, 274 
323] Macy 1983, 64 
324] Gombrich 1988, 246, 244, 251 
[325] Metraux The Soka Gakkail: Buddhism and the Creation of a 
Harmonious and Peaceful Society in Queen and King 1996, 365-400, 
374 
[326] Metraux 1996, 365 
[327] The Guardian newspaper 4 October 1984 
[328] Cộng thêm vào 12 ngày lễ chính thức của nhà nước 
[329] The Guardian newspaper 26 February 1985 


322 


—-¬- —'- — - — - — . 


151 


CHƯƠNG 3 


NHÂN QUYỀN VÀ TỰ DO TÔN GIÁO 
THEO QUAN ĐIỂM CỬA PHẬT GIÁO 


Các tôn giáo trên thế giới có thể đóng góp gì trong việc 
thực hiện nhân quyền được hiển nhiên coi là một trong 
những vẫn đề quan trọng trong xã hội hiện đại. Trong chủ 
đề này, tôi xin được nêu ý kiến của tôi dựa theo truyền 
thống Phật giáo. Trong phần tham luận này, trước hết tôi sẽ 
so sánh Phật giáo với các tôn giáo phương Tây, sau đó tôi 
sẽ thảo luận về vấn đề nhân quyên và tự do tôn giáo theo 
quan điểm Phật giáo, cuối cùng tôi sẽ nêu lên một vài đề 
nghị Phật giáo có thể làm gì cùng với các tôn giáo khác 
trong vấn đề này. 


1. Sự khác biệt của Phật giáo 9à các tôn giáo 
phương Tâ 


Trước hết, tôi xin trình bày quan điểm chính của Phật 
giáo. Theo các nghiên cứu của phương Tây, tôn giáo thông 


152 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thường được định nghĩa dựa trên nhưng ý niệm đối lập 
nhau, thí dụ như tôn giáo đạo đức đối lập với tự nhiên (C.P. 
Tile), tôn giáo tiên tri đối lập với thần bí (F.Heiler), tôn 
giáo nhất nguyên hữu thần đối lập với phiếm thần (W-F. 
Albright, A.Lang).[I] Theo đó, yêu tố thứ nhất thuộc về các 
tôn giáo phươngTây, còn yếu tô thứ hai liên hệ đến các tôn 
giáo phương Đông. 


Cách định nghiã tương phản này được các nghiên cứu 
tại phương Tây chú trọng. Khi định nghiã về tôn gíáo, họ 
chỉ dựa trên những tôn giáo chính tại phương Tây như Do 
thái giaó, Thiên chúa giáo và Hồi giáo làm tiêu chuẩn. Điều 
này đưa đến một hậu quả là các tôn giáo tại phương Đông, 
dù là rất đa dạng, không những được họ quy chung lại một 
loại tôn giáo duy nhất, mà còn được định nghiã một cách 
hời hợt, vì họ không chiụ đi sâu vào nền tảng của từng tôn 
giáo một. Khác biệt với các tôn giáo phương Tây mà các 
đặc điểm chung được các nhà nghiên cứu thừa nhận, các 
tôn giáo tại phương Đông như An độ giáo, Phật giáo, 
Khổng giáo, Lão giáo và Thần giáo cũng đưa ra những đối 
kháng trong từng giáo lý riêng của mình. Do đó, xác nhập 
các tôn giáo này thành một loại chung là một việc không 
chính đáng. Để nêu lên sự dị biệt đối với các tôn giáo 
phương Tây, tôi xin được giới hạn sự trình bày của mình 
trong một tôn giáo tại phương Đông là Phật giáo đề so sánh 
với Do thái giáo, Thiên chúa giáo và Hồi giáo. 


Theo các nghiên cứu phương Tây, đặc điểm chung của 
Do thái giáo, Thiên chúa giáo và Hồi giáo là không phải 
thần bí, phiếm thần hay tự nhiên, mà là đạo đức, tiên tri và 
nhất nguyên hữu thần. Điều này rất đúng. Cã ba tôn giáo 
đều dựa trên một Đắng Sáng Thế duy nhất và tuyệt đối: 
Jahwe trong Do thái giáo, Gott trong Thiên chúa giáo và 
Allah trong Hồi giáo.Trong mỗi tôn giáo này, Đắng Sáng 
Thế được coi là một cá nhân siêu việt, vượt qua khỏi bản 
thể con người thông thường, ý muốn của Đắng này được 


153 


ĐỖ KIM THÊM 


mặc khải qua các nhà tiên tri nhằm kêu gọi con người tuân 
theo một số quy luật về tôn giáo và đạo đức. Mặc dù có sự 
khác biệt nhau trong chỉ tiết, nhưng chúng ta cũng phải 
công nhận răng các tôn giáo này là đạo đức, tiên tri và nhất 
nguyên hữu thân. 


Khác biệt với ý niệm này, Phật giáo không có một Đắng 
Tối Cao siêu việt trước con người mà chỉ đưa ra một pháp 
môn hay là giáo lý Duyên Khởi để hướng dân con 
người.Theo giáo lý này, tất cã những gì trên thế gian và 
những gì bên kia vũ trụ đều tùy thuộc lấn nhau, không 
những trong thời gian mà còn trong mọi lập luận, dù sinh 
hay diệt. Không có gì là hiện hữu trong sự độc lập tuyệt 
đối, không ai cũng có thê tự hiện hữu cho riêng cá nhân 
mình. Theo ý nghiã đó, tất cã đều biến đổi, tương quan 
nhau và tự mình cũng không là chủ yếu. Điều này, theo 
Phật giáo thì không có ngoại lệ. Đó chính là lý do tại sao 
Đức Phật Thích Ca, người sáng lập Phật giáo, đã không 
chấp nhận định nghĩa theo Kinh Vệ Đà, theo đó, vũ trụ 
được coi là một Đại Linh Thể thực tại trường cữu và bất 
biến.[2] Cũng vì chính lý do này, Phật giáo cũng không 
chấp nhận ý niệm nhất nguyên hữu thần, coi Đắng Sáng 
Thế là một thực tại sau cùng, mà coi Tính Không và Bản 
Thể Chân Như là thực tại tối hậu. 


Trong Phật giáo không có Đắng Sáng Thế hay Đắng 
Cứu Rồi độc lập và vượt qua khỏi con người hay kẻ phầm 
tục lo cho riêng mình. Do đó, con người hiện hữu không 
thoát khỏi Thượng Đề cũng như Thượng Đề cũng không 
hiện hữu độc lập với con người.Thượng Đề và con người 
cùng sinh và cùng diệt với nhau, cả hai cũng có mối quan 
hệ tương thuộc. Theo Phật giáo, không có một Thượng Đề 
tự hữu hay một Thượng Đề độc lập và được coi là một 
Đắng Vĩ Đại. Một cá thể không thể nào hiện hữu độc lập 
với đại chúng, cũng như không thể nào tưởng tượng được 
một đại chúng mà không có cá thê. 


154 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Cá thể và đại chúng sinh và diệt trong tương quan tùy 
thuộc vào nhau. Do đó, ý niệm một cá thê tuyệt đối đứng 
xa cách đại chúng cũng giống như ý niệm đại chúng hoàn 
toàn không liên hệ vớí cá thê. Trong Phật giáo, thực tại tối 
hậu không nhằm vào Thượng, Đề tuyệt đối hay một đại 
chúng đa dạng mà chính là mối quan hệ của cã hai cùng 
sinh và cùng diệt theo giáo lý Duyên Khởi; cã hai là một 
thực tại, có nghĩa là cá nhân và đại chúng cũng như 
Thượng Đề và con người đều tùy thuộc vào nhau. 


Theo quan điểm Phật giáo những xung đột và những đau 
khổ của con người gây ra đều do sự thiếu hiểu biết về giáo 
lý Duyên Khởi và cũng do sự vị kỷ mà ra. Do đó, Phật giáo 
đưa ra một lối thoát và cứu rồi những khổ đau của con 
người như là một điều cần thiết. Người ta phải nhận ra quy 
luật Duyên Khởi bằng cách vượt qua vô minh bẩm sinh của 
kiếp người, thí dụ như phải nhận chân ra lòng vị kỷ và lệ 
thuộc với tất cã những gì gọi là bản chất của Thượng Đề 
hay của con người. Điều quan trọng nhất là phải vượt qua 
được hình thái ràng buộc vào các Đắng Sáng Thế hay Đẳng 
Cứu Rồi được tuyệt đối hóa là hiện hữu độc lập, hằng cữu 
và bất biến. 


Ngoài ra, sự hiểu biết về quy luật Duyên Khởi còn giúp 
ta tìm ra được bản thể nguyên ủy của vạn vật trong vũ trụ. 
Sự hiểu biết này cũng giúp ta tìm ra về nguồn gôc bản ngã 
của mình. Không có sự tỉnh thức tự ngã, thì cũng sẽ không 
có sự tỉnh thức nào đến từ thế giới bên ngoài hướng về nội 
tâm được. 


Nói tóm lại, Phật giáo không đặt vấn đề sự hiện hữu cuả 
một Thượng Đề cá nhân, vân đế mặc khải, vấn đề tiên trĩ 
hay cứu rôi qua niềm tin. Phật Giáo hướng dân tìm hiểu về 
Quy Luật Duyên Khởi, tự kiến bản ngã, suy niệm và thoát 
bỏ mọi hệ lụy. 


155 


ĐỖ KIM THÊM 


Do đó, tôi đề nghị định nghĩa các tôn giáo Do thái giáo, 
Thiên chúa giáo và Hồi giáo là các tôn giáo do sự mặc khải 
của Đắng Sáng Thế, còn Phật giáo là tôn giáo tìm về chân 
bản ngã. 


Đề giải thích quan điểm cuả Phật giáo và đưa ra một căn 
bản cho việc thảo luận vấn đề nhân quyền và tự do tôn 
giáo, tôi xin nêu ba điểm liên hệ bắt nguồn từ quy luật 
Duyên Khởi. 


2. Vấn để 9ô ngã 


Mặc dầu giáo lý Duyên Khởi phủ nhận mọi sự hiện sinh 
tự hữu cũng như tính cách chủ yếu và bất biến của mọi cá 
thể, kể cã Đắng Sáng Thế và Đắng Cứu Rồi, nhưng sự 
tương thuộc và thực tại của mối quan hệ này sẽ không thể 
nào hình dung được, nếu ta không công nhận các thành tỐ, 
dù độc đáo và dị biệt tới đâu, cùng xây dựng trên nên tảng 
liên hệ nhau. Khi nhấn mạnh đến thực tại của mối quan hệ 
này trong giáo lý Duyên Khởi mà phủ nhận vai trò của cá 
thê tạo thành chỉ đưa đến hồn loạn mà thôi. Nếu mối quan 
hệ này cô động và chỉ thuần túy là hình thức, thì sự tương 
thuộc giửa các cá thể sẽ không còn năng động nửa. 


Nếu đặc điểm cuả mối quan hệ này được xây dựng trên 
một nền tảng tuyệt đối, thì hậu quả là quy luật Duyên Khởi 
cũng sẽ bị hủy diệt. Quy luật này chỉ thành tựu khi càc các 
thể liên hệ nhau, dù khác nhau, nhưng không có tỉnh thần 
chấp ngã. Chính vì không có một bản thể nào bất biến hay 
trường cửu cho nên mỗi cá thể đều tương thuộc vào nhau, 
mà cũng không mắt đi bản sắc dị biệt của mình. Do đó, tư 
tưởng nền tảng của quy luật Duyên Khởi không nhắm vào 
việc thực hiện một bản thể tuyệt đối hay một bản ngã hằng 
cửu, mà thực ra là hướng về vô ngã, thường được gọi là 
Anatman. 


156 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


3. Vấn để phân biệt các hỗn 9ä bản thể 


Khi tất cã ý niệm được quy vào giáo lý Duyên Khởi và ý 
niệm này được hiểu như là không có một bản ngã trường 
cữu, thì điều này giúp chúng ta phân biệt rỏ rệt vớí các tôn 
giáo nhất nguyên hữu thần. Theo các tôn giáo nay, các hiện 
hữu đếu bắt nguôn từ quyền năng sáng tạo của Đắng Tối 
Cao. Từ quan điểm này, tắt cả và môi người đêù bình đẳng 
trước Thiên Chúa. Điểm tốt đẹp nhất tối hậu trong Thiên 
chúa giáo là sự phục sinh, một sự thăng hoa của thể xác hay 
một sư hoá thân của thê xác mà không đánh mắt bản thể. 
“Các ngươi có biết là thể xác các ngươi là ngôi đền của 
Đắng Thánh Linh mà các ngươi đã nhận của Thiên Chuá 
không?” (1 Kor. 6,19). Với cái chết cá nhân không phải bị 
Thiên Chúa loại trừ, mà chính được Ngài giử gìn thê xác và 
linh hồn trong một cách khác hơn. Linh hồn chính là vấn đề 
cá nhân hoá.[3] Không giống với Do thái giáo và Hồi giáo, 
Thiên chúa giáo đã đưa ra thuyết phục sinh độc đáo, mà 
trong đó sự phân biệt thê xác và linh hồn của từng cá nhân 
được hoà nhập lại. 


Trong Thiên chúa giáo, sự hòa nhập xác hồn này trong 
từng cá thê được chấp nhận. Theo đó, niềm tin được luôn 
luôn thể hiện qua phương thức tin vào một Thiên Chúa, 
Đắng đã khích lệ con người chỉ nên tin vào Thiên Chuá 
cũng như tin vào mỗi quan hệ giửa hai tính thần và thể xác 
trong cá thể. Điều này đưa ra hai vấn đề: 


1. Khi mối quan hệ giữa xác hồn được thê hiện trong ý 
nghĩa của một Đáng Tối Cao tuyệt đối, thì hai ý niệm này, 
trong ý nghĩa hẹp cuả nó, sẽ không được định nghĩa đầy đủ. 
Sự phân biệt xác hồn cũng như tìm hiểu mối quan hệ biện 
chứng này chỉ có thể đạt được khi chúng ta vượt qua ý 
niệm về một Đắng Sáng Thế duy nhất tối cao. 


157 


ĐỖ KIM THÊM 


2. Trong Thiên chúa giáo, mối quan hệ biện chứng thể 
xác và tính thân chỉ áp dụng cho con người mà không áp 
dụng cho thê giới vật chât. 


Về điểm này, Phật giáo khác với Thiên chúa giáo rõ rệt. 
Theo Phật giáo, không có Đắng Tối Cao dộc nhất và tuyệt 
dối, không phải chỉ có con người sống mà vật chất cũng có 
một đời sông riêng. Sự sông này cũng không theo một 
nguyên tắc siêu việt hay tuyệt đối nào. Tuy nhiên vật chất 
có giá trị như nhau, mặc dù trong cùng một loại có nhiều 
đặc điểm dị biệt nhau. 


Xin nêu lên một thí dụ: cây sôi là cây sôi, cây thông là 
cây thông, mặc dầu trong cùng một loại có thể có tất cã 
những sự khác biệt nhau. Dù khác nhau trong bản thể riêng 
của từng loại, cây sồi cũng gống như cây thông khi mà 
chúng chấp nhận định nghĩa các bản thể riêng là chung như 
thế. Cá là cá và chim là chim. Chim và cá chỉ giông nhau 
khi nào mà sự khác nhau về bản thê này được định nghĩa 
giống nhau. Nói một cách khác, bằng nhãn quan cá thê thì 
Tôi chỉ thực là Tôi mà Anh cũng chỉ thực là Anh.Tôi và 
Anh chỉ thực sự giống nhau khi mỗi một người trong chúng 
ta phát triển chung cá tính và nhân cách như nhau. 


Điều này cũng áp dụng cho Thượng Đề và con 
người.Thượng Đề là Thượng Đề và con người là con 
người.Thượng Đề và con người chỉ giống nhau khi mà cả 
hai trong bản chất chủ yếu được định nghiã là những bản 
thể cùng giống nhau như thế. Do đó, Bản Thể Chân Như 
bao hàm được cã nguyên lý về dị biệt lẫn tương đồng theo 
một ý nghỉa năng động mà không hề mâu thuẫn. Đó chính 
là lý do tại sao Phật giáo Đại Thưà đưa ra quan điểm trong 
dị biệt có thể hiện sự tương đồng, và ngay trong tương 
đồng có sự dị biệt. Mối quan hệ năng động giữa dị biệt và 
tương đồng này mở ra không những cho con người và tạo 
vật, mà còn cho cả tạo vật và Thượng Đề. Điều này chỉ có 


158 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thể đạt được bởi vì trong Phật giáo không có Đắng Sáng 
Thế hiện hữu và cũng chính vì thế mà tất cã -thiên nhiên, 
nhân loại và Thiên Chuá gộp chung- được định nghĩa là 
mỗi bản ngã độc lập, hằng cưũ và mỗi bản thể bắt biến. 


4. Thuậết Trung Đạo 


Phật Thích Ca gạt bỏ những đường lối cực đoan của 
hưởng thụ và khắc khổ; Ngài chọn lưạ có ý thức thuyết 
Trung Đạo như là một phương thức đích thực để tu tập. 
Ngài đã đề ra Bát Chánh Đạo gồm có: Chánh Tri Kiến, 
Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. 


Thuyết Trung Đạo không có nghĩa là tìm kiếm một thỏa 
hiệp hay tìm một đường lối đứng giữa hai đối cực theo ý 
nghĩa của Aristote.Thuyết Trung Đạo phá vở được hai con 
đường đối cực này bằng cách vượt qua được quan điểm đối 
nghịch hay lưởng cực hoặc nhị nguyên; mục tiêu của nó 
không phải là một thực tại lưỡng cực; đó là điều mà Phật 
Tổ và các Đắng Tuệ Giác khác khác tìm ra. Về điểm này, 
chúng ta sẽ lãnh hội được khi chúng ta tìm hiểu về lý thuyết 
tám phủ định của Long Thọ, người sáng lập ra Phật giáo 
Đại Thừa. Long Thọ đưa ra tám phủ định như là một hình 
thức giải thich chủ yếu về Trung Đao, mà Phật Thích Ca đã 
đề ra. Theo Ngài thì không sinh, không diệt, không thường, 
không đoạn, không nhất, không đa, không đến và không đi. 


Trong tương quan này, tôi xin nêu lên một ý niệm đã 
được đề cập. Trong bốn cặp ý niệm đối kháng này không 
có ý niệm nào là ưu tiên đối với ý niệm kia. Theo Long 
Thọ, bản thể thực tại Chân Như được thể hiện khi mà ý 
niệm về sinh tử không còn nữa. Do đó, thuyết tám phủ định 
đồng nghĩa với Trung Đạo.[4] Trong một tác phẩm của tÔI, 
tôi có kết luận rằng “Long Thọ không những đã gạt bỏ ý 
niệm về trường cữu của các hiện tượng được nhìn là hiện 


159 


ĐỖ KIM THÊM 


thực và không biến đổi, mà cũng đồng thời loại bỏ quan 
điễm về hư vô; coi thực tại là trống rỗng và không thực. Sự 
phủ định hai lần của ý niệm này là một điểm nhảy vọt để 
thể hiện Tính Không trong Phật giáo Đại Thừa, điều mà 
Tính Không không là một sự trống rồng mà chính là một sự 
viên mãn.“[Š] 


5. Sự khoan đung đích thực 


Trong phần sau đây, tôi xin trình bày về quan điểm của 
Phật giáo liên hệ tới tự do tôn giáo và nhân quyền. Theo 
các nghiên cứu của phương Tây, Phật giáo được coi là một 
tôn giáo của khoan dung. Trong ý nghĩa hẹp của nó, điều 
này không đúng, hằn. Ý niệm về khoan dung đối kháng với 
ý niệm về có chấp, có nghĩa là không chấp nhận người khác 
không đồng tín ngưỡng với mình, dâu rằng sự cự tuyệt này 
không bao hàm sự sử dụng bạo lực. Phật giáo không phải là 
một tôn giáo nhất nguyên hữu thần, mà chỉ chấp nhận sự 
hiện hữu của muôn loài như chính chúng thê hiện, cho nên 
Phật giáo không chủ trương cực đoan phủ nhận những tìn 
ngưỡng khác với tín nguỡng của mình. Thay vào đó, Phật 
giáo công nhận những quan điểm của các tôn giáo khác 
trong những cách thể hiện khác nhau cuả họ. Mặc dù vậy, 
cũng không thể định nghiã Phật giáo theo ý nghĩa khoan 
dung của phương Tây bởi vì trong ý nghĩa cốt lỏi của Phật 
giáo là vượt qua cặp ý niệm đối nghịch giữa khoan dung và 
bất khoan dung. Thái độ khoan dung trong Phật giáo không 
gì khác hơn là kết quả của một thái độ chủ yếu nhằm chấp 
nhận sự thể như chính chúng thể hiện. Trong ý nghiã này 
người ta có thể phân biệt được sự khoan dung tích cực và 
tiêu cực theo Phật giáo. Trong khi chấp nhận tạo vật như 
chúng thể hiện là một tín điều cơ bản trong Phật giáo, thì 
thái độ này là khoan dung nhiều hơn so với các tín điều 
khác.Theo Phật giáo, tín ngưỡng và lòng khoan dung đích 
thực không loại trừ nhau, mà chính là bổ sung cho nhau. 
Thái độ chủ yếu này không phải chỉ có giá trị trong những 


160 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


tông phái khác nhau trong Phật giáo, mà còn áp dụng chung 
cho những hệ thông tín điêu và những trào lưu tín ngưởng 
khác. 


Đối với các tông phái khác nhau trong Phật giáo, thái độ 
chủ yếu của Phật giáo không phãi là từ bỏ, lên án hoặc kết 
tội là tà giáo, mà thực ra là phê phán trong tinh thần xây 
dựng nhìn qua nhiều nhãn quan khác nhau và cùng nhau 
hướng về một tín ngưỡng chung. Trong một tham luận về 
Tà Giáo của T.O.Ling, ông đã có lý khi cho rằng Tà giáo 
trước hết là một ý niệm về tôn giáo cùa phương Tây mà 
không có điểm tương đồng chính xác trong Phật giáo. Một 
ý niệm gần nhất là ditthhi (trong Pali) hay drsi (trong 
Sankrit), dịch sát nghĩa là tà kiến, nó không bắt nguồn từ lý 
trí mà đến từ dục vọng. Những hình thức quan trọng nhất 
của tà kiến do sự nhận thức cho rằng bãn ngã cá nhân là 
thực tại và vĩnh cữu. Tà giáo theo ý niệm của phương Tây 
đặt ra để phân biệt Chính thống giáo. Chính thống giáo 
muốn và cũng có đủ tư cách buộc tội Tà giáo; khi so sánh 
giữa ý niệm tà kiến (ditthi) trong Phật giáo và Tà giáo theo 
phương Tây thì ta thấy được Phật giáo không hề có một hệ 
thống chuyên quyền nào hay một cơ quan chế tài hình thức 
nào. Ngoài ra, những hình thức thê hiện trang trọng nhất 
của ditthi (cho là thực tại cùa ban ngã con người là thường 
hằng) được các đạo hữu thuộc môn phái Pudgala-Vadin 
trong Phật giáo cô súy. Niềm tin này - dù hoàn toàn không 
đúng đăn- được các tông phái khác trong Phật giáo chỉ coi 
là những đạo hữu nhẹ dạ. Tuy nhiên, họ vẫn có thể duy trì 
lập luận này và giử các tu viện. Vào thế kỳ thứ 7 sau Thiên 
Chuá con sô các tu sĩ theo môn phái Pudgala-Vadin đã lên 
đến 1⁄4 trong tổng số các tu sĩ tại Ấn Độ. So với các tông 
phái khác trong Phật giáo thì nhìn chung quan điểm này có 
vẻ như lỗi thời; chỉ sau một thời gian dài tu tập các đạo hữu 
này tìm ra được sự sai lầm trong nhận thức của mình và 
cuối cùng thì từ bỏ[6].. 


1ó1 


ĐỖ KIM THÊM 


Tại Trung hoa và Nhật bản, khi pháp môn va tông phái 
khác nhau trong Phật giáo được hình thành cũng là lúc có 
nhiều nhất các cuộc thảo luận nghiêm túc giửa các tông 
phái khác nhau. Nichiren, một lãnh tụ Phật giáo tại Nhật 
bản vào thế kỹ 13 đã chống lại các tông phái Phật Giáo như 
Vinaya,Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Các đạo hữu hiện 
nay theo tông phái Nichiren-Shoshu đã được biết đến vì có 
thái độ quá khích đối với các tông phái Phật giáo khác. 
Trong suốt lịch sử dài của Phật giáo, không hề có sự truy 
nã tôn giáo hay bất cứ một hình thức trừng phạt nào vì lý 
do khác biệt tín ngưởng. Những khác biệt nhau trong pháp 
môn (Dharma) đều được coi như là những phương tiện hữu 
¡ch (Upaya) nhằm giúp Phật tử chưa thuần thành đề đạt tới 
thực tại tối hậu của Đâng Chân Như. 


6. Thái độ đổi ới các tôn giáo khác 


Khi đề cập tới thái độ của Phật giáo đối với các tín 
ngưởng khác thì nhiều kinh điển cổ Phật giáo có đề ra 
nguyên tắc bất tuơng tranh (Vivada). Các kinh điển này còn 
khuyên tránh những tranh luận (Rana). Đức Phật được coi 
như là tấm gương cho sự gạt bỏ mọi tranh luận 
(Ranajaha).Trước một số câu hỏi siêu hình như thế giới là 
vĩnh cữu hay bị giới hạn trong thời gian hoặc là thế giới 
này hữu hạn hay vô hạn hoặc là có một đời sống cho các 
bậc Tuệ Giác sau khi chết không, câu trả lời quen thuộc của 
Ngài là sự im lặng. Sự im lặng của Ngài thường được giải 
thích là một hình thức của sự bất khả tri. Đức Phật coi các 
câu hỏi siêu hình này là không liên quan và đi ngược lại 
khuynh hướng giải thoát của tôn giáo. 


Chính Đức Phật cũng đưa ra lập luận cương quyết để 
giải thích về sự từ chối trã lời này. Điều này được tìm thấy 
trong câu trả lời của Đức Phật cho Ngài Malunkyapata 
được ghi lại trong kinh MfajÙ/hima-Nikaya. Sau khi xác 
nhận đời sống đạo đức không tùy thuộc vào một giáo điều 


162 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


cho rằng thế gian này là vĩnh cữu hay hữu hạn, Đức Phật 
còn nói thêm: “Này Mfalunkyaputta, giáo điều. về sự vĩnh 
cữu hay hữu hạn của thế gian đưa ra côn đó, vấn đề tôn tại 
là: sinh, lão, bịnh, tử, lo âu, đau khổ, muộn phiên và thất 
vọng mà Ta chỉ mong sao được chấm dứt nó trong cuộc 
sống hiện tiền. Các điều này không giúp ích được gì, nó 
cũng không phù hợp với những nguyên tắc chính của tôn 
giáo. Nó cũng không đưa tới sự từ bỏ dục vọng, thanh tịnh, 
đạt đạo và niết bàn. Đó chính là lý đo tại sao Ta không giải 
thích.”[7] 


Ngoài ra, khi Đức Phật khi giãng dạy như vậy cũng gây 
ra một số học thuyết đối nghịch từ các tông phái khác, như 
E. A. Burth đã xác nhận. Điều này sinh ra những tranh luận 
thù nghịch và cáo buộc lẫn nhau. Tiến trình này không giúp 
người ta tự kiễm khiêm tốn và hiểu biết cần thiết cho sự đạt 
đạo.[8] 


Thái độ của Đức Phật trước vấn đề giáo điều còn được 
tìm thấy trong một cuộc đối thoại với một tăng sinh được 
ghi lại qua một kinh điển cổ khác của Phật giáo là Sutta- 
NÑipata. 


Hỏi: “Dựa vào tín ngưỡng mù quảng người ta kêu lên: 
Hãy tin i, vì đây là chân lý hoặc là hãy dẹp bỏ đi, ngươi 
đã thua rồi. Họ tranh cãi nhau và chê bai nhau là ngu và 
điên. Như vậy thì phíá nào là đúng, vì cã hai đều chứng 
tỏ mình là bậc thầy” 


Đức Phật trả lời: “Khi mà cuôc tranh cải mà một bên 
thắng và một bên thua, một bên khôn và một bên dại thì cả 
hai bên đều dại và ngu, vì chỉ dựa trên quan điểm của riêng 
mình. Khi mỗi một tín ngưỡng tranh luận nhau đều có tình 
yêu, hiểu biết và thực tế thì không có ai nào là thắng cả, vì 
tất cã đều đứng chung nhau. Ta coi là điều không đúng, khi 
tất cã chê trách nhau là điên. Họ làm như vậy là chỉ nghĩ 


163 


ĐỖ KIM THÊM 
đến quan điểm của riêng mình là chân lý.“[9] 


Thái độ của Phật giáo đối với các tôn giáo khác đuợc 
giải thích cặn kẻ nhất qua ý thuyết Trung Đạo. Thuyết 
Trung Đạo kêu gọi người ta nên tránh những thái độ cực 
đoan trong tôn giáo, cô chấp và sữ dụng bạo lực như là quy 
tắc phổ quát. “Khuynh hướng để quốc trong tôn giáo hầu 
như là một điều khó tránh được, bởi vì trong tôn giáo luôn 
bao gồm những hy sinh cho chân lý tối hậu của tôn giáo 
mình. Khuynh hướng này được tìm thấy trong các tôn giáo 
nhất nguyên hữu thần khi giãng dạy răng Đắng Sáng Thế là 
thực tại tối hậu. Khuynh hướng phổ quát này đưa tới việc 
coi giáo hội như hình thức chủ nghĩa, điều này nhằm tổng 
hợp những tín lý vào trong cơ câu của một tôn giáo khi 
nhấn mạnh dến tinh thần phổ quát và nhân loại. Khuynh 
hướng này có sẵn trong các tôn giáo về phiêm thần hay đa 
thân. 


Ngoài ra, còn có một sự nguy hiểm khi đối chiếu các tôn 
giáo với nhau và cho rằng các tôn giáo đều hướng về một 
mục đích giống nhau; mọi nổ lực nhằm gán ép tất cã các 
tôn giáo vào các ý niệm khuôn mẫu giống nhau hay độc 
nhất có nghĩa là làm cho người ta không còn chú trọng tới 
lý tưởng đề ra của từng tôn giáo. Một điều nguy hiểm thứ 
hai của sự đối chiếu là qua những nỗ lực này, khi người ta 
tin tưởng vào tất cả các tôn giáo, thì cuối cùng không còn 
tin tưởng một cách thành khẩn nữa và cũng không được 
hiểu các tôn giáo một cách trọn vẹn[10].. 


Dựa vào thuyết Trung Đạo trong Phật giáo, Đức Phật 
cũng như các Bậc Tuệ giác khác không hề cho rằng chỉ có 
giáo lý của mình là chân lý. Các Ngài cũng không hề kêu 
ØOI Sự truy nả bằng các thánh chiến, hỏa thiêu người ngoài 
đạo, hành quyết hay buộc người phải đổi đạo, nhăm cứu rồi 
hay ban phước cho người theo giáo lý của mình. Các Ngài 
cũng không hè cổ súy cho sự giống nhau trong các giáo lý. 


164 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Trong kinh Dieha-Nikaya Phật dạy: “Hãy tự nghiệm xét và 
tìm kiếm những gì dẫn đến hạnh phúc và tự do, và hãy đứt 
bõ những gì không đưa đến con đường ấy. Hãy theo đuổi 
con đường đưa đến hạnh phúc.” Theo lời dạy của Ngài, 
con đường thực tiên và chắc chắn đưa đến sự phận biệt 
giữa chân lý và sai lầm đều dựa trên bài học cùa chính 
mình. Người ta không thể dựa trên quyền lực cúa môt bậc 
sư phụ nào mà chỉ tin vào chân lý của tôn giáo và tu tâp 
trên những giáo lý này. Đấy chính là phần thực hành của 
giáo lý Trung Đạo. Qua sự tu tập này sẽ giúp cho cho ta tìm 
ra một con đường giửa những giáo điều mù quáng và hình 
thức giáo hội chủ nghĩa mơ hồ. Khi đối chiếu điều này với 
các tôn giáo khác, Phật giáo không hề áp dụng việc đàn áp 
hay loại trừ các tôn giáo khác khi truyền bá sang các nước 
Nam Á, Trung hoa, Tây tạng, Đại hàn và Nhật bản. Phật 
giáo sống hài hòa với các tôn giáo khác.Tuy nhiên, nhân 
dịp truyền bá Phật giáo, đã có những tranh chấp giữa Phật 
giáo và các tôn giáo khác như Không giáo và Lão giáo tại 
Trung hoa và Thần giáo tại Nhật bản.Thật ra thì những 
xung đột này không chỉ có tính cách thuần tuý tôn giáo, mà 
gây ra bởi những người theo phong trào chủ nghỉa dân tộc 
nhằm chống lại những tôn giáo mới lạ. 


Phật giáo đã bị các hoàng đề theo Khổng giáo và Lão 
giáo truy nả tất cã bốn lần -khoãng giữa thế kỷ thứ 5 đến 
thế kỷ thứ 10- tại Trung hoa. Đối với sự khủng bố này thái 
độ Phật giáo hoàn tòan thụ động. Phật giáo còn tồn tại 
trong sự tang hoang các chùa chiên và sự truy nả các tăng 
ni. Cũng có nhiều nỗ lực nhằm thống nhất Không giáo, Lão 
giáo và Phật giáo. Chính bằng cách này Phật giáo gây được 
cội rễ tại Trung hoa. Ngược lại, tại Nhật bản không hề có 
sự truy nã lớn lao đối với Phật Giáo, nếu người ta không kê 
đến cuộc một cuộc đàn áp của Tướng quân Oda Nobunaga, 
khi vị này đã hủy diệt cơ sở Phật giáo tại Hie-Berg và tại 
Negoro, và một lần truy nã khác thời Minh trị vào giửa thế 
kỹ 19 khi mà chính quyền cố gắng phục hồi Thần giáo như 


165 


ĐỖ KIM THÊM 


một quốc giáo và phá hủy những dị biệt giửa Phật giáo và 
Thần giáo. Trong suốt thời gian 1400 năm lịch sử tại Nhật 
bản, Phật giáo sống hài hòa với Thần giáo, một tôn giáo đã 
ăn sâu vào lòng dân chúng tại Nhật bản. Nói một các khác, 
dầu Phật giáo mà giáo lý có đặc điểm đại đồng, nền tảng và 
hệ thống, nhưng khi truyền bá Phật Giáo không hè làm hại 
các tôn giáo khác tại bản xứ. 


Thái độ của Phật giáo đối với các tôn giáo khác hoàn 
toàn tương phản với thái độ của các tôn giáo nhất nguyên 
hữu thần. Khi Hồi giáo lan truyền vào nam Ấn dộ thì họ 
tìm cách hủy diệt Ân Độ giáo và Phật giáo. Khi Thiên chuá 
giáo du nhập vào Đức thời kỳ đầu Trung Cổ, họ cũng đã 
hủy diệt các tôn giáo chính yêu của dân Đức thời ây. Ñ gày 
nay sự hiện diện lan rộng của Thiên chúa giáo tại châu Âu 
cũng như tại Anh đến độ mà người ta không còn tìm ra dấu 
vết còn lại của các tôn giáo nguyên thủy hay dân gian nào 
khác nửa tại Đức hay tại Anh. 


Ÿ. Lập luận bảo 9ệ Nhân Quên 


Quan điểm của Phật giáo đối với vấn đề nhân quyền 
hoàn toàn khác biệt với các quan điểm cúa các tôn giáo 
theo truyền thống phương Tây. Nói một cách chính xác 
hơn, trong kinh điển Phật giáo không có ý niệm nhân quyền 
tương tự theo ý nghĩa của phương Tây 


Theo phương Tây, ý niệm nhân quyền mang tính cách 
nội tại và là quyền chỉ riêng thuộc về con người. Do đó 
những tạo vật không phải là con người đều bị loại trừ hay 
chỉ coi là thứ yêu. Điều này có nghĩa là nhân quyền được 
định nghiã thuần tuý dựa trên quan điểm nhân chủng cúa 
nhân quyền, mà không dựa trên những quan điểm khác 
ngoài con người. 


Đối nghịch với ý niệm này, Phật giáo không cho rằng 


166 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


bản thể con người chỉ giới hạn trong quan điểm về nhân 
chủng, mà đặt con người trong một tuơng quan rộng rãi 
hơn với tạo vật và vũ trụ. Nói một cách khác, theo Phật 
giáo, con người là một thành phần hữu tri giác trong một 
tổng thể của muôn loài vừa hữu tri giác và vô tri giác, vì 
con người và tạo vật trong vũ trụ đều đặt mình trong quy 
luật sinh diệt hữu hạn. Tất cã đều thoáng qua và không có 
øì là vĩnh cửu chính là quy luật căn bản trong Phật giáo. 
Chính vì không có gì là vĩnh cữu được áp dụng như một 
quy luật phố quát cho con người lần tạo vật nên cái chết 
không là một giải quyết thoả đáng cho kiếp nhân sinh. Do 
đó, theo quan điểm Phật giaó, những đau khổ của con 
người cũng như con đường giải thoát phải nằm trong tầm 
mức vừa nhân chủng vừa vũ trụ. Điều này hoàn toàn đối 
nghịch với những tín điều của Do thái giáo, Thiên chúa 
giáo và Hôi giáo, khi các tôn giáo này cho răng nổi đau khổ 
của con người và con đường giải thoát trước hết là một mối 
quan hệ cá nhân giữa con người và Thượng Đề, như chính 
điều mà Martin Buber đã phân tích chính xác ý niệm này 
qua mối quan hệ giữa Tôi và Anh. 


Khi Phật giáo đặt nổi đau khổ và con đường giải thoát 
cho con người trong một tổng thê vừa nhân chủng vừa vũ 
trụ không có nghĩa là Phật giáo quên đi tầm quan trọng của 
con người trong thế giới. Ngược lại, trong bài kệ sau đây 
thường được các Phật tử tụng niệm cho thấy rỏ là Phật giáo 
lưu tâm đến tầm quan trọng của con người trong vũ trụ: 


“Thật là khó khi sinh ra làm kiếp con người. 

Giờ đây chúng ta đang sống trong kiếp ấy. 

Thật là khó khi nghe lời Phát dạy 

Giờ đây chúng ta nghe được Pháp. 

Nếu chúng ta không thu thập gì trong kiếp hiện tiễn. 
Thì cũng sẽ không hy vọng thoát qua bể sinh tử. 

Với tâm thành chúng ta cùng nhau hướng về Tam Bảo.” 


167 


ĐỖ KIM THÊM 


Tôi giải thích bài kệ này như sau: Trong dòng thứ nhất 
và thứ hai diễn tả được niềm vui khi chúng ta thoát ra khỏi 
vòng hóa thân bất tận để làm kiếp người. Dòng thứ ba và 
thứ tư nhằm cảm tạ chúng ta đã có nhân duyên tìm nghe 
được lời Phật dạy, đó là điều hiếm qúy. Cuối cùng, ý nghĩa 
của dòng thứ năm và sáu là cho đến chừng nào mà chúng ta 
còn sống trong kiếp nhân sinh, theo lời Phật dạy thì chúng 
ta nên phát huy Phật tánh trong chúng ta, nếu không chúng 
ta sẽ mãi chìm đắm trong vòng luân hồi liên tục. Điều này 
cho thấy Phật giáo đã quan tâm đặc biệt đến khía cạnh tích 
cực độc đáo của cuộc sống con người.{ l I] 


Là một tôn giáo, Phật giáo cũng quan tâm đến vấn đề 
giải thoát cho con người. Về điểm này Phật giáo khác quan 
điểm với các tôn giáo khác. Phật giáo và các tôn giáo khác 
cùng trên một quan điểm nhân chủng khi đặt vấn đề giải 
thoát. Điểm khác biệt chủ yêu là trong khi các tôn giáo 
phương Tây khác đặt sự giải thoát của con người trong mối 
quan hệ cá nhân giửa con người và Thượng Đề, Phật giáo 
chủ tâm tới tầm mức vượt khỏi cá nhân và thuộc về vũ trụ: 
Đó chính là pháp môn tiên khởi trong thế gian. Vấn đề con 
người không chỉ giới hạn trong cuộc sống của con người 
mà phải chú ý tới khía cạnh vượt qua tầm mức cá nhân và 
hướng về vũ trụ. Chính vì một cá nhân đơn độc trong vũ trụ 
nên con người có khả năng phát triển ý thức của mình và cố 
gắng vượt mình qua khỏi phạm vi cá nhân và hướng tới 
một tầm mức cao hơn trong vũ trụ. Chỉ có con người mới 
có ý thức vượt qua ý niệm nhân chủng này. 


Chính vì thế, vấn đề nhân quyên trong Phật giáo được 
hiểu trong chiều hướng vũ trụ, phố quát và vượt qua ý niệm 
về nhân chủng này. Phật giáo không loại bỏ những quyền 
cũa các sinh vật khác như cây cỏ và thú vật. Đề hiểu quan 
điểm của Phật giáo về vấn đề nhân quyền đúng đắn hơn, 
điều cần thiết nhất là phải đặt lại vấn đề bản ngã, bởi vì 
trong phần lớn các tôn giáo và đặc biệt trong Phật giáo- thì 


168 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


vân đê nhân quyên và tự do của con người không thê nào 
lãnh hội được nêu không có sư hiệu biết tường tận về bản 
ngã. 


Bản ngã không có mức độ tuyệt đối mà là tương đối, 
nghĩa là bản ngã chỉ hiện hữu trong tương quan với tha 
nhân, khi nói tới bản ngã thì sự hiện hữu của tha nhân phải 
được đặt ra. Không thê có một bản ngã độc lập với tha 
nhân. Bản ngã và tha nhân hoàn toàn tương thuộc vào nhau. 
Bản ngã không có một tầm vóc độc lập, vĩnh cửu và chủ 
yêu. Chúng ta thường tạo dựng nên bản ngã như là một tầm 
vóc độc lập, vĩnh cữu vả chủ yếu, bởi vì chính chúng ta ai 
cũng có tự ý thức hay khuynh hướng tự ái, tu tôn. Sự chấp 
ngã chỉ là kết quả của một tự thê hiện, tự ái và tự tôn quá 
mức bản ngã. Phật giáo cho rằng sự tự thể hiện chính mình 
và sự chấp ngã là một trong những nguồn xấu xa và đau 
khổ của con người. Do đó, Phật giáo dạy con đường thoát 
khỏi chính là thực hiện vô ngã (Anatman). 


Quan điểm của Phật giáo về Vô Ngã không loại bỏ bản 
ngã cuả con người trong ý nghĩa tương đối. Không ai có thể 
phủ nhận được răng chúng ta thể, hiện được bản ngã của 
mình qua những kỹ niệm thời thơ ấu và qua sự trao đôi với 
bạn bè và đồng loại. Tôi là Tôi và không phải là Anh. Anh 
là Anh cũng không phải là Tôi. Do đó, có một sự khác biệt 
giữa bản ngã và tha nhân và có sự thể hiện bản ngã. Vấn đề 
này đặt ra một câu hỏi khác có phải bản ngã là một cái gì 
tuyệt đối, bền vững và chủ yếu không. Câu trã lời là không, 
bởi vì không thể nào có sự tách biệt giửa Anh và Tôi cũng 
như giửa Tôi và Anh. Khi nào nói đến Tôi thì chúng ta phải 
chấp nhận sự hiện hữu của Anh và ngược lại. Do đó, chúng 
ta chỉ có một bãn ngã tương đối. Tôi chỉ là Tôi trong ý 
nghĩa tương đối mà thội. Ý niệm về một bản ngã tuyệt đối 
chỉ là một cấu trúc không thực bắt nguồn từ ý thức của con 
người. Phật giáo coi điều này bằng một dấu hiệu Maya hay 
là ảo ảnh. Đây là một lối diễn đạt nhằm nhấn mạnh tới tầm 


169 


ĐỖ KIM THÊM 


quan trong của sự hiệu biệt vê vô ngã khi vượt qua được 
kiên thức sai lâm về bản ngã. 


Chừng nào mà chúng ta bừng tỉnh với ý thức về Vô Ngã 
của riêng chúng ta, chúng ta cũng sẽ bừng tỉnh ý thức về 
Vô Ngã trong muôn loài và trong mỗi một cá nhân của vũ 
trụ. Nói một cách khác, chúng ta thức tỉnh khi nhận ra sự 
thực là chúng ta là một bản ngã tương đối, cho nên không 
có gì là tuyệt đối trong vũ trụ. Chắc chắn một điều, trong 
tầm mức tương đối, chúng ta chỉ có một bản ngã riêng biệt; 
nhưng nhìn trong tầm mức tuyệt đối, thì bản ngã không thê 
nào có được trong ý nghĩa trọng đại này. Có một sự bình 
đẳng và liên đới trong việc thực hiện vô ngã. Do đó, chúng 
ta đứng trên một quan điểm tuyệt đối, có thể cho rằng mặc 
dầu không có một bản ngã tuyệt đối thì Tôi không phải là 
Tôi mà Anh cũng không phải là Anh. Nếu nhìn tương đối, 
thì chúng ta khác biệt nhau, nhưng nhìn tuyệt đối thì chúng 
ta giống nhau. Và nhờ qua thái độ khiêm tốn này, các bản 
ngã khác biệt của chúng ta sẽ dễ đưa đến sự hòa nhập với 
tha nhân. 


Cũng đúng tương tự như vậy, khi so sánh bản ngã với 
thiên nhiên, bản ngã với Thượng Đế. Bản ngã với thiên 
nhiên thì tuơng đối khác biệt nhau, nhưng nhìn trong tầm 
mức tuyệt đối, thì cả hai cùng chung một giá trị. Chính vì 
không hiện hữu trong tuyệt đối, nên cả hai hoà nhập vào 
nhau. Do đó, thiên nhiên không phải chỉ là một nguồn gốc 
của bản ngã con người; mà thiên nhiên được định nghĩa 
như một điếu hệ trọng trong tương quan với bản ngã. Cuối 
cùng, trong cái nhìn tương đói, bản ngã và Thượng Đề cũng 
giông nhau, dâu rằng chúng ta gọi khác nhau là Thượng 
Đề, Đắng Cứu rồi, Bà La Môn hay Niết Bàn, nhưng mà 
trong cái nhìn tuyệt đối, bản ngã và Thượng Đề giống nhau, 
khi mà cã hai hòa nhập vào nhau. Đây chính là trường hợp 
điển hình, vì Thượng Đế thường được hiểu là đối nghịch 
với một bản ngã độc lập, hằng cữu và chủ yếu. 


170 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Sự khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo tại phương 
Tây đã gây ra một hậu quả quan trọng trong các vân đề tự 
do tôn giáo. Trong Do thái giáo, Thiên chúa giáo và Hồi 
giáo thì Đáng Sáng Thế được coi là một Thiên Chúa tuyệt 
dối, Đẳng tạo nên vũ trụ theo ý riêng và theo một niềm tin 
riêng và cũng là Đắng siêu việt trước con người và thiên 
nhiên. Sự tự xác định Thiên tính của của Đắng Jahwe được 
thấy rõ nơi mà Jahwes tự thố là Moses trên núi Sinai qua 
lời lẽ: “Ta chính là ta” (Ex 24,12). Trong nguyên bản tiếng 
Do thái “EhJe ascher ehJef”, có nghĩa là: “Ta sẽ trở thành 

a.” Sau này, trong mười điều răn mà Jahwes truyền lại 
cho Moses có nói: “Người không có một Đắng Thiên Chúa 
nào bên cạnh Ta.” (Ex 20,3). 


Tín điều về nhất nguyên hữu thần này đưọc sắp đứng 
hàng đầu trong các điều răn trong các tôn giáo phươngTây. 
Tương tự như vậy, Phật giáo cũng có mười điều răn: Ngươi 
không được giết người, không được trộm cắp, không được 
nói dối, không được lấy vợ chồng người vv...Nhưng Phật 
Giáo không có một điều răn tương tự như trong Thiên chúa 
giáo là: Ngươi không được có một Đắng Sáng Thế nào bên 
cạnh ta.Trong tất cã những điều răn của Phật giáo đều hàm 
chứa một điêu: không nên hủy diệt cuộc sống, lời khuyên 
này không những áp dụng cho con người mà còn cho cả 
muôn loài có tri giác. 


Theo Thiên chúa giáo và Do thái giáo, vấn đề quyền và 
bốn phận của con người đối với các dân tộc khác thường 
được nhìn trong trong tương quan với quyền lực toàn năng 
của Đắng Tối Cao, trong khi đó, Phật giáo đặt vấn đề này 
đề tìm hiểu trong mối tương quan giửa các muôn loài sinh 
vật trong vũ trụ. Sự khác biệt này đưa đến một hậu quả là 
sự xung đột giửa nhân quyên và hoà bình trong tôn giáo ít 
được thảo luận trong Phật giáo hơn là các tôn giáo tiên tri. 
Phật giáo đưa chúng ta tới một thái độ khác hơn đối với vấn 


171 


ĐỖ KIM THÊM 


đề môi trường, một trong những vấn đề trong thời đại của 
chúng ta. Trong lời răn không được hủy diệt cuộc sống thì 
quyền sống của thú vật và cây cỏ cũng được tôn trọng như 
con người. Thiên nhiên không những lệ thuộc vào con 
người, mà ngược lại con người cũng lệ thuộc vào thiên 
nhiên. 


Cuối cùng, trước vấn đề Phật giáo đóng Óp gì trong vẫn 
đề nhân quyền và khoan dung tôn giáo, tôi muốn đề nghị ba 
giải pháp theo quan điểm Phật giáo: 


Buông bỏ mọi ràng buộc vào hệ thống tín điều và giáo 
điều: Không có một tôn giáo nào tồn tại mà không có hệ 
thống tín điều, nhưng thái độ đối với hệ thống tín điều là 
quan trọng. Khi mà tín điều chỉ được coi là chủ yếu và chỉ 
nhắm ràng buộc mọi tín đồ, thì hệ thống tín điều này chỉ là 
một giáo điều. 


Giáo điều là một hình thức quy định chặt chẻ của một 
tín ngưởng mà trong cộng đồng tín ngưởng này có một quy 
quyên được định chế hóa nhằm tao ra những tín điều cho 
tín đồ mình qua hình thức về theo đạo và giãng đạo. 


Giáo điều là một hình thức quy định chặt chẻ của tín 
ngưởng, điều này được đặt ra qua những hình thức tín 
ngưởng, bắt ngưồn từ những bậc quyền thê trong giáo hội 
đề ra để những tín đồ phãi tuân theo. giáo hội La mã của 
Thiên chuá giáo còn đưa ra những giáo. điều, trong khi giáo 
hội Tin lành chỉ truyền giảng Phúc Âm, mà tín ngường 
được xác tín những gì trong từng tâm khảm của tín đồ hơn 
là lệ thuộc vào những giáo điều đến từ bên ngoài, mặc dầu, 
đôi khi Phúc Âm Tin Lành cũng được giãi thích là giáo 
điều. Sự nhấn mạnh đến giáo điều thường đưa tới sự phân 
hoá trong tôn giáo và đưa tới sự phản kháng của các tôn 
giáo khác. Điều này tạo ra những xung đột tôn giáo ngay cả 
đến đến thánh chiến. Các tôn giáo này thường nhắn mạnh 


172 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


quá mức mơi niềm tin duy nhất vào chân lý mặc khải cũng 
còn được biết đến về sự cố chấp của mình, điều này bắt 
ngưồn từ hình thức tín ngưởng cứng nhắc mà ra. 


Khác với điều này, Phật giáo không dựa trên sự mặc 
khải Thiên chuá, mà dựa vào tự kiến cá nhân, không giáo 
điều. Mặc dầu trong Phật giáo đưa ra nhiều hình thức tín 
ngưỡng khác nhau như Tứ Diệu Đé, Bát Chánh Đạo và 
Thập Nhị Nhân Duyên, nhưng những tín điều này trong 
Phật Giáo không được coi là chủ yếu. Chính Đức Phật nói: 
“Pháp của ta ví như như một chiếc bè để thoát vòng sinh tử, 
để giúp đưa người đến bến bờ giác ngộ”.[12] Đứng trên 
quan điểm Phật giáo, điều chủ yếu đối với tôn giaó là 
không dựa vào học thuyết hay còn hơn thế nửa là không 
dựa vào giáo điều, mà chì gắn bó với những chân lý tôn 
giáo. Khi nào chúng ta từ bỏ mọi ràng buộc với các gíáo 
điều và trờ về với chân lý tôn giáo như là cổi nguồn của 
đạo lý, chừng đó chúng ta mới tránh được mọi phân hóa và 
thánh chiến, và chúng ta không những khoan dung trong 
chính tôn giáo mình mà còn khoan dung với các tôn giáo 
khác. 


8. Sự tu thể của trì thức trước công tỳ 


Thượng Đề trong các tôn giáo phương Tây được coi là 
quan toà biểu hiện công lý và liêm khiết, hơn nữa Ngài đem 
lại bác ai và an sủng và là người tha thứ tội lỗi. Thượng Đề 
là nguồn gốc cúa công lý và của tất cã những gì mà Thượng 
Đề tạo nên chúng ta đều có thể tin theo. Phán xét của 
Thượng Đề là tuyệt đối công bình, sự liêm khiết của con 
người được định nghiã trong từng loại phán xét cuả Chúa. 


Ý niệm công lý và liêm khiết là một con dao hai lưới. 
Một mặt nó rât hửu ích giúp chúng ta đặt mọi việc đúng 
chô của nó, mặt khác, nó tạo cho chúng ta phân biệt rõ giửa 


173 


ĐỖ KIM THÊM 


hợp pháp và bất hợp pháp, mà hợp pháp cho ta ân sủng 
muôn đời và bất hợp pháp đưa tơi sự trừng phạt muôn kiếp. 
Khi công lý và liêm khiết được nhắn mạnh như một tiêu 
chuẩn duy nhất để phán xét, điều này đưa chúng ta tới chỗ 
bất hoà và phân hoá. Ngoài ra sự bất hoà này không giải 
quyết được, vì nó chính là kết quả cúa sự phán xét Thượng 
Đề. 


Mặc dầu dựa trên nền tảng cuà Do thái giáo, Chúa Jesus 
đã dựa không bảo vệ luận điểm về công lý mà Ngài rao 
giảng nhiều hơn về sự trung dung trong lòng bác aí của 
Thiên Chúa. Về Đức Thánh Cha Ngài giảng răng: “Hãy để 
mặt trời chiếu rọi trên mọi điều thiện và ác, hãy để mưa rơi 
trên những công lý và bất công” (Mt5,45). Ngài nhấn 
mạnh: “Hảy yêu thương kẻ thù và hãy cầu nguyện cho kẻ 
nào đã ta tân con, để họ trở thành những con cái cúa Thiên 
Chúa, người đang ở trên trời” (Mt5,45). 


Hơn nữa, trong truyền thống của Do thái giáo và Thiên 
chúa giáo ý niệm điều Chúa chọn luôn luôn có mặt. Cựu 
Ước dạy rằng “trong các nước trên địa cầu thì Chúa đã 
chọn Do thái là dân của Chúa được hưỡng nhiều ưu quyền 
và ơn phước” (Dtn 5, 37; 7,6;Kởớn 3,8;Jes 44,1-2).Trong 
Tân Ước sự chọn lựa Thiên Chúa đồng nghĩa với sự chọn 
lựa từ sự AÂn Sủng.Tuy nhiên sự chọn lựa này TẤt giới 
hạn, khi mà Tân Ước xác định rỏ: “Chúa kêu gọi rất nhiều 
nhưng chọn lựa rất Ít” (Mt22,14). 


Do đó cần phân biệt ý niệm được Chúa chọn theo quan 

điểm Thiên Chúa và Đặc Ân theo quan điểm con ngưòi[ 13] 

. Nếu tôi không lầm thì điều này lệ thuộc vào sự nhắn mạnh 
quá mức vào công lý và liêm khiết. 


Trong khi Thiên chúa giáo đề cao tính bác ai thì Phật 
giáo nhân mạnh đên lòng từ bị. Trong Thiên chuá giáo bác 


ai đi theo sau công lý. Bác ai mà không công bình là không 


174 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thực sự là bác ai. Trong Phật giáo có một bồ sung cho từ bi 
là tri thức. Từ bi mà không hiểu biết thì không thê gọi là từ 
bi đích thực. Giống như ý niệm liêm khiết trong Thiên chúa 
giáo, Phật giáo đưa ra ý niệm về tri thức nhằm phân biệt 
đúng sai của mọi điều trong vũ trụ. Khác với ý niệm về 
công lý trong Thiên chúa giáo, Phật giáo đưa ra ý niệm về 
tri thức mà không đề ra các sự phán xét hay chọn lựa (cuối 
cùng của Đắng tôi cao) nào. Tính tri thức này hàm chứa sự 
công nhận vê khá năng phân biệt đúng sai hay chấp nhận 
trong tạo vật. Ngoài ra, như đã đề cập ở trên, ý niệm về 
công lý đưa tới sự phân chia giửa công lý và bất công, liêm 
khiết và không liêm khiết, trong khi đó, ngược lại, ý niệm 
trí thức nhằm kêu gọi bình đẳng và tình liên đới. Ý niệm về 
công lý chỉ dân đến một hậu quả sau cùng là nãy sinh trừng 
phạt, tranh chấp, báo thù và chiến tranh. Ngược lat, tri thức 
đưa đến sự xích lại gần nhau, hoà giài, hoà hợp và hoà 
bình. 


Bác ái và công lý có thê sánh như nước với lửa. Mặc dầu 
cả hai đều cần thiết, nhưng cả hai không thể nào dung hợp 
nhau. Từ bi và tri thức cũng ví như hơi ấm và ánh sáng. 
Mặc dầu cả hai khác nhau về bản chất nhưng lại bổ sung 
cho nhau. Sự thiếu sót về ý niệm công lý trong Phật giáo đã 
dân đến thái độ trung dung trước những tệ đoan xã hội và 
đưa tới thái độ bào thủ. Do đó, Phật giáo cũng nên mang ý 
niệm công lý và liêm khiết trong tương quan với ý niệm về 
tri thức và từ bi, vì đó cũng là điều cần thiết. 


Thật ra ý niệm tri thức không bị bỏ quên trong các 
truyền thống của các Thiên chuá giáo và Do thái giáo. 
Trong Kinh Thánh thí dụ như sách Hiob thì sách về danh 
ngôn về tri thức đã chiếm vị trí hàng đầu, và thuật ngử 
Hokma (Tri hức) thường được dùng đến. Ý niệm này liên 
hệ không những đến tri thức của con người mà còn cả 
quang minh của Thượng Đề. Chuá đặt con người trong một 
cuôc đời tốt đẹp, đích thực và thoã mãn con người khi tuân 


175 


ĐỖ KIM THÊM 


theo những điều răn của Chúa, bời vì Tri Thức này là do 
Chúa ban phát.Trong Tân Ước thì tri thức được coi là một 
Thiên Ân (Lk 11,49). Nguời nhận sự mặc khải Thiên Chúa 
chính là con người (IKor 2,4-7).Trong một tầm mức cao 
hơn, Chuá Jesus được định danh quang minh là của 
Thượng Đề,Thượng Đề được coi là nguồn gốc của mọi sự 
quang minh.(I Korl,30). Mặc dầu vậy, nói chung, khiá 
cạnh quang minh cúa Thiên Chúa hướng về công lý không 
được chú trọng trong Thiên chúa giáo và Do thái giáo. Có 
phải chăng đó là điều không quan trọng và thật cần thiết, để 
đề cao khía cạnh quang minh của Thiên Chúa, mà thật ra, 
đề cao hơn hơn khiá cạnh công lý, nhằm hoà giải các xung 
đột trong nội bộ một tôn giáo hay giữa các tôn giáo lân 
nhau? 


9. Nhận thức mới 9ể thuậết nhất nguậ$ên hữu 
thân 


Trong phân trình bày trên, tôi có phê bình các tôn giáo 
nhất nguyên hữu thần ờ điểm là các tôn giáo này chuyên 
đoán và thiếu khoan dung, vì chỉ quá nhấn mạnh đến Đắng 
Tối cao duy nhất và tuyệt. đối. Sự minh chứng một Đắng 
Độc tôn như một thực tại tối hậu là một quan tâm hàng đầu 
của các tôn giáo, khi tôn giáo cứu rồi hết mọi nỗi đau khổ 
của con người, chớ không chỉ giúp giãi thoát một phân. 
Ngay cả các tôn giáo Đa nguyên hữu thần cũng không hắn 
tin vào các Đắng Tối cao khác nhau mà không chọn lựa gì, 
thực ra, họ tôn thờ một Đắng Tối cao duy nhất và Đắng này 
ngự trị vô số các Đắng khác, tùy theo ngôi thứ. Ngoài ra, 
Ba Đắng Tối cao được tạo nên Chúa Ba ngôi, mà trong Ấn 
độ giáo gọi là Brahman, Vishnu và Shiva. Định nghiã Chúa 
Ba ngôi này phù hợp với khuynh hướng độc nhất trong đa 
dạng của Phật giáo. 


Với điêu này tôi muôn nói răng tât cã các tôn giáo, đặc 


176 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


biệt là các tôn giáo lớn, việc thực hiện thực tại tối hậu là 
một khía cạnh quan trọng. Điều chắc chắn là sự thực hiện 
độc tôn đưa tới độc đoán, không khoan dung và là một hình 
thức để quốc trong tôn giáo. Điều này cũng chỉ đưa đến sự 
tranh chấp không những trong nội bộ tôn giáo và còn xãy ra 
với các tôn giáo khác. Đây là một tình trạng tấn thoái luởng 
nan khá trầm trọng mà khó tôn giáo nào thoát khòi. Chúng 
ta có thể làm cách nào khi tin vào sự độc tôn của thực tại 
tối hậu trong tôn giáo minh mà tránh không rơi vào sự bất 
khoan dung và cực đoan đối với các tôn giaó khác? Làm 
sao tránh được tình trạng khó xử này đề ta đạt được sự 
khoan dung và chung sông hài hoà giửa các tôn giáo, khi 
mà chúng ta vân khư khư giử lấy chân lý của tôn giáo mình 
là tuyệt đối? 


Về điểm này, tôi phân biệt giửa hai hình thức chính của 
sự quy nhất này: a) sự quy nhất thuộc về nhất nguyên hữu 
thần và .b) sự quy nhất không thuộc về nhị nguyên (bất nhị). 
Luận đề của tôi là không phải hình thức thứ nhất, mà chình 
hình thức thứ hai mới phù hợp cho việc tìm ra một giải 
pháp cho vấn đề. Nhưng làm sao có thể phân biệt hai hình 
thức này? Đề làm sáng tỏ tôi xin nêu lên bốn điểm sau đây: 


1. Nhất nguyên chỉ được nhận ra khi ta phân biệt được 
và tách rời ra khỏi nhị nguyên và da nguyên. Nhất nguyên 
luôn có mối quan hệ với nhị nguyên và da nguyên. Nhất 
nguyên loại trừ nhị nguyên và da nguyên và chính vì thế 
nên có mối quan hệ đối kháng với nhị nguyên và da 
nguyên. Đề đạt đến một quy nhất đích thực chúng ta không 
những tách biệt với nhị nguyên mà còn cã với nhất nguyên. 
Được như vậy, ta mới đạt được quy nhất bất nhị nguyên, 
bởi vì ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ mọi hình thức naò 
của nhị nguyên, kể cả nhị nguyên theo nghiã giửa hai hình 
thức nhất nguyên và nhị nguyên hay theo nghĩa nhất 
nguyên và da nguyên. 


177 


ĐỖ KIM THÊM 


2. Đứng trên quan điểm cuả nhị nguyên và da nguyên, 
quy nhất phải được coi cứu cánh cần đạt được. Điều này 
được hiểu như là một cái gì đó xa vời, chứ không phải là 
thực tại theo nghĩa ở đây và ngay bây giờ; và nó được định 
nghỉa một cách khách quan khi nhìn từ bên ngoài vào. Đối 
nghịch với điều này, sự quy nhất bất nhị nguyên là nền tảng 
trong hiện tiền, bắt nguồn từ trong cuộc sông và hành động 
của chúng ta. Vượt qua được nhất nguyên, chúng ta sẽ đạt 
tới một điểm mà nhất nguyên, nhị nguyên hay da nguyên 
không có ý nghĩa, mà phài gọi một cách thích hợp hơn 
chính là Tính Không. Khi nào mà Tính Không này thoát 
khỏi ra được mọi hình thức của nhị nguyên, thì chừng đó 
quy nhất qua sự thê hiện của Tính Không mới thành tựu. 
Sự quy nhất bất nhị nguyên là một hình thức quy Nhất chỉ 
đạt được khi nào ta thê hiện được Tính Không. 


3. Khi nào ta đạt đến Tính Không như một sự quy nhất 
đích thực, đây là một ý niệm không thể nào diễn đạt được 
một cách khách quan. Khi nào điều này còn được diễn đạt 
trong bất kỳ một hình thức của ý niệm trừu tượng hay 
khách quan nào, thì đó chưa là một quy nhất đích thực. Đó 
chỉ là một sự định danh. Muốn đạt tới Tính Không, cần 
phải vượt qua những giới hạn thuộc về ý niệm và khách 
quan hóa.Tính Không chỉ là một tiêu điểm để ta tiến tới gần 
chứ không phải là một mục tiêu khách quan đích thực, ta 
cũng phải xa rời nhất nguyên để tiến gần đến sự quy nhất 
bất nhị nguyên. 


4. Sự quy nhất không bao gồm nhị nguyên hay đa 
nguyên. Mặc dầu nhất nguyên có thể dung nạp và chuyên 
hóa nhị nguyên và da nguyên, nhưng không ít thì nhiều 
nhất nguyên cũng tách rời ra được những đặc sắc và đa 
dạng trong thực thê cuả thế giới. Chính vì điểm này mà sự 
quy nhất có tầm quan trọng. Nhưng khi sự quy nhất bất nhị 
này dựa trên Tính Không bao trùm tất cả mọi tạo vật tự 
hiện hữu, như chính chúng thể hiện và không do một biến 


178 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


đổi nào; và thực ra sự quy nhất này vượt qua hắn môi ý 
niệm hóa và khách quan hóa. Không có một sự phân chia 
nào giửa sự quy nhất và các tạo vật hiện sinh. Về điểm này 
thì nhất nguyên và đa nguyên không đối kháng nhau. 


10. 9 nghiã đích thực của Niết Bàn 


Dầu chúng ta không được phép lầm lấn giửa nhất 
nguyên và nhất nguyên hữu thần, nhưng vấn đề đặt ra quan 
hệ giửa sự dộc tôn nhất nguyên, nhị nguyên và đa nguyên 
cũng được áp dụng cho nhất nguyên hữu thần. 


Phật giáo đặc biệt nhấn mạnh đền sự nhất quán giửa 
Tâm và Thân, giửa Sinh và Tử, giửa Thiện và Ác, giừa 
Luân Hồi và Niết Bàn, giừa các sinh vật có tri giác và Đức 
Phật. Hơn nửa, Phật giáo giải quyết vấn đề trong một tỉnh 
thần, trong một vũ trụ và trong một pháp luân. Nhìn một 
cách phiến diện, Phật giáo gợi cho ta cảm tưởng Phật giáo 
huớng về nhất nguyên hữu thằn.Trước sự khác biệt giửa 
dộc tôn nhất nguyên và bất nhị nguyên trong bốn điểm mà 
tôi vừa đề cập trên, một điều hiển nhiên là ý niệm quy nhất 
trong Phật giáo không hè thuộc về nhất nguyên cũng không 
phải là nhị nguyên. Như đã trình bày, chính Đức Phật cũng 
phủ nhận ý niệm về Đại Linh Thê theo kinh Vệ Đà, khi cho 
rằng đây chính là một thực tại tối hậu trường cửu trong vũ 
trụ. Thay vào đó, Ngài dạy quy luật Duyên Khời, thuyết Vô 
Ngã và Tính Vô Thường cuả tạo vật trong vũ trụ, kế cã 
Thượng Đề và con người. Kê cã ý niệm về Đắng Thế Tôn 
cũng chỉ là không thường tại và cũng không là một bản ngã 
trưởng cữu.Thật ra khi đạt được quả vị Phật chì là người 
giác ngộ được Tính Vô Thường và Vô Ngã mà thôi. 


Niết bàn thường được coi như là một mục tiêu của cuộc 
sống theo Phật giáo, thật ra không hắn chỉ đạt được mục 
tiêu này vào phút cuối cuộc đời. Phật giáo đại thừa dạy điều 
này: “Thoát khỏi cảnh luân hồi cũng như niết bàn”. Người 


179 


ĐỖ KIM THÊM 


ta thoát khỏi vòng lần quần cuả kiếp nhân sinh, nhưng thật 
ra qua giác ngộ đạt đến niết bàn, một sự giải thoát đầy hạnh 
phúc khi ra khỏi sự lang thang của kiếp luân hồi. Nếu ta ở 
trong niết bàn, chúng ta chỉ chia sẽ hạnh phúc có một phần, 
khi mà ta quên đi những đau khổ cuả thế nhân còn đang 
chìm đắm trong bề luân hồi. Chính vì thế, ta cũng phải vượt 
qua mọi ràng buộc với niết bàn để tránh khổ đau. Ta cũng 
không nên ràng buộc niết bàn và coi đó như là một điều vĩ 
đại, vô thường và hằng cữu. Nhằm thê hiện tính từ bi với 
chúng sinh còn trong cỏi trầm luân, ta cũng không nên gắn 
bó với niết bàn, mà nên trở lại kiếp luân hồi. 


Đối với Phật giáo dại thừa, ý nghiã đích thực của Niết 
bàn không nằm bắt biến trong ý niệm về Luân Hồi hay niết 
bàn, mà thật là một sự chuyền động giửa luân hồi và niết 
bàn, cả hai không có một ràng buộc nào lần nhau.Trong các 
kinh điển cuả Đại Thừa, đặc biệt là kinh Bát Nhả đề cập 
đến sự buông bỏ rời khỏi các Thánh Địa. Kinh này đã nhắn 
mạnh đến sự tai hại lớn lao khi ta mãi ràng buộc vào thánh 
địa, khi so sánh với điều mà ta gắn bó với thế gian. Kinh 
này nhấn mạnh đến sự cần thiết buông bỏ một đời sông gọi 
là thuần đạo. Điều này thật dễ hiểu, sự ràng buộc vào một 
Đắng Tối cao chỉ làm trở ngại vào sự giãi thoát nhiều hơn, 
bởi vì một Đắng Tối cao tuyệt đối và khách quan hóa 
không thê là một Đắng Tối cao đích thực. 


Hơn nửa, Phật giáo chỉ có một tính thần, một vũ trụ và 
một pháp môn. Sự quy nhất này không phải là sự đồng nhất 
trước khi đạt đến Tánh Không, mà chính sự quy nhất chỉ có 
được trong khi đạt được Tánh Không. Tóm lại, không có sự 
quy nhất nhất nguyên, mà là bất nhị nguyên. Trong lịch sử 
dài cuả Phật giáo đã có một thời kỳ đối kháng, khi sự quy 
nhất bất nhị nguyên trong tín ngưởng của chúng tôi bị lệch 
hướng. 


Khi Đắng Tối cao - dù là Thượng Đề hay Đức Phật- 


180 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


được định nghiả như Đắng tự tôn, tự hữu, vĩnh hằng và chủ 
yêu, thì sẽ nãy sinh ra một hình ảnh về một Đắng Tối cao 
chuyên đoán, thích ngự trị và thiếu khoan dung. Ngược lại, 
khi Đắng Tối cao được định nghiả trong sự tự phủ nhận và 
khiêm tốn, thì sẽ có một hình ảnh khác về Đắng Tối cao 
chứa đầy từ bi, yêu thương muôn loài và khoan dung. Ba 
tôn giáo nhất nguyên hữu thần (Do thái giáo, Thiên Chúa 
giáo và Hồi giáo) dạy tình yêu thương của Thiên Chúa, 
trong khi cã ba tôn giáo này cùng nhân mạnh sự độc tôn 
tuyệt đối cúa Thiên Chúa. Nếu khi nào các bạn của chúng 
ta trong ba tôn giáo này chú tâm đến khía cạnh tự phủ nhận 
và khiêm tốn hơn là đề cao tính cách quyền năng của Đắng 
Tối cao và cố bám giử niềm tin Thiên Chúa tuyệt đối của 
mình, thì họ có thể đạt được một sự thảo luận nghiêm chỉnh 
với các tín ngưởng khác. 


Trong trường hợp này, khi khía cạnh quang minh của 
Đâng Tôi cao được coi như có quan hệ hô tương cho bác ái 
và ân sủng, thì cân phải chú trọng hơn khía cạnh công lý. 


Trên đây là những đề nghị khiêm tốn của tôi trong việc 
giải quyết vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyên theo quan 
điểm Phật giáo. Để kết luận, tôi xin được phép trích lời 
Phật dạy: 


“Oán báo oán, oán sẽ không bao giờ hết oán; 
Oán chỉ có thê tiêu tan khi từ bỏ oán; 

Oán chỉ chế ngự được bằng từ bi; 

Đây chính là quy luật muôn đời.”. 





[II Tôn giáo. nhất nguyên hữu thần (monotheistische Religion): Chỉ 
tin vào một Đắng Sáng Thế duy nhất. Theo nhiều giả thuyết, tín 
ngưởng này. bắt ngưồn từ triều đại Aménophis II tại Ai cập và đã phá 
hủy nhiều đền đài và cung điện mang nhiều hình tượng như điện Luxor. 
Tôn giáo phiếm thần (pantheistische Religion): Vạn vật đều do Thượng 
Đề mà có và có ở trong Thượng Đế. Như vậy, Thượng Đề hoà lần trong 


181 


ĐỖ KIM THÊM 


vũ trụ. Khởi đầu, lý thuyết này được trường phái triết học khắc kỷ 
(Stoizismus) cổ súy, khi cho rằng Thượng Đề là một động lực thường 
hằng trong vũ trụ. Về sau Spinoza triển khai qua nguyên lý Deus sive 
Natura: Thiên Chúa hòa nhập trong vũ trụ. Hegel cũng tán đồng, nhưng 
giải thích khác, ông cho rằng Thượng Đề không những chỉ có trong lịch 
sử của con người mà còn có trong lịch sử biện chứng của vũ trụ. Tư 
tửơng này đã ảnh hưỡng khá sâu đậm tới trưởng phái Romantik, còn 
gọi là deutscher Idealismus, tại Đức từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế 
kỷ XIX, điển hình qua các tác phẩm cuả Novalis, Schlegel, Jacobis và 
Schelling. Cần phân biệt với Nhất Nguyên (Monismus): Một hệ thống 
triệt học chì chấp nhận một thực tại duy nhất, hoặc là tinh thần (Hegel) 
hoặc là vật chất (Marx), trong khi Nhị Nguyên (Dualismus) của 
Descartes nhìn nhận có hai nguyên lý vật chất và tinh thần, nhưng luôn 
đối chọi nhau. Đa Nguyên (Pluralismus): Bản thể của vũ trụ là do nhiều 
nguyên tố hợp lại mà thành. Trời đất sinh ra vạn vật và cần thiết phải 
khác nhau, chớ không thê quy tụ về một nguyên tố chung được. (Chú 
thích của người dịch) 

[2] Theo Ấn Độ giáo thì linh hồn vủ trụ là một Đại Linh Thể 
(Brahman), linh hồn con người là một Tiểu Linh Thể (Atman). Sự tu 
tập của con người chỉ cuối cùng giúp cho Tiều Linh Thể hòa nhập vào 
Đai Linh Thể (Chú thích của người dịch) 

[3l Lynn A. de Silva, The Problem of Self in Buddhism and 
Christianity, New York, Barnes Noble Import, p.I 11 (Chú thích từ 3-14 
là của Masao Abe) 

[4l Masao Abe, Zen and Western Thought, Honolulu, Ủniversity of 
Hawaìi Press, 1985, p.284. 

[5] Masao Abe, p. 159. 

[6] T.O. Ling, Heresy, in : Georg Frederick Brandond (ed.) A 
Dictionary of Comparative Religion, New York, Scriber, 1970, p. 324- 
325. 

[7] Edwin Arthur Burtt(Ed.) The Teachings of the Compassionate 
Buddha, New York, New America Library, 1955, p. 32. 

[8] E.A. Burtt p. 36. 

[9] E.A. Burtt p. 36. 

[10] E. A. Burtt, p. 37. 

[I1] Phra Khantiphalo, Tolerance: A Study from Buddhist Source, 
London, Rider 1964, p. 35- 37. 

[12] Masao Abe, Man and Nature in Christianity and Buddhism, In : 
Frederick Franck (Ed.) The Buddha Eye, An Anthology of the Kyoto 
School, Ñew York, Crossroad, 1982, p. 152. 

[13] Elect, Election, In: Everett F. Harrison (Ed.), Bakerõs 
Dictionary of Theology, Grand Rapids MI, Baker Book House. 

[14] E. A. Burtt, p. 40. 


182 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


183 


CHƯƠNG IV 
VÔ TẬN TRONG LÒNG BÀN TAY 
TỪ THUYẾT ĐẠI BÙNG NỔ ĐẾN GIÁC NGỘ 


Giới thiệu sách: 

L?inñni dans la paume de la main - Du Big Bang à l°Éveil 
Matthieu Ricard và Trịnh Xuân Thuận 

Nhà xuất bản: Fayard/NiI, Paris 2000 


ĐẠI Ý 


Sự dị biệt giữa tôn giáo và khoa học được đánh dấu khởi 
đầu từ luận đề của Galilée và từ đó đã khiến nhiều người 
cho là hai thế giới này không thể nào gặp nhau được. 
Einstein khi đối chiếu Phật giáo với các tôn giáo khác đã 
cho là: nếu có một tôn giáo có thể đáp ứng được những nhu 
cầu đòi hỏi của khoa học, thì chính đó là Phật giáo. Einstein 
muốn nói tới tính cách thuần lý và thực tiễn của Phật giáo, 
khi ông so sánh thấy các tôn giáo khác chỉ dựa trên kinh 
điển và giáo điều. 

Đúng như điều Einstein cảm nhận, Phật giáo là một tôn 
giáo có thê đối thoại với khoa học, cả hai không những 
không đối kháng mà còn bổ khuyết cho nhau trong việc tìm 


184 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


hiểu khoa học hiện đại và đời sống tỉnh thần của từng cá 
nhân cũng như trong nỗ lực về sự chế ngự thiên nhiên và 
kềm chế bản ngã để tìm đường thoát khổ. Đó là nội dung 
chính của cuốn sách sẽ được giới thiệu sau đây. Tác phẩm 
này là một công trình đáng kể nhằm đóng góp vào sự tìm 
hiểu tương quan giữa Khoa học hiện đại và Phật giáo và 
được hình thành trong khuôn khổ một cuộc hội thảo tại Đại 
học Andorre, Pháp, giữa một Phật tử người Việt đã trở 
thành nhà Khoa học và một nhà Sinh học người Pháp đã trở 
thành tu sĩ Phật giáo. 


TÁC GIÁ 


Ông Trịnh Xuân Thuận, giáo sư Đại học Virginia Hoa 
Kỳ ngành Vật lý thiên thể (Astrophysique), cũng là một 
người theo đạo Phật. Với hai tác phẩm khoa học là La 
Mélodie secrète và Le Chaos et lHarmomie (nxb Fayard 
1988 và 1998) ông là một tác giả nổi danh. 

Ông Matthieu Ricard, Tiến sĩ Sinh học (Biologie), người 
Pháp. Sau nhiều năm làm việc về Di truyền học tại Institut 
Pasteur, Paris, ông đã đề tâm nghiên cứu Phật giáo và quyết 
định thoát tục, trở thành một tu sĩ Phật giáo. Ông hiện tu 
tập tại một thiền viện ở Schechen, gần Katmandou, Népal. 
Ông cũng là một tác giả nồi tiếng tại Pháp với tác phẩm Le 
Moine et le philosophe (Matthleu Ricard/Jean-FrancoIs 
Revel, nxb NiL 1997) và nhiều tác phẩm khác. 


NỘI DUNG TÁC PHÁM 


Sách gồm có 19 chương, phần nhập đè, hai kết luận của 
hai tác giả, phần chú thích, hai phần chú giải thuật ngữ 
Khoa học và Phật học và lời cảm ơn các cộng tác viên. 

Chương 1: Đối thoại mở đầu nhằm xác định khảo 
hướng khác nhau của hai lãnh vực khoa học và Phật giáo. 
Khoa học thì nhằm tìm hiểu những bí ẩn của cuộc đời và 
chinh phục thiên nhiên, trong khi Phật giáo nhằm hướng 


185 


ĐỖ KIM THÊM 


giải thoát con người ra khỏi những đau khổ bằng cách tìm 
hiểu bản chất chân thực của đời sống tỉnh thần và khuyến 
khích việc tu tập và thực hiện lòng từ bi. Đạo đức Phật giáo 
cũng đóng góp không những hữu ích trong nghiên cứu 
khoa học mà còn trong đời sống cá nhân của nhà nghiên 
cứu. Công trình nghiên cứu phải nhằm các công ích chung 
hơn là theo đuổi những tư lợi cá nhân, mà đạo đức cá nhân 
của nhà khoa học cũng không kém phần quan trọng. Những 
tính tình cá nhân của Newton, Philipp Lenard và Johannes 
Stark được nêu lên như những trường hợp xấu điền hình. 
Lòng quả cảm của Einstein trong việc phản đối chế độ Đức 
Quốc Xã, chống thả bom nguyên tử và chế độ phân biệt 
chủng tộc được ca ngợi về mặt công ích, trong khi đời sống 
cá nhân của ông cũng có đôi điều đáng nói. Công trình 
nghiên cứu Hisato Yoshimura đóng góp về lãnh vực khoa 
học môi trường, tuy được nhiều giải thưởng cao quý của 
Nhật, nhưng phương cách thử nghiệm của ông được coi là 
vô nhân đạo. Tính vị tha và lòng trách nhiệm trong Phật 
giáo cũng là một định hướng cần thiết cho khoa học hiện 
đại: các công trình nghiên cứu và các thành quả khoa học 
không nên gây đau khổ cho tha nhân. Nhưng điều này thật 
ra quá khó khăn cho người nghiên cứu, ai có ngờ lý thuyết 
tương đối của Einstein lại áp dụng vào việc chế bom 
nguyên tử để tàn sát dân Nhật tại Hiroshima và Nagasaki. 
Mục tiêu của đạo đức không phải là kềm hãm lại các 
nghiên cứu khoa học, mà làm sao nêu lên được đức tính vị 
tha trong Phật giáo để làm nền tảng cho mọi hoạt động 
khoa học. Một thí dụ mới mẻ khác được nêu lên là việc lai 
tạo vô tính (le clonage). Nhiều tôn giáo khác đã phản đối 
việc nghiên cứu này chỉ vì lý do đơn giản hơn: giá trị 
thiêng liêng của Đắng Sáng Thế không còn nữa. Trong khi 
đó thì vấn đề này được Phật giáo nhìn dưới một khía cạnh 
phóng khoáng, ít giáo điều hơn, bởi vì trong Phật giáo 
không có vấn đề Đắng Sáng Tạo. Theo tác giả, cũng nên 
chấp nhận việc lai tạo vô tính, khi nó nhằm mục tiêu trị liệu 
y khoa và làm giảm đi những đau khổ của con người. Ở 


186 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


cuối chương sách có đặt vẫn đề nên cải thiện cá nhân trong 
đời sông đạo đức hàng ngày, hơn là âu lo đến các căn 
nguyên của vũ trụ hay cấu tạo vật chất. Sự tìm hiểu về 
ngoại giới cũng chỉ là phương tiện giúp đỡ đưa đến sự giác 
ngộ và giải thoát cá nhân mà thôi. Tất cả suy luận của Phật 
tử đều phải dựa trên sự quan sát thực tại và những kinh 
nghiệm. cá nhân, trực tiếp: vấn đề không phải tin một cách 
giáo điều mà cần có một nhận thức làm khởi điểm cho 
niêm tin. 

Chương 2: Đặt vấn đề có hay không sự khai nguyên vũ 
trụ. Đây là một bận tâm lớn cho các khoa học và các tôn 
giáo. Sự hình thành và tiễn hóa của vũ trụ được giải thích 
qua lý thuyết Đại bùng nổ (Big Bang). Theo cách nhìn của 
các nhà khoa học thì vũ trụ trước tiên được bùng nỗ cách 
đây I5 tỷnăm, từ trong phân tử ở trạng thái cực nhỏ, nóng 
và dày bị dồn nén. Dần dà qua thời gian vũ trụ được bành 
trướng, liên tục tan loãng và đông lạnh. Trong khi đó căn 
nguyên của vũ trụ không là một đề tài lớn trong Phật giáo. 
Điểm chủ yêu người học đạo Phật là nên chuyên tâm tìm 
hiểu thực tế về những gì đã và sẽ đến trong cuộc sông đề từ 
đó tìm ra một chân lý tối hậu cho đời sống cá nhân mình. 
Nỗ lực tìm kiếm này không liên hệ đến sự khai sinh hay tận 
thế của vũ trụ. Sự tương phản này nêu lên được tính cách 
hư ảo của thế giới hiện tượng theo cách nhìn của Phật giáo. 
Những tư tưởng chính về triết học Tính Không và trạng 
thái vô thủy vô chung của vũ trụ được giải thích. Theo đó 
thì những ý niệm về khai nguyên và tận thế của vũ trụ là 
những vẫn đề thuộc về chân lý tương đối mà thôi. Trong 
khi ta đi tìm kiếm giá trị tuyệt đối, thì vấn đề này không 
còn có ý nghĩa gì. Một điểm dị biệt được nêu lên là: khi nhà 
khoa học đề cập tới vũ trụ, phải được hiểu đây là một thực 
tại khách quan, độc lập với ý thức, trong khi đó Phật giáo 
không nhìn vũ trụ như một thành phần hoàn toàn độc lập 
với ý thức, mà đặt mối liên hệ này vòng luân hồi liên tục. 

Chương 3: Đề cập tới vấn đề có một nguyên lý tổ chức 
cho vũ trụ hay không. Câu hỏi là vũ trụ hoàn toàn vô nghĩa 


187 


ĐỖ KIM THÊM 


hay là trật tự của nó được xắp xếp một cách tuyệt hảo bởi 
một bàn tay vô hình nào đó, nhờ đó mà đời sống và ý thức 
mới có được. Theo quan điểm của Phật giáo thì vũ trụ là 
một luận điểm siêu hình và lý thuyết Đại bùng nỗ chỉ giải 
thích được một giai đoạn trong một quá trình liên tục của 
vũ trụ. Thế giới hiện tượng và ý thức cộng sinh nhau và 
cũng không loại trừ nhau trong thời gian theo nguyên lý vô 
thủy vô chung. Chính vì thế mà vấn đề tìm ra lời giải thích 
cho sự dung hợp này không là điều không cần thiết. Vấn đề 
toàn năng và toàn trí của Thượng để trong việc sáng lập vũ 
trụ được hai tác giả thảo luận. Lập luận tin có Đắng Sáng 
Tạo thế gian rất đơn giản: vũ trụ cũng như một cái đồng hồ. 
Đồng hồ chỉ là công trình của người thợ làm đồng hồ, các 
bộ phận của đồng hồ tự nó không trở thành đồng hồ được. 
Lập luận khoa học ngược lại đặt vấn đề sự tạo lập thế gian 
của Thượng đề nằm trong quy luật của thời gian hay ngoài 
thời gian. Điều quan trọng là thời gian thì tương đối, như 
Einstein đã tìm thấy. Như vậy Thương để cũng phải chịu 
chỉ phối bởi quy luật thời gian. Điều này có nghĩa là 
Thượng để không còn toàn năng nữa. Nếu cho rằng 
Thượng đề ở ngoài thời gian thì Thượng đề cũng sẽ không 
còn cứu rỗi được chúng ta bởi vì hành vi của chúng ta bị 
hạn chế trong thời gian. Lý thuyết của Spinoza cũng được 
đề cập đến: nguyên tắc tạo lập vũ trụ chỉ chi phối. Ở glai 
đoạn phôi thai và Đắng Sáng Thế cũng không thê được 
nhân cách hóa. Vấn đề đặt ra ở cuối chương sách là làm sao 
Phật giáo có thê dung hòa với các tôn giáo khác, khi Phật 
giáo coi Đắng Sáng Thế là một ý niệm siêu hình. Tuy Phật 
giáo không chia sẻ những ý niệm này, nhưng luôn tôn trọng 
những giáo lý của các tôn giáo khác. Phật giáo cũng không 
mơ ước trộn lẫn các ý niệm cuả các tôn giáo khác nhau để 
mơ lập thành một tôn giáo đại đồng. Nếu như trong thực tế 
đời sống hằng ngày ai cũng đều mong tìm cho mình một 
thức ăn thích hợp khẩu vị cho cơ thể thì người ta cũng nên 
tìm tương tự như vậy cho đời sống tâm linh. Điều quan 
trọng là làm sao người ta tu tập đề hướng thượng và trở 


188 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thành những người lương thiện và đây tính từ bi. 

Câu hỏi trong chương 4: Là sự tương thuộc và tổng thê 
của thê giới hiện tượng, cụ thê là các vật chất trong thê giới 
hiện tượng được hình thành hoàn toàn độc lập hay là liên 
kết và tương thuộc nhau trong một tổng thê. Theo Phật 
giáo, sự hình thành thế giới hiện tượng không bắt nguồn từ 
nhữngn guyên nhân độc lập và những hoàn cảnh chuyên 
biệt. Sự cảm nhận này là một sai lầm. Kinh nghiệm thực tế 
của đời sống hằng ngày cho thấy vật chất là những thực tại 
độc lập khách quan, mỗi vật chất đều có một thực thể nội 
tại của nó. Nhưng đây là một cách nhìn quá đơn giản, mà 
không thấy được mối liên hệ nhân quả trong thế giới hiện 
tượng một cách tổng thê. Tất cả mọi yếu tố đều tương thuộc 
lẫn nhau, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái 
kia sẽ diệt. Ý niệm tương thuộc này liên hệ đến triết học 
Tính Không trong Phật giáo. Cũng xin đừng hiểu Tính 
Không là hoàn toàn phủ nhận thế giới hiện tượng hay chỉ là 
hư vô chủ nghĩa của Tây phương. Phật giáo nhìn thế giới 
hiện tượng như là sự diễn biến tương thuộc nhau và liên tục 
theo môi liên hệ nhân quả. Vấn đề tương thuộc này trong 
khoa học cũng được giải thích qua các luận thuyết của 
Einsten, Podolsky và Rosen (EPR), 1935. Những thí 
nghiệm của John Bell 1964 và gần đây Nicolas Gisin 1998 
trong chức năng của quang tử đã soi sáng thêm vấn đề. Thí 
nghiệm về quả lắc của Foucault từ 1851 cũng đã đưa ra một 
ý niệm quan trọng: tất cả những gì xảy và diễn ra ở đây và 
hôm nay đều tùy thuộc vào toàn thể vũ trụ. Nguyên lý của 
Mach cũng bổ túc thêm là: khối lượng của một vật thể bắt 
nguồn từ những ảnh hưởng của vũ trụ. Hai khảo hướng 
khác nhau cùng đi chung một kết luận: sự tương thuộc lẫn 
nhau giữa con người và vũ trụ trong thế giới hiện tượng. Từ 
đó con người có một nhận thức mới, đó là ý thức về trách 
nhiệm đại đồng trước mối liên hệ này. Có ý thức này thì 
con người mới đẹp bỏ lòng ích kỷ, hướng về tha nhân cùng 
xây đắp một hạnh phúc chung và đặt biệt là không gây đau 
khổ cho kẻ khác, thực hiện từ bi. Đó là một chuyền hóa nội 


189 


ĐỖ KIM THÊM 


tâm đưa lần đến giác ngộ. Vũ trụ quan này được diễn đạt 
qua lời thơ của William Blake dùng làm tựa đê cho tác 
phâm như sau: 


Voir un univers dans un grain de sable 

Et un paradis dans une [Ïeur sauvage 

Tenir l Tnƒimi dans dans la paume đe la main 
Et l éternité dans une heure 

Dịch xuôi: 

Nhìn vũ trụ trong một hạt cát 

Và thiên đàng trong một cành hoa hoang đại 
Nắm giữ vô tận trong lòng bàn tay 

Và vĩnh cửu trong phút giây 

Dịch thơ: 

Trong hạt cát ta ngắm nhìn vũ trụ 

Nhìn thiên đàng giữa hoa dại hoang sơ 

Ôi thiên thu lắng đọng chỉ một giờ 

Gr#ữ vô tận trong bàn tay bé nhỏ. 

(Bản dịch thơ của Lê Cao Bằng Calgary, Canada) 


Chủ đề của chương 5Š là tìm ra lời giải thích cho sự hiện 
hữu của các phần từ sơ đẳng (les particules élémentaires) 
trong Phật giáo và Khoa học. Phật giáo cũng quan tâm tới 
vấn đề khoa học này nhưng những lời giải thích hầu như 
không gây được những hậu quả sâu xa. Khi tìm hiểu về 
những thực tại hay hư ảo của cuộc đời vây quanh, vấn đề là 
phải làm sáng tỏ đâu là bản chất của những gì đã cấu tạo 
nên những viên gạch nền móng này. Để giải thích về tính 
cách tông thê của thế giới hiện tượng một thí dụ được nêu 
lên: bản chất của ánh sáng. Nguyên tắc bổ sung (principe 
de complémentarité) của Niels Bohr được giải thích: ánh 
sáng vừa là làn sóng và vừa là phân tử. Ánh sáng không thể 
nào có một thực tại nội tại tuyệt đối hoặc là phân tử hoặc là 
làn sóng. Điều này tùy thuộc vào môi trường và phương 
thức thử nghiệm. Đó cũng là ý niệm chính trong nguyên tắc 
bất định (principe đ”incertitude) của Heisenberg. Khi 


190 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


nghiên cứu về điện từ (electron), thì ông cho rằng không 
thể nào xác định tuyệt đối được vị trí và tốc độ của điện tử. 
Những thành quả nghiên cứu của trường phái Copenhague 
được tóm lược qua kết luận: những nguyên tử tạo nên một 
thế giới của những tiềm năng hay những khả năng hơn là 
những thế giới của vật chất và những sự kiện. Ý niệm về 
nguyên tử được vay mượn để giải thích về thế giới hiện 
tượng. Bohr cũng xác nhận sự khó khăn khi làm sao vượt 
qua được những sự kiện và những kết quả thử nghiệm: sự 
mô tả của chúng ta không nhằm soi sáng những đặc điểm 
thực tế của hiện tượng, mà phải tìm ra những tương quan 
của các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của chúng ta 
càng nhiều càng tốt Những lập luận của Jacob, 
Schrödinger, Einstein và Stapp được giới thiệu, nhưng quan 
trọng nhất là của Nottale. Nottale xác nhận là Phật giáo từ 
2.500 năm trước đã tìm thấy sự hiện hữu của vật chất là 
tương đối, vấn đề là làm sao tìm ra những mối quan hệ 
trong thế giới này. 

Chương 6: Đề cập tính cách vô thường trong thế giới 
hiện tượng. Đây không chỉ là một đề tài để trầm tư mặc 
tưởng mà còn là một động lực giúp chúng ta sử dụng thời 
gian còn lại của đời mình hữu ích hơn. Sự tìm hiểu của 
chúng ta về thực tại tùy thuộc vào viễn kiến về thế giới và 
thái độ của chúng ta. Câu hỏi đặt ra: có hay không những 
thực thể thường hằng (les entités permanentes) trong vũ 
trụ? Nếu không có gì vĩnh cửu tại sao chúng ta lại có thê 
gọi những sự vật có một đời sống cố hữu (une €XIs(ence 
intrinsèque)? Những ý niệm vô thường trong đời sống được 
đề cập. Sự thay đổi này được thể hiện qua quy luật sanh lão 
bệnh tử, trong thay đổi của cảm xúc. Điểm tinh tế nhất phải 
nhận ra là trong từng phút giây của đời sống cũng có sự 
thay đổi. Những biến dạng của những phân tử và về cách 
nhận dạng các phân tử này qua cách sử dụng 18 loại quarks 
khác nhau được giải thích. Lý thuyết tiêu chuẩn (theorie 
standard) nhằm chứng minh tính cách bất tử của các phân 
tử, đặc biệt là đương tử (proton) được đề cập. Tính bất từ 


191 


ĐỖ KIM THÊM 


này phải hiểu khi so sánh với đời sống của COn người, 
nhưng nó có thê biến dạng qua thời gian. Trong nỗ lực tìm 
ra một sự mô tả mới về những hiện tượng của vũ trụ thuyết 
siêu lực (théorie de superforce) được giải thích. Đây là một 
tổng hợp các giả thuyết trước đây. Theo đó thì những phân 
tử không phải là những phần tử sơ đẳng, mà chính là những 
chấn động trên những sợi dây được gọi là supercorde. 
Chính năng lượng của những chấn động này mới xác định 
được khối lượng của những phân tử. Đây còn là một luận 
điểm mơ hồ, cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm. 

Chương 7: Đề cập tới vẫn đề làm sao ta có thê hiểu thực 
tại của thế giới hiện tượng, khi nó được che đậy bởi những 
lớp màn chăn bên ngoài. Đối với khoa học thì vấn đề này 
được nhận chân bằng giả thuyết và thử nghiệm. Thật ra có 
ít nhà khoa học quan tâm sâu xa đến những nền tảng triết lý 
của những công trình mà họ đang theo đuổi. Những áp 
dụng thực tiễn trong đời sống về những thành tựu của lãnh 
vực cơ học lượng tử (la mécanique quantique) đã cho thấy 
vấn đề này. Chính d°Espagnat cũng xác nhận là khoa học 
có thể mô tả được những thực tại được thử nghiệm. Kết quả 
này cũng chỉ là những khái luận về một thực tại độc lập 
không ghi lại được trong không và thời gian. Một đặc điểm 
khác: đối tuợng quan sát hoàn toàn lệ thuộc vào vị trí và 
thái độ của nhà quan sát, điển hình là sự quan sát cầu VÒNg. 
Cầu vòng là một hình ảnh mà Phật giáo hay dùng đến để 
diễn tả tính cách hư thực và tương thuộc của thế giới hiện 
tượng. Ai cũng thấy cầu vòng chiếu sáng nhưng không ai 
có thể bắt lấy được, nên nó vừa là hư vừa là thực. Cầu vòng 
chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên của hai yếu tố: lớp màn 
mưa và ánh sáng mặt trời, nếu thiếu một, thì cầu vòng sẽ 
biến mất, nên nó tương thuộc. Vấn đề nhận chân ra thế giới 
hiện tượng có hai khía cạnh: bản chất tối hậu của hiện 
tượng và phương cách mà chúng ta cảm nhận được hiện 
tượng này. Khi ta nhận ra được đâu là bản chất tối hậu của 
hiện tượng thì sự dị biệt của thế giới hư ảo và hiện thực sẽ 
không còn nữa. 


192 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Chương 8: Đặt vấn đề định mệnh để thảo luận, thí dụ 
như có hay không có định mệnh, định mệnh cá nhân và 
định mệnh tập thể, ý nghĩa về nghiệp (karma), đâu là mối 
liên hệ nhân quả và định mệnh. Một câu hỏi khác: nếu con 
người và bản ngã chỉ là hư ảo thì làm sao có thể chuyên hóa 
được cuộc sống trong hiện kiếp? Karma theo tác giả phải 
được hiểu là hành động. Những gì chúng ta suy nghĩ, nói và 
hành động sẽ tạo nên khuôn mẫu của cuộc đời chúng ta. 
Điều này bắt nguồn từ sự cảm nhận của chúng ta đối với 
cuộc đời, nó đến từ ý thức, kinh nghiệm cá nhân về đời 
sống. Dĩ nhiên sự cảm nhận này hoàn toàn khác biệt trong 
từng cá nhân. Một người đạt đạo rồi sẽ thấy những ràng 
buộc trong thế giới hiện tượng là điều hư ảo. Nghiệp cũng 
không phải là định mệnh, nó chỉ là một phản ảnh về môi 
quan hệ nhân quả, không chỉ trên hành động mà có ý hướng 
đưa tới hành động. Chúng ta không bao giờ hoàn toàn lệ 
thuộc vào định mệnh như những tù nhân, mà trong đó quá 
khứ và tương lai làm thành một khối liền chắc. Bằng tự do 
và ý thức người ta có thể chuyển nghiệp này. Chúng ta là 
kết quả của những quyết định mà chính chúng ta chọn lựa, 
dĩ nhiên là rất khó khăn khi nỗ lực thoát ra khỏi căn nghiệp. 
Ý niệm này được Norbert Wiener cha đẻ của khoa học 
cybernétique diễn đạt như sau: Chúng ta chỉ là những ổ 
xoáy nước trong một dòng sông vô tận. Chúng ta không là 
những bản thê trường tồn, nhưng những dấu vết sẽ còn lưu 
lại mãi. 

Chủ đề của chương 9: Là ý niệm về thời gian qua các 
lăng kính. Theo Galilée thì thời gian là một dụng cụ chủ 
yêu để xếp đặt và nối kết các sự đo lường về các chuyên 
động trong các đối tượng nghiên cứu một cách toán học. 
Nhưng Newton với quy luật về cơ học đã đưa ra một định 
nghĩa chính xác về thời gian. Theo Newton sự chuyên động 
các vật thể trong không gian xác định được vị trí và tốc độ 
của nó nhờ vào những khoảnh khắc thời gian tiếp nỗi nhau. 
Qua định nghĩa này thì đặc điểm của thời gian là độc nhất, 
tuyệt đối và phổ quát. Lý thuyết này bị đánh đồ bởi lập 


193 


ĐỖ KIM THÊM 


thuyết tương đối của Einstein. Thời gian thì theo Einstein 
co giãn và tùy thuộc không gian. Ngoài ra Einstein còn cho 
rằng không gian và thời gian không thê sống tách rời nhau, 
cả hai là một cặp kết hợp nhau. Einstein còn phát hiện thêm 
trong lý thuyết tương đối tổng quát của ông: Thời gian 
không những chậm lại bởi vận tốc mà còn chậm lại bởi 
trọng lực. Phật giáo nhìn vấn đề thời gian khác hơn. Thời 
gian vật lý chỉ là một phương cách để tìm hiểu về thế giới 
hiện tượng thôi. Ý niệm thời gian và không gian chỉ có 
trong thế giới hiện tượng và có môi quan hệ với những kinh 
nghiệm với những hệ thống đối chiếu với nó. Thời gian trôi 
là một điều không nắm bắt được trong phút giây hiện tại. 
Trong phút giây hiện tại thì quá khứ đã chết và tương lai thì 
chưa xảy ra. Theo cách nhìn này thì làm sao mà hiện tại có 
thể hiện hữu hoặc ngưng đọng ở giữa cái không còn nữa và 
cái chưa thể xảy ra. Ý niệm về thời gian chỉ là chân lý 
tương đối trong thế giới hiện tượng mà thôi. Những ý niệm 
khác nhau về thời gian qua quan điêm của Heraclite, Saint 
Augustin, Aristote, Kant và Husserl được hai tác giả đưa ra 
giải thích. Nhiều kinh điển Phật giáo được trích dẫn trong 
trong chương này để giải thích về ý niệm thời gian. Phật 
giáo dùng thời gian như một quan điểm tâm lý nhằm chế 
ngự những nội lo âu về cái chết và khuyến khích người ta 
nên chuyên cần tu tập. Ý thức được thời gian trôi là quý giá 
nên người học Phật sẽ luôn luôn tập trung để tu tập, nhưng 
cũng không sống trong nỗi ám ảnh về cái chết, mà chỉ suy 
tưởng không ngừng vê việc này nhằm chuẩn bị đón nhận 
nó đến trong thanh thản an lạc. 

Chương 10: Giải thích thuyết. nhân quả theo Khoa học 
và Phật giáo. Lý thuyết tương đối của Einstein đã đưa ra 
nhiều luận điểm mới, mà theo đó nguyên tắc về nhân quả 
cũng cần được xét lại. Không có gì đi nhanh hơn ánh sáng 
và chính ánh sáng cũng là một phương tiện truyền thông 
nhanh nhất trong vũ trụ, theo Einstein. Hai biến cô chỉ có 
liên hệ nhân quả với nhau khi mà ánh sáng có đủ thời giờ 
mang biến cố thứ nhất đến biến cố thứ nhì trong khi sự 


194 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


cách biệt của thời gian làm tách biệt chúng ra. Điều Tày 
giải thích được môi liên hệ nhân quả của hai biến cố và 
đồng thời cũng giải thích được tốc độ của ánh sáng. Một thí 
dụ được nêu lên để soi sáng vấn đề. Một tia sét đánh trên 
hai đầu toa xe lửa đang chạy, ba người A, B và C quan sát 
hiện tượng này sẽ giải thích ba cách khác nhau, tùy thuộc 
vào vị trí mà họ đang theo dõi. Nếu A đứng yên trên sân ga 
thì A sẽ thấy tia sét đánh cùng một lúc phía trước và phía 
sau của toa xe, nếu B ngồi trong toa xe đang chạy thì B 
trước tiên sẽ thấy tiếng sét đánh phía trước của xe rồi liền 
sau đó sẽ thấy tiếng sét đánh phía sau. Lý do giải thích hiện 
tượng này là xe đang di chuyên, ánh sáng của tia chớp phía 
trước ít khoảng cách hơn tia sáng phía sau. Vận tốc của ánh 
sáng thì không thay đổi, nhưng ánh sáng đến "phía trước thì 
cân ít thời gian hơn phía sau. Còn nêu C ngôi trên một xe 
chạy ngược chiều thì sẽ thấy ngược lại điều B chứng kiến. 
Thí dụ này cho thấy là những biến cố khi xảy diễn qua sự 
liên tục của thời gian có thê bị biến dạng do những chuyên 
động. Theo đó thì kết quả có thể đi trước nguyên nhân. 
Những ý kiến liên quan đến thuyết tất định trong khoa học 
(le đéterminisme scientifique) qua ý kiến của Heisenberg, 
Foucault, Newton Laplace, Poincaré và Hegel được đề cập 
tới. Khó khăn lớn nhất của khoa học là không thể nào tiên 
đoán tương lai một cách chính xác bởi vì sự mô tả cũng 
như hiểu biết về điều kiện ban đầu của hiện tượng không 
bao giờ đầy đủ. Trong khoa học cũng không có sự tình cờ 
hay tất yếu, mà chính ra những nguyên nhân hay điều kiện 
thì vô kế mà ta không biết trước được. Theo Phật giáo thì 
thuyết nhân quả là điều hiển nhiên và quy luật được diễn 
biến qua bốn hình thái phát sinh như sau: một vật có thê 
sinh ra (1) bởi tự nó, (2) bởi sự vật khác, (3) bởi tự nó và 
bởi sự vật khác hoặc (4) không bởi tự nó hoặc không bởi sự 
vật khác. Dù dạng thái nào thì nhân và quả phải có một 
điểm nối kết nhau để tạo thành mối quan hệ, chứ không thể 
nào là những thực tại độc lập. 

Chương 11: Xoay quanh vấn đề mối quan hệ giữa tinh 


195 


ĐỖ KIM THÊM 


thần và vật chất qua Khoa học và Phật học. Theo khoa Sinh 
học thần kinh (la neurobiologie) thì tĩnh thần nảy sinh từ sự 
tác động lẫn nhau giữa cơ thê và thế giới bên ngoài và là 
kết quả của một tổ chức cực kỳ phức tạp từ những phần tử 
bất động (les particules inanimées). Như vậy phải chăng là 
tinh thần chỉ là một sự phản ảnh của vật chất. Trả lời câu 
hỏi này Phật giáo có một lối giải thích khác hơn. Có ba 
trạng thái của tinh thấn: tinh thần ở trình độ thứ nhất thì thô 
sơ, chỉ thuần túy là sự vận động của não bộ, ở trình độ thứ 
hai thì tỉnh thần có khả năng phản tỉnh bằng suy luận và 
trực giác để quyết định vấn đề và ở trình độ thứ ba thì tỉnh 
thần đạt được sự hiểu biết thuần khiết không dựa trên 
phương thức phân biệt chủ quan và khách quan hay trên 
những tư tưởng suy lý. Đây là trang thái cao nhất của tỉnh 
thần còn được gọi là sự minh mẫn. Ba trạng thái này không 
hoạt động độc lập mà ảnh huởng nhau qua mối liên hệ nhân 
quả trong thể xác. Một trạng thái tỉnh thần này đều bắt 
nguồn từ một trạng thái tinh thần khác xảy ra trước đó. Từ 
nhân sinh ra quả là một quá trình nảy sinh được kết hợp 
qua mối liên hệ chủ yếu và những yêu tố phụ thuộc. Thí dụ 
hạt giống được sinh ra là kết quả của việc nảy mầm, đây là 
mối quan hệ chủ yếu, nhưng cũng đừng quên những yêu tố 
phụ thuộc là thời tiết và độ ẩm. Tinh thần nhị nguyên theo 
lý thuyết của Descartes cũng được đem ra so sánh với quan 
điểm của Phật giáo và nguyên tắc bồ sung của Niels Bohr 
cũng là một lối giải thích. Ý niệm về một thế giới vô hình 
và hữu hình cũng được đề cập tới. Phần quan trọng nhất 
của chương này là bàn về vai trò của tinh thần trong đời 
sống, đặc biệt là những kinh nghiệm về cận tử (near death 
experience) và một câu chuyện có thật về luân hồi của 
Shanti DévI tại Ấn Độ được dẫn chứng. 

Chương 12: Đặt vấn đề so sánh giữa người máy (robot) 
và máy vi tính (ordinateur) với não bộ của con người. Vấn 
đề khả năng phản tỉnh của con người được đưa ra để so 
sánh với những tiễn bộ của ngành sinh học hiện đại cũng 
như những luận điểm mới trong lãnh vực thông minh nhân 


196 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


tạo (intelligence artificielle). Theo các nhà sinh học thì bộ 
óc chỉ là một bộ máy suy nghĩ được cấu tạo bởi những hoạt 
động trong một hệ thống thân kinh tổng hợp. Những gì gọi 
là tỉnh thần đều đến từ những tổ chức càng ngày càng phức 
tạp hơn của não bộ. Những gì được gọi là ý thức, tư tưởng 
hay tình yêu và những cảm xúc trong cuộc sống đều là 
những kinh nghiệm sông trải. Trong khi đó thì Franeisco 
Valera chú ý đến sự tương tác của não bộ và thế giới bên 
ngoài. Chính sự tác động thường xuyên của môi trường 
mới là quan trọng. Hoạt động của hệ thần kinh được đem ra 
so sánh với cấu trúc của một máy vi tính (ordinateur) và 
được xem như là cương liệu (hardware) trong khi tính thần 
được coI như là nhu liệu (software). Điểm dị biệt chủ yêu 
vẫn là máy móc chỉ tính toán và làm việc theo những 
chương trình đã quy định do nhà thảo chương cung cấp 
không hơn không kém, mà nó không có ý thức phản tỉnh để 
trả lời câu hỏi tại sao mình có thê đưa đến kết quả như vậy. 
Điều đáng kinh ngạc ở đây là khả năng tính toán của máy 
móc vượt hắn xa con người. Trong trận đánh cờ của vô 
địch thế giới Garry Kasparow và người máy Deep Blue 
trong năm 1997 đã cho thấy vấn đề này. Deep Blue thắng 
được là nhờ có thể nghĩ ra 200 triệu vị thế cờ trong một 
giây và từ đó tổng hợp ra được 10 thế cờ liên tiếp, trong khi 
bộ óc của con người với kinh nghiệm và sự tính toán, đặc 
biệt là trực giác chỉ tìm được vải nước cờ trước mà thôi. 
Nhưng cuộc thắng cờ cũng chỉ là sự tuân lệnh mù quáng 
của Deep Blue qua những chương trình đã soạn trước của 
các chuyên viên. Deep Blue cũng không vui khi thắng, 
không buồn khi thua, không hồi hộp khi tính toán và cũng 
không nuối tiếc khi đi sai một thế cờ, vì Deep Blue dầu sao 
đi nữa cũng chỉ là máy mà thôi. Jean- Plierre Cheanguex 
cho rằng máy móc chưa có cảm xúc như con người vì chính 
ra con người chưa đủ khả năng tạo ra được một bộ óc phức 
tạp cho máy như hệ thần kinh con người. Bộ óc con người 
hiện nay là kết quả của một sự tiến hóa hơn một tỷ năm 
trong khi máy vi tính chỉ xuất hiện từ thập niên 50 của 


197 


ĐỖ KIM THÊM 


thiên niên kỷ trước. Alain Turing đã đưa ra cách thí nghiệm 
mới về sự thông minh của người máy. Ông cũng tiên đoán 
rằng trong tương lai người máy có thê đánh lừa được người 
đối thoại với mình trong 5 phút. Các nhà nghiên cứu trong 
lãnh vực này cho là một ngày nào đó không xa máy vi tính 
và người máy cũng sẽ có cảm giác thương yêu buôn giận 
như con người. Nhưng những câu hỏi nên tảng như: tôi từ 
đâu đến, sống để làm gì và chết sẽ ra sao thì người máy 
không thể tự hỏi và trả lời được. Một câu hỏi dễ hiểu nhất 
mà người máy cũng không biết được là thân phận mình sẽ 
ra sao khi cúp điện. Sự tiến hóa của ý thức qua hai dạng 
thái: ý thức sơ khởi và ý thức phản tỉnh, luận điểm này 
được hai tác giả bàn đến trong mối quan hệ với Phật giáo ở 
cuối chương. Những kinh nghiệm mà chúng ta có được về 
tinh thần, những khả năng mà chúng ta có thể hiểu được 
bản chất của tinh thần qua phương pháp nội suy hay chế 
ngự tinh thần bằng cách coi nó như một đối tượng nghiên 
cứu nội quan vẫn chưa được khoa học giải thích thỏa đáng. 
Những điều bàn đến chỉ nằm phản ảnh được vấn đề trong 
chân lý tương đối mà thôi. Những suy lý, hy vọng hay lo âu 
đưa chúng ta tới quyết định này hay quyết định khác vẫn 
nằm trong phạm vi của thế giới vô minh và mê ảo. Chúng 
ta vẫn còn lầm lạc trong những luồng tư tưởng mà chúng ta 
cho là thực tại. Chính Giác ngộ mới là kiến thức duy nhất 
vượt qua sự lầm lẫn này, không có căn cứ trên ý niệm, vì ý 
niệm hoàn toàn bất lực trước những bản chất tối hậu của 
tỉnh thần. 

Chương 13: Đề cập tới ý niệm về tinh thần trong mối 
quan hệ với vũ trụ qua Khoa học và Phật giáo. Theo Phật 
giáo tỉnh thần và vũ trụ cộng sinh và cộng hưởng nhau, 
không thể nào có một cuộc sống riêng biệt, cả hai chỉ hiện 
hữu trong thế giới hiện tượng và chỉ có giá trị chân lý 
tương đối. Theo ý kiến của các nhà sinh học hiện đại thì 
tinh thần được trải qua hai giai đoạn từ không ý thức đến có 
ý thức. Phật giáo cũng không hắn đi ngược lại lý thuyết về 
tiến hóa, nhưng lại nhưng qua sự tiễn hóa của thế giới súc 


198 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


vật đến thế giới của con người thì khả năng phản tỉnh của 
con người là ở mức độ cao nhất, đặc biệt là khả năng cảm 
nhận hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời. Phật giáo chia 
thế giới làm ba loại: ước vọng, hữu hình và vô hình. Yếu tổ 
quan trọng làm chuyên hóa đời sống con người là điều kiện 
tinh thần. Chính sự thù ghét, tham lam, ích kỷ làm cản trở 
sự chuyền hóa đó. Đó chính là màn chắn lại để cho chúng 
ta thấy không được bản chất thực của tinh thần. Sau đó ý 
niệm về giác ngộ được giải thích. Đó là giai đoạn đạt đạo, 
vượt qua khỏi vô minh và phiền não, thoát khỏi vòng lần 
quần luân hồi. Tuy nhiên vì tình từ bi, người đạt đạo vẫn có 
thể đầu thai trở lại thế gian để giúp người đồng loại. Vấn đề 
vai trò của tiềm thức và ý nghĩa của chiêm bao theo Tâm lý 
học được đem ra đối chiếu với Phật giáo ở cuối chương. 
Phật giáo hiểu tiềm thức theo nghĩa khuynh hướng 
(tendance) hay sự tiêm nhiễm (imprégnation) và chia làm 
ba loại. Loại thứ nhất là những tích lũy tiềm tàng và tạo cho 
chúng ta thành một thói quen, gây ảnh hưởng đến phương 
cách suy nghĩ và hành động. Loại thứ hai là những suy gẫm 
về những tính cách hư ảo của những khuynh hướng hay 
những động lực này. Những trầm tư giúp chúng ta vượt 
thoát trạng thái nêu trên bằng cách tìm ra căn cơ của vấn 
đề. Loại thứ ba đặc biệt dành cho người có khả năng, biết 
dùng khuynh hướng này như một chất xúc tác làm chuyên 
hóa được tâm linh mình. Phật giáo chia trạng thái tỉnh đến 
ngủ mê làm 4 giai đoạn, giác mơ là chỉ ở giai đoạn thứ nhì. 
Giác ngủ mê được coi như là sự lập đi lập lại của cái chết, 
trong khi đó thì giác mơ được coi như là sự lập đi lập lại 
của một trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh. 

Chương 14: Đặt vẫn đề quy luật khoa học để thảo luận. 
Quy luật khoa học được hiểu theo nghĩa là những lời giải 
thích khách quan và tổng quát về những mối tương quan 
của các hiện tượng và tìm ra những quy cách vận hành của 
nó. Những ý niệm về quy luật khoa học tại Tây phương từ 
thời Tiền sử đến Phục hưng được đề cập sơ lược. Đối với 
người Hy Lạp từ thế kỷ thứ VI trước Thiên Chúa thì thiên 


199 


ĐỖ KIM THÊM 


nhiên vừa là một đề tài suy tưởng và cũng vừa là lý thuyết. 
Thiên nhiên được sắp đặt bởi những quy luật mà loài người 
có thể hiểu được và cũng không là một vật cố hữu của 
Thượng đề. Aristote đề ra nguyên lý nhân quả qua 4 dạng 
thức của nguyên nhân: hình thức, nội dung, hiệu năng và 
cứu cánh. Để trả lời câu hỏi tại sao trời mưa thì Aristote đã 
dùng phương thức cứu cánh để giải đáp. Trời mưa bởi vì 
loài người và cây cối cần nước mưa để sinh tồn và tăng 
trưởng, chứ không phải hội tụ của hơi nước và thuyết trọng 
lực như chúng ta biết hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu khoa 
học như Kepler và Newton, dù có niềm tin vào những quy 
luật của khoa học, nhưng cũng đồng thời ngợi ca Đắng Tôi 
Cao trong việc tạo lập vũ trụ. Theo Phật giáo thì vấn đề quy 
luật năm ở chỗ phân chia chân lý tương đối và chân lý tối 
hậu. Chân lý tương đối thì nhằm tìm hiểu thế giới hiện 
tượng qua quy luật nhân quả. Nhưng ngoài ra nghiệp báo 
(karma) cũng đóng một vai trò chủ yêu đề giải thích những 
đau khổ và hạnh phúc. Tuy nhiên karma chỉ là một khía 
cạnh trong luật nhân quả và cũng không là một tòa án tối 
cao để phân xử những hành vi của chúng ta. Chân lý tuyệt 
đối thì nhằm tìm hiểu những vấn đề tối hậu. Một câu hỏi 
khác được nêu lên là tại sao nền tảng của khoa học đều bắt 
nguồn từ Tây phương, mà không là Trung Hoa, dù nước 
này có nhiều phát minh sớm nhất như la bàn và thuốc súng. 
Lời giải thích cho vấn đề được đưa ra là không phải là 
người Trung Hoa không có khả năng phân tích những hiện 
tượng khoa học, nhưng họ có những nhu cầu ưu tiên tìm 
hiểu cho những vấn đề quan trọng khác như đạo đức, hạnh 
phúc hay cái chết. Ngoài ra theo họ thì thiên nhiên cũng 
không thể tách rời ra từ những thành phần biệt lập để 
nghiên cứu riêng biệt như tại Tây phương, vì mọi thành 
phần trong thiên nhiên hòa hợp với nhau theo một thê 
thống nhất. Phương thức suy lý làm nền tảng cho khoa học 
Tây phương cũng không được người Trung Hoa chú trọng. 
Thực ra phương pháp suy lý cũng có giới hạn của nó khi 
chỉ tìm hiểu một thành phần riêng lẻ mà quên đi tổng thê 


200 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


của đối tượng nghiên cứu. Những thành quả khoa học của 
thuyết 4 động lực cơ bản được giới thiệu ở cuối chương. 
Chương 15: Bàn tới những bí ẩn của toán học. Vấn đề 
đặt ra là toán học phải chăng chỉ là những sản phẩm của tri 
thức mà thôi hay còn tạo nên những biến thiên vô hình 
trong thực tại. Với niềm tin vào những quy luật khoa học, 
đặc biệt là toán học, làm nền tảng, hầu hết các nhà khoa 
học cho rằng chỉ có những quy luật của khoa học có thể 
giải thích được những quy cách vận hành lệ thuộc vào thiên 
nhiên. Descates und Leibnitz còn đi xa hơn khi kết luận 
rằng những giải thích không diễn đạt được bằng ngôn ngữ 
toán học thì không thê gọi là khoa học được. Những đề cao 
vai trò của toán học qua Galilée, Pythagore và Wigner được 
trích dẫn và giải thích. Những thành tựu Einstein trong việc 
không sử dụng hình học Euclide, những công trình của 
Riemamn vào thế kỷ XIX về hình học cong và đặt biệt gần 
đây ý niệm mới về toán học của Mandelbrot (dimenslon 
fractionnaire) được tác giả giải thích. Bàn về bản chất của 
Toán học có hai quan niệm đối kháng nhau, theo trường 
phái của các nhà Construcfivistes thì cho là toán học không 
có thực. Tất cả những ý niệm toán học đều là những sao 
chép từ những cảm tưởng như David Humes nói. Những 
dạng của hình học không thể tìm thấy trong các dạng của 
thiên nhiên. Trường phái duy thức của các nhà Réalistes thì 
ngược lại cho rằng chính toán học mới có một thực tại độc 
lập với tư tưởng của chúng ta. Bằng lý trí chúng ta có thê 
tìm kiếm và khám phá chân trời bao la của toán học. Dù 
chúng ta có ý thức hay không thì toán học là một phạm vi 
rộng lớn đã có sẵn. Những ý kiến về toán học của Descates, 
Penrose và Hertz đươc dẫn giải. Vai trò của trực giác trong 
toán học được đem ra thảo luận bằng những thí dụ của 
Archimède và Poincaré. Những thành tựu của thiên tài toán 
hoc Ấn Độ Ramanu-jan được giới thiệu. Ngoài ra những 
khám phá mới trong của các nhà sinh học não bộ đã cho 
thấy mối tương quan giữa hoạt động của não thùy và trực 
giác toán học. Để giải thích hiện tượng thiên tài Einstein 


201 


ĐỖ KIM THÊM 


các nhà sinh học não bộ tại Canada trong năm 1999 đã cho 
là dung lượng hai não thùy thuộc về xương đỉnh của 
Einstein hơn một người bình thường là 15%. Còn Phật giáo 
thì nghĩ sao về toán học? Theo Phật giáo thì toán học chỉ là 
những ý niệm của con người áp dụng vào trật tự của thiên 
nhiên. Trật tự này là một phản ảnh vỀ sự tương thuộc của 
và những qui luật nhân quả. Theo Phật giáo thì những sự 
minh mãn không nhất thiết là sự thông minh thuộc về toán 
học hay là các loại khác. Đó chắng qua chỉ là sự tỉnh thức, 
một khả năng chủ yếu nhằm tạo cho tỉnh thần có một ý 
thức. Đặc điểm chiếu sáng của tỉnh thần này được so sánh 
tương phản với sự vô tri của đá cuội. Những ý niệm về toán 
học đã đem lại những dẫn chứng về mối tương thuộc trong 
thế giới hiện tượng, trong khi đó thì thi sĩ cảm nhận môi 
tương quan này qua thẩm mỹ và diễn đạt bằng một loại 
ngôn ngữ khác. Khả năng cảm nhận được sự hòa điệu của 
con người trong vũ trụ là một đặc điểm có sẵn trong tỉnh 
thần của chúng ta. Nhưng sự diễn tả qua những quy luật 
của toán học, những dạng thức, phương trình chỉ là một sản 
phẩm về ý niệm trong tư tưởng. 

Câu hỏi chính của chương 16: Là lý trí hay suy niệm 
có thể giúp chúng ta tìm hiểu thế giới như thế nào. Vấn đề 
đặt ra là người ta có thê so sánh hai phương thức thu thập 
kiến thức bằng khoa học và tôn giáo không và phải dựa trên 
cơ sở nào đề kiêm chứng những giá trỊ về những kiến thức 
do tôn giáo mang lại. Phật giáo nghĩ gì về kiến thức khi mà 
kiến thức thuần lý bắt nguồn từ nhũng ý niệm trừu tượng, 
được quan sát, thử nghiệm và diễn đạt bằng ngôn ngữ 
khách quan của toán học. Một loại kiến thức dựa trên kinh 
nghiệm suy niệm của cá nhân có đáng được xem là thuần lý 
không. Theo Phật giáo thì thuần lý có nghĩa là một phương 
tiện kiến thức chính xác. Ý niệm này bao gồm mọi khía 
cạnh của luận lý, thực nghiệm cũng như suy niệm. Theo đó 
người ta phân biệt hai loại kiến thức: một loại có giá trị 
theo quy ước hay tương đối và một loại có gía trị tối hậu 
hay tuyệt đối. Chỉ là giá trị tương đối khi nó giúp chúng ta 


202 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


hiểu biết ngoại hình của sự vật và có giá trị tuyệt đối khi nó 
giúp chúng ta hiểu được bản chất của hiện tượng. Nhưng 
suy niệm cũng cần đến luận lý và lý trí như là dụng cụ phân 
tích. Suy niệm giúp chúng ta phát triển nhũng điều tốt đẹp 
như thiện tính, tính từ bi. Kết hợp với kinh nghiệm suy 
niệm còn giúp chúng ta mở mắt thấy được những hậu quả 
tai hại của những hận thù và những thuận lợi khi ta có lòng 
kiên nhẫn trong đời sông hằng ngày. Cũng cần phân biệt ở 
đây về kiến thức và Giác ngộ. Giác ngộ là một trạng thái 
cao cả nhất của kiến thức, khi mà người tu tập không còn 
phân biệt chủ thể và khách thể trong ý niệm và tri thức 
thuần lý nhường chỗ cho ý thức trực tiếp, trong sáng và 
bừng tỉnh. Tây phương thường giải thích Giác ngộ như là 
một trạng thái tâm lý của trực giác và thần bí, nhưng thật ra 
lối giải thích này không thể diễn đạt được hết ý niệm Giác 
ngộ trong thế giới suy niệm của Phật giáo, vì Giác ngộ vượt 
qua mọi giới hạn của những ý niệm thông thường. Còn 
Kiến thức khoa học thì sao? Một lý thuyết khoa học thực ra 
chỉ giải thích được một vài khía cạnh của thực tại, chứ 
không toàn diện. Định lý nổi danh về sự bất toàn (le 
théorème d”incomplétude) của Gödel vào năm 1931 là một 
thí dụ điền hình. Gödel đã minh chứng rằng trong hệ thống 
số học vẫn có nhiều điểm không thể dùng luận lý xác định 
đúng hay sai. Người ta cũng không thê chứng minh một hệ 
thống mạch lạc và không tương phản dựa trên những công 
lý (những điều đề nghị ban đầu được chấp nhận mà không 
cần chứng minh). Theo Gödel người ta nên ra khỏi hệ 
thống và cũng phải đặt ra những công lý phụ để giải quyết 
vấn đề. Sự chính xác của toán học được phép nghi ngờ. 
Trong tinh thần đó không những mục tiêu của khoa học cần 
xác định lại, mà chỉ những phương tiện khảo cứu cũng luôn 
được kiểm chứng. Vấn đề được đặt ra ở cuối chương để 
thảo luận là những kiến thức thu thập được đến từ những 
kinh nghiệm suy niệm sẽ không có tính phố quát, bởi vì nó 
là thuần túy cá nhân và cũng không kiểm nghiệm được. 
Tây phương thường có thành kiến về kiến thức đến từ suy 


203 


ĐỖ KIM THÊM 


niệm này và cho rằng tỉnh thần này không là một dụng cụ 
đáng hãnh diện và những kinh nghiệm này cũng không bổ 
ích. Thực ra kinh nghiệm nội tại là một điều không thể phủ 
nhận được. Sự tu tập giúp cho người ta chuyên hóa được 
COn người Với nhiều đức tính tốt như: vị tha, khoan dung, 
kham nhẫn, thanh thản, buông bỏ mọi ràng buộc và tăng 
thêm nghị lực. Kết quả này có đạt được hay không là do 
khả năng và lòng trì chí của từng cá nhân. Về lâu dài người 
ta mới có thể đánh giá kết quả những kinh nghiệm này một 
cách khách quan hơn. 

Chương 17: Tiếp tục tìm hiểu về thế giới qua sự tương 
quan giữa nhà nghiên cứu khoa học và đối tượng nghiên 
cứu.Những định kiến siêu hình của nhà khoa học có gây 
ảnh hưởng đến viễn kiến khoa học hay không và người ta 
có thê hiểu được thực tại với một kiến thức tuyệt đối hay 
không, đó là câu hỏi chính. Trong đó hai phương cách thu 
thập kiến thức của Khoa học và Tôn giáo được nêu lên: nhà 
khoa học thì nghiên cứu thế giới ngoại quan trong khi 
người tu học phân tích hiện tượng bằng suy tưởng hướng 
nội. Vấn đề không thể quên được nhà khoa học cũng là một 
con người với tính chủ quan và với những định kiến. 
Không phải ai thấy được hình ảnh của sự vật thì người ta có 
thể có khả năng giải thích được mà còn cần đến trí tưởng 
tượng và khả năng chuyên môn. Nhà nghiên cứu Tây 
phương thường có khuynh hướng đưa ra trước một giả 
thuyết là có một chân lý vững chắc đằng sau những giá trị 
biểu kiến để làm việc. Họ luôn luôn có một mục tiêu xác 
định, một giá trị để theo đuổi và kiến thức về vẫn đề đặt ra, 
nhờ đó mà họ có thể soạn lọc những điều cần thiết cho 
công việc. Trong khi đó nhà nghiên cứu Đông phương nhờ 
thắm nhuần văn hóa Đông phương nên có một phương cách 
khác hơn. Họ đặt chân lý trong một thế giới vô thủy vô 
chung và tìm ra mối quan hệ nhân quả và tương thuộc trong 
thế giới hiện tượng. Những kinh nghiệm của Enstein, 
Darwm, Harson và Newton được đưa ra. Việc quan sát ánh 
sáng bằng mắt thường và viễn vọng kính được diễn giải và 


204 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


đưa tới kết luận là chính sự quan sát giúp người ta đạt được 
ý thức vấn đề và giải thích nó theo quan sát của mình. Làm 
thế nào người ta có thể đạt được một thực tại khoa học, câu 
hỏi này được giải thích theo trường phái duy thức 
(Réalisme scientifique) và được Wallace tóm tắt như sau: 
Ta phải chấp nhận một số tiền đề sau đây để tìm hiểu khoa 
học: 

1/ Thế giới vật chất hiện hữu độc lập với kinh nghiệm 
COn người. 

2/ Thế giới này có thê đạt được bằng ý niệm của con 
người (bằng toán học hay các khoa học khác). 

3/ Trong muôn nghìn phương cách của hệ thống các ý 
niệm nhằm mô tả các hiện tượng quan sát thì chỉ có một 
cách duy nhất là đúng với thực tế. 

4/ Khoa học phải khám phá được lý thuyết duy nhất 
được cho là chân lý này. 

5/ Nhà khoa học sẽ không thiếu được phương cách để 
nhận ra lý thuyết này. 

Trường phái duy thực vẫn có nhiều hạn chế mà Phật 
giáo có thê bổ sung được. Theo Phật giáo thì thế giới hiện 
tượng luôn luôn biến đổi qua thời gian và có mối quan hệ 
với ý thức con người hơn là một thực tại độc lập. Ngoài ra 
không thể nào nhận chân ra một thực tại tuyệt đối, bản chất 
tối hậu của hiện tượng chỉ là một khía cạnh trong thê liên 
hợp của thế giới, không có sự cách biệt giữa nhà nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu, cả hai bố sung cho nhau. 
Theo Phật giáo, thực tại tối hậu vượt qua mọi hiện tượng 
thông thường như hình dạng, khuôn khô và sức nặng v.v... 
mà khoa học tìm ra. 

Chương 18: Nêu lên vấn đề thẩm mỹ trong Khoa học và 
Phật học. Câu hỏi đặt ra là có một ý niệm thâm mỹ trong 
nghiên cứu khoa học và trong Phật giáo không. Khi nói tới 
hoạt động khoa học, người ta liên tưởng đến những gì khô 
khan, lạnh lùng, thuần lý, đĩ nhiên thiếu cảm xúc và thẩm 
mỹ. Thật ra trong việc quan sát hiện tượng thiên nhiên và 
đề xướng lý thuyết có một mối quan hệ với thâm mỹ. 


205 


ĐỖ KIM THÊM 


Trong nét đẹp của các hiện tượng thiên nhiên và nét đẹp 
trừu tượng trong lý thuyết khoa học có 3 đặc điểm chính: 
cần thiết, đơn giản và chân lý. Những đặc điểm này được 
tìm thấy qua các kinh nghiệm của Newton, Copernic và 
Einstein. Theo Phật giáo thì ý niệm về thâm mỹ bắt nguồn 
từ những bản chất sâu xa trong con người. Nói một cách 
đơn giản nhất thì nét đẹp là những gì đem đến cho chúng ta 
một cảm giác viên mãn, và tùy theo trường hợp cũng có thể 
gọi là hạnh phúc. Dĩ nhiên nét đẹp cũng có những mức độ 
khác nhau, tùy thuộc vào sự viên mãn. Có thê gọi là một 
nét đẹp tương đối khi nó đem lại cho ta những thỏa mãn 
nhất thời, trong khi một nét đẹp tuyệt đối đem lại cho 
chúng ta một hạnh phúc vĩnh cửu. Một nét đẹp tâm linh 
được thê hiện rõ nét qua việc chiêm ngưỡng dung mạo đức 
Phật. Nhìn Ngài sẽ gợi lên trong ta một hạnh phúc về sự 
Giác ngộ và khả năng có thể đạt đến sự tỉnh thức này. Dĩ 
nhiên sự cảm nhận hạnh phúc này tùy thuộc vào từng hoàn 
cảnh trình độ của từng cá nhân cũng như xã hội. Khi chúng 
ta sống càng hòa điệu với bản chất sâu xa của mình, thì 
chúng ta càng khám phá ra những nét đẹp nội tại trong 
chúng ta. Một nét đẹp tối hậu chỉ đạt được khi nào chúng ta 
đã sống trong Phật tánh và đạt được Giác ngộ. 

_ Chương 19: Chương cuối cùng của cuốn sách, nêu lên 
vấn đề hành động theo Phật giáo. Tây phương thường cho 
là sự hành thiền là một biểu hiện tiêu cực, trỗn chạy cuộc 
đời và làm sao đem lối sống từ trầm tư suy niệm này đến 
tích cực hơn. Phương châm của người học Phật là hãy tự 
chuyền hóa mình trước khi cải thiện cuộc đời, hạnh phúc 
cuộc đời đến từ trái tim vị tha và bất hạnh đến từ trái tim vị 
kỷ, nên dẹp bỏ mọi vị kỷ cá nhân, nó là thần được làm 
giảm bớt khổ đau. Nhưng từ bi suông mà không hành động 
chỉ là đạo đức giả. Hạnh phúc của từng cá nhân đều có mỗi 
quan hệ với người khác và cũng không thể xây đắp hạnh 
phúc cá nhân mình trên sự bất hạnh của kẻ khác. Muốn 
thực hiện điều này dĩ nhiên đây là một sự nỗ lực lâu dài, có 
bước chuẩn bị, hành động trong ngắn hạn và trong trường 


206 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


kỳ. Phương cách có vẻ quá lý tưởng này được đưa ra thảo 
luận. 

Những câu hỏi được đặt ra là làm sao chờ đợi sự chuyền 
hóa trong trường hợp bạo tàn của Hitler, Stalin và Polpote. 
Bắt bạo động có còn là một giải pháp chính trị thích hợp 
cho trường hợp Tây Tạng nữa không; ngoài sự ngây thơ, 
yêu đuối và cả những tính toán kinh tế của các nhà lãnh đạo 
Tây phương trước thị trường Trung Hoa, thì những nỗ lực 
giải quyết vấn đề tù cải tạo tập trung và việc mưu tìm một 
giải pháp cho Tây Tạng cũng được hai tác giả thảo luận. 
Trở lại vấn đề hành động trong cuộc đời thì suy niệm có 
một giá trị đặc biệt. Nó giúp cho người tu tập tìm thấy một 
sự bình an trong tâm hồn đồng thời mở liên hệ đến thế giới 
chung quanh. Từ nhận thức này mỗi người sẽ có một thế 
giới quan khác và sẽ giúp tìm ra một phương thức hành 
động thích hợp với hoàn cảnh cá nhân mình. 


Ý KIÊN CỦA NGƯỜI ĐỌC 


Đây là một tác phẩm quan trọng chứa đựng nhiều vấn đề 
mà người đọc không thể nào đi sâu vào chỉ tiết trong khuôn 
khổ của một bài giới thiệu sách, nên chỉ xin được tóm lược 
trong những ý chính như sau: 

Trước đây đã có những tác phẩm đề cập đề vấn đề này, 
nhưng tác phẩm trình bày ở đây là một công trình đầu tiên 
quy mô và nghiêm túc nhằm đối chiếu những thành tựu 
khoa học hiện đại với những luận điểm liên hệ theo Phật 
giáo. Qua 19 chương sách hai tác giả đã cho thấy một kiến 
thức uyên bác vê vân đề chuyên môn và khả năng giải 
thích. Bằng một lối văn trong sáng hai tác giả đã diễn đạt 
thành công những ý niệm thật phức tạp, giúp cho độc giả 
không có kiến thức chuyên môn có thê theo đõi được vấn 
đè. Phần chú thích thuật ngữ Phật giáo và Khoa học giúp dễ 
hiểu những ý niệm cơ bản. Phần trích dẫn tài liệu có thê 
giúp người đọc có nguồn tài liệu tra cứu thêm. Với hình 
thức thảo luận và đối chiếu làm cho vấn đề sống động và 


207 


ĐỖ KIM THÊM 


sáng tỏ hơn. 

Qua nội dung: đề cập thì hai tác giả đưa ra nhiều điểm 
tương đồng và bổ sung giữa Khoa học và Phật giáo hơn là 
tương phản. 

Để đi tìm một giới hạn đạo đức cho việc nghiên cứu 
khoa học, đặt biệt là việc lai tạo vô tính đang được bàn cãi 
tại các nước tiên tiễn và hiện vẫn chưa chấm dứt. Nếu việc 
nghiên cứu này chỉ giới hạn trong phạm vi trị liệu y khoa 
thì sẽ được dễ dàng chấp nhận hơn. Đó cũng là ý kiến phù 
hợp với quan điểm Phật giáo, khi công trình này nhằm làm 

vơi đi nỗi khổ của con người. Nhưng vấn đề ở đây không 
thuần túy trị liệu mà phức tạp hơn nhiều. Nỗi đau khổ của 
con người là một ý niệm tôn giáo hơn là định chuẩn khoa 
học (kể cả luật học). Do đó khó lòng thuyết phục dùng nó 
làm một định hướng cho tương lai. Trị liệu và lạm dụng trị 
liệu vào mục tiêu khác là một đề tài quen thuộc mà chưa aI 
giải quyết được. Về phía Phật giáo thì đến nay vẫn chưa có 
một công trình nghiêm túc nào đề soi sáng vân đề này. 

Thực ra Einstein không cảm nhận luồng tư tưởng Phật 
giáo trực tiếp. Hai hai triết gia Schopenhauer và Spinoza đã 
ảnh hưởng sâu đậm vào thế giới quan của Einstein. Tư 
tưởng Phật giáo bàng bạc trong các tác phẩm của 
Schopenhauer và đặc biệt là Substanz theorie của SpInoza 
là một một điều không thể phủ nhận và cũng khởi điểm suy 
tư của Einstein. Một điều đáng tiếc là luận đề của Spinoza 
không được đề ra thảo luận. 

Nghi ngờ về về khả năng chính xác tuyệt đối của toán 
học không phải là một khám phá của Gödel, thật ra trước 
đó Georg Cantor (1845-1918) với luận thuyết Mengenlehre 
đã đặt thành vấn đề gây nhiều ảnh hưởng sâu xa cho hậu 
bán thế kỷ XIX. Sự tương phản trong toán học tạo nên một 
cuộc khủng hoảng vê nên tảng của ngành này, khiến nhiều 
trường phái toán học ra đời nhằm cố đưa ra những giải 
thích mớ tiêu chuẩn hóa cho toán hoc. Đó là các trường 
phá Logizismus (J. G. Frege, B. Russel, A. N. 
Wheitchead), Insttuionsmus (L.E.Jl  Brouwer) và 


208 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Formalismus (D. Hilbert, H. Weyl). Cho đến ngày nay vấn 
đề cũng chưa được giải đáp thỏa đáng. 

Triết lý về tánh không và vấn đề phân biệt chân lý tuyệt 
đối và tương đối là tư tưởng nên tảng của Phật giáo đã có 
mặt trong suốt cuộc thảo luận. Độc giả Tây phương với một 
khả năng phân tích thuần lý sẽ khó khăn vì tính cách hư ảo 
sắc không được diễn đạt qua những ân dụ đầy thi vị và màu 
sắc của Á Đông. Thiết tưởng trọng đề này cân đặt lại trong 
đối chiếu tương phản với chủ nghĩa Hư vô (Nihilismus) của 
Nietzsche và đặc biệt là Thuyết hiện sinh vô thần 
(Existentialistsche Atheismus) của J. P. Sartre, thì sẽ đạt 
kết quả cao hơn. 

Ngày nay nhu cầu tìm hiểu về Phật giáo càng ngày càng 
tăng lên, đặt biệt là tại Âu châu. Tác phẩm giá trị này là 
một đáp ứng kịp thời cho các độc giả, mà điển hình là nó 
được liệt vào hạng thứ nhì trong loại sách bán chạy nhất 
(best-seller) trong năm qua tại Pháp và hiện nay đã được 
dịch ra 10 ngôn ngữ trên thế giới. Ước mong sao trong 
tương lai một bản dịch Việt ngữ cũng sẽ ra đời nhằm giúp 
độc giả người Việt có cơ hội theo dõi vấn đề quan trọng 
này. 


209 


CHƯƠNG 5 


NHỮNG VẤN ĐỀ DÂN SỐ 
TIÊU THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG 
THEO QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 


Cách áp dụng những giáo lý cơ bản của Phật Giáo trước 
những vân đề kiểm soát sinh sản và sử dụng tài nguyên 
được viết bởi một người đấu tranh cho nữ quyền và nữ học 
giả về khoa học tôn giáo, mà Phật Giáo, một tôn giáo lâu 
đời, là mục tiêu tự chọn. Tuy nhiên, trong bài này, tôi mang 
tới hai quan điểm, vừa là một người trong cuộc được tu tập 
theo tư tưởng Phật Giáo, vừa là một người ngoại cuộc luôn 
trung thành theo phương thức nghiên cứu tôn giáo đối 
chiếu đa văn hoá và những kiến thức đại cương của những 
tôn giáo chính. 


Cũng giống như trong trường hợp tất cả các truyền 
thống quan trọng khác, người ta không thể tìm ra những 
giãi pháp cho vấn đề hiện đại từ những kinh sách cô điển; 
đúng hơn, cần tìm ra những giá trị nội tại trong truyền 
thống đó để áp dụng cho các khủng hoảng hiện thời mà 


210 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


không hè dự liệu về thặng dư dân số và tiêu thụ quá độ; 
một mối đe dọa tràn ngập địa cầu mà chúng ta đang bị lệ 
thuộc. Theo quan điểm của tôi, nhiệm vụ áp dụng những 
giá trị truyền thống Phật Giáo trước những vấn đề này 
trong bối cảnh hiện nay không khó khăn,vì giá trị Phật Giáo 
cổ truyền đề ra những đường lối vô cùng thích hợp nhằm 
đáp ứng hiện tình. Trong tiểu luận này, tôi muốn trình bày 
trong một chừng mực nào đó như "một nhà khoa học Phật 
Giáo với ý hướng xây dựng”, giải thích truyền thống này 
bằng cách mang gì cô hiểu để đối thoại với những vấn đề 
và nhu cầu hiện nay. Phản ảnh quan điểm của cá nhân tôi, 
vừa là Phật tử và vừa là học giả, tôi sẽ đúc kết những tài 
liệu không những từ trong tư tưởng Phật Giáo cô điển, mà 
còn dựa theo những quan điểm Đại Thừa và Kim Cang 
Thừa Phật Giáo Đồng thời, nếu có thê được, tôi sẽ cố găng 
tránh tối đa không nghiêng theo một tông phái nào 


Định nghiã sẵn đề: Nôi Trường, Tiêu Thụ 9â 
Dân Số. 


Khi chúng ta cố gắng mang những giá trị truyền thống 
Phật Giáo nhằm thảo luận về hiện tình, điều quan trọng là 
chúng ta phải hiểu rõ nội dung các tình hình đó. Nội dung 
của bài này nhằm đề ra những vấn đề quan hệ hồ tương cuả 
môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển dân số theo 
quan điểm Phật Giáo. Vì Phật Giáo luôn đề nghị rằng 
chúng ta cần chấp nhận sự vật như chính chúng thể hiện, 
không nên thêm tưởng tượng, điều thích hợp là chúng ta 
nên bắt đầu tìm hiểu khái quát về hệ thống kinh tế, tiêu thụ 
và dân số tác động nhau như thế nào. Khi ba vấn đề này 
quan hệ nhau, người ta có thê tưởng tượng ra ba giải pháp: 
một dân số nhỏ vừa đủ sống thoải mái dựa trên một cơ sở 
tài nguyên ổn định, tự tái tạo được; một dân số dư thưà 
sống trong những điều kiện suy thoái mà 12i khan hiếm tài 
nguyên; hoặc là một mô hình hiện nay với một số ít dân 


211 


ĐỖ KIM THÊM 


sống trong trong thịnh vượng và một đại đa số đang phải 
sông vất vưởng. Giải pháp đầu tiên đáng được chú tâm là 
điều rõ ràng. Làm sao người ta có thể đề cao sinh sản đến 
độ để thích chọn giải pháp thứ hai hon là giải pháp thứ 
nhất, điều này không thể hiểu được, và mô hình hiện nay 
dành cho kẻ có ưu quyền đặc lợi lại không thể chấp ' nhận 
được về mặt đạo đức Hiền nhiên, dân sô là một yêu tố duy 
nhất có thể giải quyết trong toàn bộ vấn đề. Nói một cách 
khác, khi chúng ta nhìn ba yếu tố trong cuộc thảo luận -môi 
trường, dân số và tiêu thụ- thì có hai yếu tố không thê giải 
quyết và một yếu tố có thể giải quyết. Về cơ bản, không thể 
nào giải quyết được các sác dân phải sống giới hạn trong 
biên giới và môi trường sống của mình.Tuy nhiên, điều này 
đã xảy ra, vì không có cách chọn lựa và không có sinh hoạt 
nào khác tách rời khỏi môi trường sống. Về mặt đạo đức, 
một sự phân phối công bình (công bình, nhưng không bằng 
nhau về số lượng) về các tài nguyên cho toàn thể con người 
trên thế giới là điều sẽ không có được. Trong phương thức 
này, khi hai yếu tố trên không giầi quyết được, thì dân số là 
yêu tố còn lại có thể giải quyết. Đề nghị cho rằng một dân 
số nhỏ vừa đủ để mọi người có thể tận hưởng mức sống 
thoải mái mà không phí phạm tài nguyên là điều cần thiết 
và mơ ước, vấn đề này khó đặt ra. Chúng ta không thể nào 
gia tăng diện tích của địa cầu mà chỉ gia tăng khả năng sản 
xuất trong một tầm mức giới hạn nào đó,nhưng chúng ta là 
một nhân chủng có thê kiểm soát dân số.Tất cả những gì 
đòi hỏi là việc thực hiện mà những theo đuổi khác phải ít 
nhất vừa hy sinh và vừa nhằm thoả mản nhu cầu sinh sản. 


Những tôn giáo thuờng chỉ trích tiêu thụ quá mức nhưng 
cũng thường khuyến khích sinh sản quá d?. Tuy nhiên, dù 
tôi muốn ghi nhận những giá trị Phật Giáo đề cao tiết chế 
tiêu thụ, tôi muốn nhấn mạnh đến những giá trị Phật Giáo 
nhằm khuyến khích tiết chế và trách nhiệm đối với sự sinh 
sản nào được coi là quan trọng.Tôi nhấn mạnh rõ những 
yêu tố này trong Phật Giáo, vì có quá ít những cuộc thảo 


212 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


luận về các lập luận tôn giáo biện hộ cho giới hạn sinh sản. 
Thí dụ một tôn giáo quan trọng có truyền thống lâu đời trên 
thế giới mà các tín đồ sống một cuộc đời đấy đủ lại không 
quan tâm đến sinh sản cá nhân thì thật đáng đặt thành vân 
đề tìm hiểu. Phật Giáo, dựa trên những giá trị hay trên 
những đường hướng chính, không hề được cấu trúc hay giải 
thích như một tôn giáo khuyến khích sinh sản. Hai tư tưởng 
tôn giáo thường được diện vẫn bởi hầu hết các tôn giáo 
nhằm biện minh cho khuyến khích sinh sản không nằm 
trong giáo lý cơ bản cuả Phật Giáo. Phật Giáo không đòi 
hỏi tín đồ cuả mình phải sinh sản như một bốn phận tôn 
giáo. Hầu hết những nghi thức trong Phật Giáo không coi 
tình dục là một điều xấu xa hay một tội lỗi cần nên tránh, 
trừ khi liên quan đến sinh sản, mặc dầu các nghi lễ Phật 
Giáo bao gồm những tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức tình 
dục.Tuy nhiên, kiểm soát sinh sản qua ngừa thai hay kiêng 
cử là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Bắt nguồn từ 
những giá trị nền tảng cuả Phật Giáo, thì những phương 
cách thụ thai và sinh sản được coi như một chọn lựa chính 
chắn và thoải mái hơn là tai nạn hay là bổn phận. Vì có 
những đường lối độc đáo mà Phật Giáo đề cao giá trị cuộc 
sông con người, nên trong đó cần phải quan niệm trẻ con 
cân được săn sóc về mọi mặt từ thể xác, đến cảm xúc và 
tinh thần. Rất ít Phật Tử sẽ bất đồng với lời khuyên rằng 
người ta phải có ít con hơn, nhờ thế, tất cả các con sẽ được 
chăm sóc đầy đủ hơn, mà không làm ki?t qu? tỉnh thần, vật 
chất, cũng như tình cảm của bậc phụ huynh, cuả cộng đồng 
hay cuả địa cầu. 


Ngược lại, phong trào cô vu sinh sản được coi như một 
ý thức hệ có vẻ lan tràn kh?p địa cầu; ai mà đề nghị một 
cách mềm dẻo rằng sinh sản vô giới hạn không phải là một 
quyền của cá nhân và có thể đưa đến hủy diệt thì họ sẽ bị 
chế nhạo. Ta nên đề nghị là có luật nhân quả giữa sinh sản 
quá mức và nghèo đói và phải kiểm soát điều xãy ra. Niềm 
tin cổ súy sinh sản có ít nhất ba tư tưởng chủ yếu mà tất cả 


213 


ĐỖ KIM THÊM 


cần được đặt thành vấn đề. Người ủng hộ sinh sản luôn 
nghĩ sinh sản là một cơ hội tốt, trong bất cứ trường hợp 
nào, kể cả trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Theo ý kiến 
khác thì khuyến khích sinh sản trong một vài trường hợp 
d?c bi?t là vô trách nhiệm, cần được kiểm soát nhiều hơn 
hồ trợ; đề nghị này hoàn toàn không phổ cập trong giới cổ 
vu sinh sản. Hơn nửa, giới cổ vu đòi hỏi răng sinh sản là 
cần thiết cho nhân sinh: những người nào tự quyết định cho 
mình không có con là đáng trách và phải chỉụ nhiều thiệt 
thòi kinh tế và xã hội. Cuối cùng, người biện hộ coi sinh 
sản là một quyền cá nhân, không bị lệ thuộc vào một chính 
sách cuả chính quyền, ngay cả việc họ còn lập luận sinh sản 
là một trách nhiệm chung, kể cả toàn cầu. Điểm bi đát trong 
thuyết này là mặc dầu thặng dư dân số có thê được cắt giảm 
nhanh chóng bởi những phương thức tự nguyện; thiếu điều 
này, dân chúng phải chịu những biện pháp cưởng ép, gây 
nhiều khổ đau - binh tật, bạo lực và nạn đói. Tuy nhiên, 
cũng cần phê bình để ngăn chận những giáo điều tôn giáo 
khuyến khích sinh sản được phổ biến lan rộng mà không 
suy xét, những biện pháp xã hội hoá, những áp lực,những 
chính sách thuế khoá, những tình cảm và những gía trị tấn 
công một cách vô nghiã từ khắp mọi phiá. 


Trước khi bắt đầu thảo luận giáo lý Phật Giáo như giãi 
pháp cần triển khai cho một nền đạo đức tiết chế liên hệ 
đến sinh sản và tiêu thụ, điều quan trọng nên dừng lại ở đây 
là dễ nhận chân ra hai vấn đề tranh luận. Hai điểm này 
không được thảo luận trong bài này, ngay cả mặc dầu 
những kết luận của tôi liên hệ đến những vắn đề này sẽ thể 
hiện trong thảo luận về đạo đức Phật Giáo, môi trường, tiêu 
thụ và sinh sản. 


Vì thuyết Duyên Khởi trong Phật Giáo, được thâm nhập 
cùng khắp muôn nơi, tạo nên ý nghiả, tôi thấy sẽ không giải 
quyết được gì, khi quyền cá nhân có thể mở rộng, đến mức 
độ mà sự hành sử về các quyền này đe doạ đến những 


214 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


khuôn mẫu hỗ trợ cho cuộc sống - mà cả hai vấn đề tiêu thụ 
và sinh sản đã đạt tới cực điểm. Dâu người ta có thê có cuả 
cải đến đâu đi nửa để giúp họ có một mức độ tiêu thụ hay 
sinh sản vô chừng như họ thích, thật khó lập luận rằng đây 
là một quyền cá nhân được hoàn toàn sử dụng, bất chấp tới 
ảnh hưởng môi trường sống. Lập luận về quyền và tự do cá 
nhân có những thu hút chống lại hệ thống xã hội độc tài và 
tinh thần địa phuong quá mức. Nhưng ngày nay, lập luận và 
thái độ này cô tìm cách che lấp trước nhu cầu cho sự hạn 
chế và tiết độ nhằm bảo vệ cộng đồng cũng như nhân 
chủng. 


Hơn nửa, đặc biệt trong nhu cầu phải đối phó với những 
ý thức hệ và chính sách đề cao sinh sản, chúng ta đạt tới 
một điểm vượt qua luật tương đối. Trong cộng đồng nhân 
loại, chúng ta đã học hỏi quá chậm trề về những đặc điểm 
cuả quy luật tương đối, khi nào mà nó có thể áp dụng 
được.Chúng ta cũng quá nôn nóng để lên án những người 
khác quan điểm chúng ta. Thuyết tương đối coi thế giới 
quan như một điều tốt đẹp, vì sự dị biệt trong thế giới quan 
là một điều quý. Mặt khác, thuyết tương ' đối về những tiêu 
chuẩn đạo đức căn bản đưa tới những kết quả không chấp 
nhận được. Có phải thật sự chúng ta muốn nói tới một nên 
văn hoá mà phụ nữ bị đối xử như là một món hàng riêng 
hoặc là trẻ con bị bóc lột đây chính là văn hoá đích thực 
của họ Nếu người ta thật sự tin tưởng tiêu chuẩn đạo đức 
chỉ tương đối và có tính cách hòa giải, thì không thể có một 
giải pháp nào cho một phong trào đâu tranh nhân quyền 
quôc tế, Cả hai việc tiêu thụ và sinh sản là vấn đề đạo đức ở 
tâm mức cao nhất, vì những hướng dân các vấn đề này có 
ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống của tất cả mọi nguời. 
Chúng ta không thể nào có thê để lâu hơn cho các cá nhân 
này tin tưởng rằng họ có quyên sinh con nhiều tùy thích, 
cũng như chúng ta đã không chịu được nô lệ, bóc lột trẻ 
con và đối xử với phụ nữ như một trò chơi. Một vài giá trị 
tôn giáo và văn hoá có truyền thống lâu đời cũng có quan 


215 


ĐỖ KIM THÊM 


tâm đến sự chê trách này và coi cô vu sinh sản là một quan 
điểm đạo đức không thích hợp và không thể chấp nhận 
trước hiện tình. Một vài tôn giáo cần điều chỉnh lại những 
giáo điều của mình về sinh sản cho phù hợp thực tại do y 
khoa hiện đại mang lại, tử suất đã giảm đi đáng kể, trong 
khi sinh xuất thì chưa, điều này tạo ra gia tăng nguy hiểm 
về dân số, khi mà tất cả mọi người đều muốn hưởng thụ ở 
tiêu chuẩn cao hơn chưa từng được biết trước đây. 


Đi vào Trung Đạo trong một thế giới hỗ tương: Giáo 
Lý Phật Giáo và sự tiêt chê 


Một trong những giáo lý chính của Phật Giáo liên quan 
đến thuyết Duyên Khời (pratitya-samutpada trong Sanskrit 
và patica-samutpada trong Pali), được xem như một trong 
những khám phá mà Đức Phật đã tìm ra trong kinh nghiệm 
giác ngộ cuả Ngài. Giáo lý này chuẩn bị cơ sở cho tất cả 
những bình luận sâu xa về tiêu thụ và sinh sản, vì Duyên 
Khởi là đường lối sâu thẩm không thể định nghiã được. 
Phật Giáo nhìn chúng sinh như những thực thể có quan hệ 
nhau trong mạng lưới liên kết, chớ không phải là những 
thực thể cô lập. Duyên Khởi, được thâm nhập cùng khắp 
muôn nơi, là một phần quan trọng trong sự hiểu biết về luật 
nhân quả của Phật Giáo, luật này chỉ phối tất cả mọi su xãy 
diễn trên thế gian. Không có gì xãy ra mà tách rời hay trái 
lại với luật nhân quả theo Phật Giáo, cũng không ai được 
phép can thiệp, dù tùy tiện hay thần thánh, vào trong diễn 
trình nhân quả. Hơn nửa, vì Phật Giáo hiểu nhân quả tương 
thuộc nhau, nên những hành vi của một con người có thể 
gây ra hậu quả cho toàn thể vũ trụ. Thật ra, những quyết 
định sinh sản hay tiêu thụ không hăn là một quyết định đơn 
thuần cá nhân không liên quan đến thế giới rộng lớn hơn. 
Bất kỳ một đứa trẻ chào đời tại một nơi nào đó trên địa cầu 
đều có ảnh hưởng đến toàn thế giới hỗ tương, điều này 
cũng giống như việc tiêu thụ các tài nguyên. Người ta cũng 
không thê lập luận rằng tiền cuả riêng tư hay mức độ tiêu 


216 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thụ thấp gây ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ trong mạng lưới hồ 
tương trong vũ trụ.Ta cũng không thê lập luận ước muốn 
riêng tư dành cho con cái quan trọng hơn là nhu cầu ta phải 
quan tâm đến vấn đề ảnh hư?ng cuả đứa trẻ đó trong một 
vũ trụ hỗ tương, vì luật nhân quả không chừa một trường 
hợp riêng nào. Cũng tương tự như vậy, sử dụng tài nguyên, 
dù ở bất cứ nơi nào, cũng gây ra những ảnh hưởng trên toàn 
cầu. Thường thường, tiêu thụ xa xỉ tại một nơi sẽ có ảnh 
hưởng đến nghèo đói và đau khổ tại những nơi khác trên 
thế giới. Do đó, khi lấy luật Duyên Khởi làm nồng cốt cho 
Phật Giáo, điều này đòi hỏi sự tiết chế trong mọi hoạt động, 
đặc biệt trong sinh sản và tiêu thụ, vì nó có những ảnh 
hưởng tại các nơi khác trong hoàn vũ. Khi những hiểu biết 
của Phật Giáo về Duyên Khởi cùng với kiến thức của khoa 
học đã coi vu trữ như một chiếc thuyền cấp cứu hữu hạn, 
thì điều trở nên hiển nhiên là Phật Giáo coi việc kiểm soát 
sinh sản một cách thích hợp, nhân đạo và công bình như 
một điều kiện đòi hỏi. Điều đó cũng rõ nét, khi Phật Giáo 
xem sự sử dụng môi sinh bừa bãi qua sinh sản hay tiêu thụ 
như là coi thường vũ trụ hữu hạn và hỗ tương; mà sự bất 
chấp này bắt nguồn từ vị kỷ cá nhân. 


Viễn tượng về mối tương thuộc trong vũ trụ phoi bày 
một bức tranh to lớn về sinh sản và tiêu thụ. Viễn tượng 
này càng trở nên rõ nét hơn, khi chúng ta quan sát cặn kẽ 
phạm vi của con người nằm trong vũ trụ tương thuộc. Một 
mặt, Phật Giáo đề cao rất mực điều may mắn khi ta được 
tái sinh làm kiếp người, và một mặt khác, Phật Giáo thấy 
tất cả mọi sinh vật hữu tình về cơ bản đều giống nhau ở chỗ 
cùng có thúc đây chung tìm đường thoát khổ và tu tập an 
lạc. Thật vậy, sinh ra làm người là quý giá và vừa lại được 
thấy sinh trong một mạng lưới vũ trụ liên hệ nhau, mà trong 
đó liên đới cuả con người với nhau là cốt yếu hơn là cả 
phân chia thành chủng loại khác nhau. Trong hai cụm từ 
"nhân thân quý báo" và "sinh vật hữu tình" cần được luôn 
đề cập chung khi thảo luận về quan điểm Phật Giáo với vấn 


217 


ĐỖ KIM THÊM 


đề vị trí con người trong vũ trụ liên đới. Sự quý giá của 
kiếp nhân sinh tuyệt nhiên không phải vì nhân quyên đứng 
trên các hình thái khác của cuộc sống, vì kiếp nhân sinh đã 
và có thể sẽ đổi lại thành những hình thái khác của kiếp 
sống- dù phương thức tu tập của Phật Giáo được nghĩ là 
nhằm đề cao cho sự tái sinh liên tục trong kiếp người. Một 
mặt khác, tất cã chúng sinh được nối kết nhau trong một thế 
giới theo mạng lưới rộng lớn trong vũ trụ theo luật Duyên 
Khởi và Tính Không, và điều này không có ngoại lệ. Mạng 
luới này là môi dây quan hệ gãn bó và chia sẽ kinh nghiệm 
gần gủi cho đến độ mà những biểu tượng cô truyền cho là 
chúng sinh đôi khi là mẹ sinh sản ra chúng ta và ngược lại. 
Tuy nhiên, thay vì chúng ta có cảm tưởng rằng mình là 
người trên trước hay có ưu quyền hơn mọi người khác trên 
đời này, điều được luôn nhắc nhở là chúng ta nên biết, nếu 
chúng ta không muốn chiụ đựng thiệt hại hay đau khổ như 
thế nảo, thì chúng ta cũng nên cô gắng tối đa tránh gây hại 
hay gây đau khổ cho người khác như thế ấy, vì mọi người 
đều là những thân thuộc của chúng ta 


Như ai cũng biết, Phật Giáo cổ truyền tin có tái sinh và 
cho rằng tái sinh không luôn luôn nhất thiết là sinh làm 
kiếp người, mà hoàn toàn tùy thuộc vào công đức và kiến 
thức từ tiền kiếp. Trong tất cả tái sinh có thể được, thì tái 
sinh làm kiếp người được coi là may mắn và thuận lợi nhất, 
thuận lợi hơn cả tái sinh trong thánh điạ đầy hoan lạc. Chỉ 
với niềm tin này thôi thì đường như là điều thúc đây sinh 
sản không hạn chế. Nhưng khi chúng ta hiểu tại sao kiếp 
nhân sinh lại được quá tôn sùng, điều rõ ràng nhất là sinh 
sản quá mức sẽ phá hủy những điều kiện làm cho tái sinh 
được đề cao như thế. Tái sinh làm người được đề cao, hơn 
cả mọi sinh vật hữu tình khác, vì con người có khả năng 
phát triển tâm linh, điều này có thể đưa đến viên mãn, toàn 
mỹ và giác ngộ. Mặc dầu, mọi chúng sinh đều có tiềm năng 
bẩm sinh nội tại cho việc thực hiện này, nhưng thành tựu 
này được hồ trợ bởi một vài nguyên nhân và điều kiện nào 


218 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


đó cũng như bị ngăn trở bởi các lý do khác. Tuy nhiên, 
niềm vui được tái sinh làm người còn tùy thuộc vào khả 
năng con người trong mức độ sáng tạo với văn hoá và tâm 
linh nhằm dẫn đường đến giác ngộ, một khả năng chỉ đạt 
được khi mà người ta có đầy đủ đuợc các phuong tiện. Chỉ 
sinh ra làm người cho nhiều không phải là nguyên nhân cho 
một niềm vui vê nhân thân quý giá, vì kiếp nhân sinh là 
điều kiện cần thiết, nhưng không đủ cho tiềm năng nội tại 
con người tương lai thụ hưởng. Khi con người được sống 
trong một môi trường thích hợp, được nuôi dưỡng đầy đủ 
từ thể xác, tình cảm và tinh thần, dó thật là điều vừa hửu 
ích và ngay cả cần thiết Điều này là lý do chính tại sao mà 
tình trạng ít dân số để dễ lo lắng chu đáo được ưa chuộng 
hơn là chịu đông dân mà phải đang tranh đấu sống còn. 


Những điều kiện nhằm tạo cuộc sống như mơ ước và 
đáng sống có thể được đúc kết từ một trong những giá trị 
chính của Phật Giáo, đó là giá trị Trung Đạo. Trung Đạo 
được thảo luận như một nỗ lực đúng đắn, không quá nhiều, 
không quá ít, không quá cứng ngắc và cũng không quá lỏng 
lẻo. Sử dụng một cách thích hợp nhất cơ hội biểu hiện 
“kiếp nhân sinh qúy giá”, người ta cần đi theo Trung Đạo 
và tìm cách, nếu có thể được, đi theo con đường ây. Tránh 
cực đoan trong mọi vấn đề là một trong những điểm son 
trong Phật Giáo, mà Đức Thích Ca học tập được trước khi 
Ngài thành đạo và là một điều kiện tiên quyết cần thiết cho 
sự đạt đạo. Đầu tiên, Ngài học tập được rằng sống một đời 
xa xi là vô nghiã, nhưng Ngài cũng tìm ra cuộc đời nghèo 
khó cũng sẽ chăng đưa đi đến đâu. Ngài kết luận để sống 
một kiếp người toàn vẹn, người ta cân phải sống trọn một 
đời trong tiết chế, tránh mọi thứ đam mê thái quá hay tận 
cùng trong đói nghèo hay tự khắc kỷ. 


Đường lối chỉ dẫn của Trung Đạo nhấn mạnh giàu sang 
hay tiện nghĩ quá mức có thê làm phản tác dụng vê mặt tâm 


linh, vì nó để đưa đến tự mãn và hoang phí nhiều tài sản 


219 


ĐỖ KIM THÊM 


khác- những thái độ này không giúp ích cho tâm linh. Thật 
vậy, Trung Đạo đem lại những phê bình hợp lý và điều 
chỉnh cho thuyết tiêu thụ quá mức đang lan tràn, mà điều 
này dân đến thặng dư dân sô.Tuy nhiên, Trung Đạo cũng 
tạo nên điểm chủ yếu khi cho răng nên có vật chất tối thiểu 
và tiêu chuẩn tâm lý cần thiết cho kiếp sống có ý nghĩa. 
Phật Giáo không hề lý tưởng hoá nghèo đói và khổ đau, 
hay coi đây là một ưu điểm về tinh thân. Những người sống 
trong tận cùng nghèo khổ hay nguy hiểm sẽ không có đủ thì 
giờ hay khả năng đề tự nuôi thân để từ đó tiến tới giác ngộ, 
thật sự tận hưởng trọn vẹn việc tái sinh làm kiếp người, thật 
quả đây là một điều không may mắn. Phật Giáo đề cao tiết 
chế, nhưng không ca ngợi nghèo đói, vì nghèo đói không 
thê thúc đây người ta đạt được giác ngộ - hoặc cho phép 
người ta đủ thời giờ thở mà làm việc ấy. 


Thật vậy, nhiều Phật Tử công nhận từ lâu rằng để áp 
dụng lời Phật dạy đạt được kết quả, thì trước tiên ta cần 
phải có một cơ sở vật chất và bình an tân h?n. Phật Giáo 
luôn luôn công nhận người ta không, thê nào thiền định hay 
suy niệm trong một bao tử rông tuếch, hoặc tạo một môi 
trường cho thăng tiến và giác ngộ trong một hoàn cảnh tụt 
hậu, mất mát hoặc sợ hải. Phật Tử cũng nhận ra từ lâu thiền 
định được coi có thể như nhằm đưa tới niềm vui to lớn và 
viên mãn cho con người, điều này chỉ có sau khi người ta 
đạt đuợc một trình độ cơ bản nhất định trong Trung 
Đạo.Trước đó, người ta thật sự nghĩ rằng một khi có đủ 
điều kiện vật chất, người ta sẽ không còn chịu đau khổ. 
Người ta phải đạt đến một mức độ thoả mãn tối thiểu nào 
đó vê những nhu cầu cơ bản, trước khi bắt đầu nhận ra ham 
muốn và đau khổ tiếp nối nhau là quá hảo huyền. Đến một 
lúc nào mà những nhu cầu cơ bản đã thoả mãn, người ta 
nghiệm thấy ham muốn và đau khổ không hè dập tắt dễ 
dàng, thì giáo lý cơ bản cuả Phật Giáo mới bắt đầu tạo nên 
ý nghĩã. 


220 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Điều này hoàn toàn phù hợp với luận điểm cuả một số 
người cổ vu răng cắt giảm dân số là có thê làm được, nếu 
người ta có một mức sông thích nghi. Đó là một lập luận 
tổng quát hoá rất quen thuộc hiện nay: một phương thức 
hữu hiệu nhất nhằm cắt giảm dân số là cải thiện đời sống 
kinh tế dân chúng; khi người ta có đủ cơ sở vật chất thì mới 
có thể thấy sự vững chắc của lập luận giới hạn sinh sản này, 
trong khi người đang gặp tận cùng khó khăn sẽ không thây 
điều đó. Tư tưởng Phật Giáo để cao sự nghiệm xét về luật 
nhân quả, vì toàn thê thế giới hồ tương bị chỉ phối bởi luật 
này. Thặng dư dân số không đột nhiên mà xảy ra, đó là kết 
quả cuả những nguyên nhân, mà một trong những nguyên 
nhân đó là vì quá đói nghèo, không thể nào tu tập theo 
Trung Đạo ở giửa xa xỉ quá độ và tận cùng nghèo khó. 


Tuy nhiên, sinh sản quá mức sẽ dân đến ngăn trở tất cả 
mọi nỗ lực giãm bớt đói nghèo, điều này rõ ràng là vì điạ 
cầu chỉ có tài nguyên giới hạn. Chúng ta cần nhận ra có 
quan hệ giữa tiêu thụ quá mức, thặng dư dân số và nghèo 
khó. Nếu một trong những yếu tố chủ yếu này bị bỏ sót, thì 
cung giống nhu khi những hệ thống tôn giáo và văn hoá lại 
không đề ra một đường hướng nào để giới hạn sinh sản; vũ 
trụ liên đới sẽ bị căng thắng cực độ. Một lần nửa, điều quan 
trọng cần nhận ra là tất cả mọi tôn giáo và hầu hết các nền 
văn hoá đều có những hướng dân đạo đức nhắm giới hạn 
tiêu thụ. Thực ra, những giáo điều này có đề ra, nhưng 
thường không được áp dụng. Tuy nhiên, có vài tôn giáo đề 
cao giới hạn sinh sản. Phần lớn các tôn giáo khuyến khích 
hay đòi hỏi tín đồ của mình nên sinh sản, mà không hề đưa 
ra những hướng dẫn về giới hạn hay không có công nhận 
nào về thặng dư dân số. Dầu sao, những giáo điều có thể 
được dân chứng nhằm đề ra những lập luận để giớí hạn 
sinh sản, đây là điểm quan trọng đáng phê bình. 


Dù theo đuổi phương thức nào, thì thuyết Duyên Khởi, 
khi kêt hợp với lời khuyên nên tu tập theo Trung Đạo, hiên 


221 


ĐỖ KIM THÊM 


nhiên đem đến cho ta một sự diù dắt. Khi tổng hợp các ý 
niệm về Duyên Khởi cùng với giá trị về kiếp nhân sinh 
trong một hoàn cảnh sông thích hợp và giáo lý Trung Đạo, 
tất cã sẽ cho ta một sự hướng dân rõ ràng về sinh sản và 
tiêu thụ. Nhìn vấn đề tiêu thụ, ta thấy đáng đề ra khi lời kêu 
gọi của Trung Đạo chỉ ra hai đường hướng. Hiển nhiên tiêu 
thụ quá mức là sai phạm giáo lý Trung Đạo. Nhưng như thế 
là phủ nhận quá đáng. Lời khuyên áp dụng Trung Đạo 
không khuyên thắt lưng buộc bụng hay nhường chỗ cho 
người khác, vì quyên sinh sản là bất khả xâm phạm. Nhung 
ta nên giới hạn sinh sản và tiêu thụ, vì cả hai có quan hệ 
nhau, nhờ như thế sẽ tạo một lỗi sống có thê dẫn tới giác 
ngộ cho mọi người. Thật vậy, khi sinh sản quá nhiều trên 
quả đất nhằm duy trì giống nòi, và đối với những cộng 
đồng phải tìm cách nuôi dưỡng cho thích nghi về mặt thê 
chất hay tinh thần, đây chính là điều tương phản với Trung 
Đạo. Sinh sản không nên vượt qua khỏi khả năng của gia 
đình, cộng đồng hay trái đất, nhằm tạo nên một cuộc sông 
phù hợp trong phạm vi Trung Đạo cho tất cả mọi người, đó 
là diễm chủ yếu. 


Chỉ đơn thuần cung cấp một chỗ tạm trú là không dễ, và 
lập luận cho rằng trái đất còn chỗ cho nhiều người nửa là 
không thuyết phục, bởi vì phẩm chất của cuộc sông quan 
trọng hơn là chỉ thuần gia tăng nhân số. Ngoài việc dinh 
dưởng sao cho thích hợp một cách tối thiểu, môi trường 
sống cần phải đầy đủ, nhằm tránh cảnh chen chúc quá mức, 
điều đó đưa tới gây hấn và bạo lực, đó là việc quan trọng. 
Những tài sản sẵn có về kỷ thuật, văn hoá và tâm linh làm 
cho đời sống con người thực sự nhân bản hơn, đó chính là 
chủ yếu. Tuy nhiên, dù nhìn trên khía cạnh toàn cầu, cộng 
đồng địa phương hay cá nhân, điểm mấu chốt phải giới hạn 
sinh sản là để trẻ con sinh ra được chăm sóc chu đáo về mặt 
vật chất cũng như tỉnh thần. Nếu không làm như vậy, thì 
chỉ là sự bất chấp niềm an lạc tâm linh cho những ai được 
sinh ra làm kiếp con người. Không phải đói nghèo mà cũng 


222 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


không vì kiệt quệ tinh thần do việc nuôi dưỡng quá nhiều 
con là hữu ích cho bắt cứ ai- ít nhất là những trẻ do sự sinh 
sản vô giới hạn. Trong Phật giáo, sự kiện chính yếu này 
vượt qua khỏi mọi mơ uớc riêng tư (muốn có con tùy thích) 
hoặc là quy luật hay áp lực nhằm cô vũ sinh sản theo xã hội 
hay tôn giáo. 


Những đường hướng này gây cho tôi một ấn tượng như 
một kim chỉ nam hoàn hảo để giải quyết vấn để áp lực dân 
số và sử dụng tài nguyên. Dầu thế, điều rõ rệt là người có 
hiểu biết và thiện tâm có thê đồng ý các đường hướng trên 
lý thuyết, nhưng không đồng ý trên cách thực hành. Hiển 
nhiên, Trung Đạo không có nghiã là tiêu thụ không ý thức 
của thế giới thứ nhất, nhưng cũng không có nghĩa là cổ vũ 
sinh sản một cách không cân nhắc về thê giới còn lại, kê cả 
cuả thế giới thứ nhất. Theo quan điểm cuả tôi, điều này bao 
gồm vài cơ sở kỷ thuật thực sự làm tăng gia phẩm chất của 
cuộc sống- vườn hoa, thú tiêu khiến, máy vi tính, dàn máy 
nghe nhạc với âm thanh nồi, du lịch quốc tế, điện tử, tủ 
lạnh, sự đa dạng văn hoá và giáo dục nhân bản- những thứ 
ấy không thể nào đáp ứng trong tình trạng dân số vô giới 
hạn mà không có suy thoái tột độ về môi trường. Vì có 
nhiều thứ trong cuộc đời cần phải từ bỏ và thỏa mản nhiều 
hơn là sinh sản, thì thật là lỗ bịch khi ta phải từ bỏ những di 
sản văn hoá vừa kế để có nhiều dân số hơn mà thiếu van 
hoá. 


Lưu truyền “Chủng Tử Giác Ngộ”: con đường Bồ Đề 
Tâm theo Đại Thừa và các động lực thúc đây sinh sản 


Vài tôn giáo, kê cả các truyền thống chính tại Á Châu, 
mà Phật giáo cùng chung sống, đều răn dạy nối đỏi tông 
đường là một bốn phận tôn giáo. Đối với Phật Tử, việc có 
con không phải là một đòi hỏi tôn giáo chút nào.Theo quan 
điểm Phật Giáo, người ta không cần phải sinh con để hoàn 
thành một điều cao cả trong mạng lưới hỗ tương cuả các 


223 


ĐỖ KIM THÊM 


sinh vật hữu tình hoặc là thực hiện được những điều đáng 
ca ngợi trong cuộc sông. Mặc dầu qua các lập luận bảo thủ, 
thật ra, đề cao độc thân tốt hơn là lối sống có gia đình, 
không có con tốt hơn là sinh con, phần lớn truyền thống 
Phật Giáo đề nghị sinh sản có thê gầy trở ngại cho việc 
giúp đở thế giới hay là thực hiện những tiềm năng cao nhất 
của con người. Bởi vì cũng giống như những con người 
khác, điều quan trọng và thích thú cho Phật Tử là khi khám 
phá ra cái gì tạo cảm hứng cho họ giử gìn những lý tưởng 
tôn giáo mà không cần sinh sản và cũng tìm hiểu các cuộc 
thảo luận của Phật Tử xem cách sinh sản nào thích hợp. 


Lời khuyên sinh con để nối đỏi ảnh hưởng khá mạnh 
trong một vài truyền thống và tác động thêm thái độ của 
giới khuyến khích sinh sản. Lời khuyên này luôn bao gồm 
cả những lý thuyết và thực hành, kể cả chê trách là bất hiếu 
và sai phạm nặng nề bổn phận đạo đức, khi người ta không 
có con trai, vì mọi người phải lập gia đình và sinh con và 
phụ nữ có ít hoặc là không có quyền chọn lựa nào hoặc 
theo một thiên hướng nào ngoài việc sinh con. Những 
truyền thống này lập luận rằng người ta phải sinh con đề 
hoàn thành một nhiệm vụ một cách hiếm quý; nếu được, 
còn bao gồm những mệnh lệnh không nên sinh sản quá 
mức; điều này có thể mang đến một vài thái độ được ưa 
chuộng hơn, do từ những hình thái cực đoan đến biến dạng 
cuả Trung Đạo.Thật vậy, những truyền thống này làm nản 
lòng những nỗ lực giới hạn sinh sản và làm cho những 
người muôn theo đuôi công việc này có cảm tưởng không 
đáng công nếu họ giới hạn sinh sản, kế cả người đã có con 
kế tự rồi. Phật Giáo coi việc quan tâm đến thừa tự như là 
một mở rộng lòng ích ký, việc coi mình là trung tâm gây ra 
đau khổ, nên không hề buộc tín đồ mình nên làm như thế. 
Phật Giáo đã là mục tiêu của nhiều sự chỉ trích từ những 
tôn giáo khác ở Á Châu, vì không đòi hỏi tín đồ phải sinh 
con. 


224 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Phật Tử bị coi là ích kỷ, vì không nhất thiết phải sinh 
con; sự chỉ trích này tại Á châu gây cho họ những cảm 
tưởng khó chu. Phật Tử có hai cách trả lời. Thứ nhất, cách 
đóng góp quý giá nhất trong mạng lưới liên đới thuộc thế 
giới hữu tình không hoàn toàn tùy thuộc vào sinh sản. Hơn 
nửa, sinh sản thường bị thúc đây bởi động lực ích kỷ cá 
nhân. Ta hãy thử nghiệm xét hai lập luận này kỷ lưởng hơn, 
vì tôi nghĩ răng cả hai là quan trọng trong việc đương đầu 
lối đạo đức một chiều của phái để cao sinh sản. 


Những kết luận này về sinh sản không hẵn là những giới 
hạn tiêu cực do những người không thiêu thiện chí dua ra. 
Đúng hơn, trong quan điêm Phật Giáo, những kết luận này 
bắt nguồn từ những kiến thức sâu xa của người biết mình 
trong tận cùng muôn øì và cái gì thỏa mãn những ước mơ 
thầm kín cuả mình. Phật Tử có thê nói rằng trong việc theo 
đuổi cùng lúc vừa tri thức và vừa từ bị, để đạt tới giác ngộ 
và ngay cả vượt qua nó, đó chính là điều làm thoả mãn 
những mơ ước sâu xa nhất của chúng ta, vì nó nói lên nhân 
tính cốt yếu của chúng ta. Trái với suy nghĩ khá phô cập, cả 
Á Châu và Tây Phương, Phật Tử không sông theo một lối 
sống cho tiết chế, thiền định và suy ni?m chỉ nhằm những 
mục tiêu tự kỷ để tránh mọi khổ đau. Phật Tử không từ bỏ 
nói đỏi tông đường như một giá trị tối hậu, thay vào đó để 
tìm kiếm viên mãn cho riêng mình. Phật Tử cho là ta không 
bao giờ đạt được viên mãn qua sinh sản, hoặc quan trọng 
hơn, qua sản xuất kinh tế và tiêu thụ; còn việc những theo 
đuổi này có thể phổ cập hay không hoặc là những truyền 
thống xã hội hay tôn giáo có đòi hỏi họ quá cứng rắn hay 
không là điều không quan trọng. Thay vào đó, chúng ta cân 
thực hiện tiềm năng tính thần của chúng ta. Tìm kiếm mục 
tiêu của cuộc sống qua tiêu thụ hay sinh sản chỉ khuyến 
khích điều mà Phật Tử gọi là ái ngã, một khuynh hướng có 
cội rễ sâu xa trong con người, chỉ coi mình là chủ yếu, mà 
cuối cùng chỉ gây khổ đau cho chúng ta. 


225 


ĐỖ KIM THÊM 


Đúng hơn, Phật Tử nhìn vấn đề nối dỏi là bình thường 
so với vun bồi và lưu truyền di sản chung của nhân loại và 
cung nhu quyền sinh sản so v?¡ sự tĩnh lặng và niềm vui 
giác ngộ. Thay vì tìm kiếm tự lưu truyền nồi giống qua sinh 
sản, Phật Tử nỗ lực khơi động Bồ Đề Tâm, một hơi ấm 
quan trọng và lòng từ bi vôn có sẵn trong mọi chúng sinh. 
Theo cách nói đầy những ấn dụ của Phật Giáo cổ truyền, 
chúng ta đã cưu mang Phật Tính (tathagata-garbha= Như 
Lai Mẫu). Chúng ta nguyện phát triển Bồ Đề Tâm với lòng 
từ bi nhằm theo đuổi buông xả toàn diện. Thay vì nhìn vân 
đề chọn lựa này như một mất mát cá nhân, thì hãy xem đây 
như một tìm thấy bản sắc và mục đích cuả riêng mình đầy 
vui thú trong khi lạc lối lang thang và tìm kiếm di truyền 
không định hướng. "Hôm nay cuộc sống của tôi trở nên có 
giá trị" được đọc trong những nghi thức cầu nguyện tuân 
giử Bồ Đề Tâm, lời nguyện quan trọng trong Phật Giáo Đại 
Thừa. Làm theo lời nguyện này người ta được ca ngợi là đã 
đi vào trong con đường thuộc về gia đình và giòng dỏi của 
giác ngộ 


Bồ Đề Tâm được coi như thừa kế chính và là tiềm năng 
cuả mọi sinh vật hữu tình, kế cả con người, thì việc đánh 
thức và nuôi đưởng Bồ Đề Tâm trong từng cá thể cũng như 
khuyến khích phát triển nó trong mọi chúng sinh là điều 
nuôi dưỡng liên tục truyền thống gia đình với tất cả những 
ý nghĩa sâu xa của nó; một ý nghĩa vượt qua mọi giới hạn 
chật hẹp của nòi giống gia đình, bộ lạc, đất nước hay chủng 
tộc.Qua phương cách diễn dịch hiện đại thuật ngữ Bồ Đề 
Tâm cho thấy. những giá trị này nuôi dưởng sự trường tồn 
những đặc điểm cao quý nhất của chúng ta: Bồ Đề Tâm 
luôn được dịch là “Tâm Thân tỉnh thức”, sư phụ tôi đôi khi 
dịch là "Chủng Tử Giác Ngộ”, một cách dịch nhằm nhấn 
mạnh đến Bồ Để Tâm như một trong những đường nét cố 
hửu căn cơ nhất trong con người và là một di sản cho mọi 
sinh vật hữu tình. Ai có thể lo âu nữa về đi truyền nòi giống 
gia đình khi người ta có thê đánh thức, nuôi dưởng và lưu 


226 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 
truyền các chủng tử giác ngộ? 


Ngược lại, những động lực thúc đẩy sinh sản thường 
hoàn toàn chật hẹp và thiếu sáng suốt. Một vài truyền thống 
tôn giáo đã phê bình tiêu thụ vật chất như phản tác dụng 
tâm linh: Vài truyền thống khác lại cho sinh sản chỉ nhắm 
lòng ích kỷ và cuôi cùng thì không toại nguyện; hoặc sinh 
sản quá mức sẽ tạo nên cùng túng về tỉnh thần hay tâm lý 
cũng giống như tiêu thụ quá mức. Tuy nhiên, Phật Giáo chỉ 
rõ răng sinh sản được thúc đẩy từ những động lực vị kỷ, 
đặc biệt do những mơ uớc di truyền nòi giống và bành 
trướng tộc họ. Và mơ ước vị kỷ luôn tạo nên đau khổ, đó là 
điều theo giáo lý cơ bản nhất của Phật Giáo. Biểu lộ chỗ 
yêu về sự đa cảm của mình và thèm muốn được sinh sôi 
nây nở, rồi đặt tên cho nó một cách chính xác hay dẹp bỏ 
những lý tưởng hóa sai lạc về sinh sản quá mức là một điều 
quá trễ. Lý tưởng hoá này thuộc về quan điểm cổ vu sinh 
sản, nó thúc đẩy nhiều người chấp nhận sinh sản mà trách 
nhiệm làm cha mẹ không hắn là một đường hướng quan 
trọng. Cho rằng sinh sản đều có lợi luôn luôn là một ảo 
tưởng, kế cả ngay trong thời kỳ mà mật độ dân số ổn định 
và không hại đến môi sinh; tiếp tục thúc đây hay đòi hỏi 
mọi người sinh sản để di truyền nòi giống trong hoàn cảnh 
hiện nay là vô trách nhiệm. 


Thường thì các bậc cha mẹ dược thúc đây bởi mơ uớc 
duy trì nòi giống, nên cố sao sinh con mình như một bản 
sao chép lại hình ảnh cuả mình, hơn là sinh con và cho 
phép nó tự tìm ra một lối sống cá nhân độc đáo trong cuộc 
đời. Niềm đau khổ bắt nguồn từ những động lực thúc đây 
sinh sản như vậy thường không được để ý và kéo dài qua 
nhiều thế hệ. Khi người nào đó được cha mẹ dạy nên có 
con đề thay thế cha mẹ và bắt con theo những giá trị và lối 
sống của mình, đó là điều mà tôi không làm được. Tôi đã 
quá quen thuộc vớí những cơn thịnh nộ của cha mẹ giáng 
xuống cho con cái khi nhận ra rằng con cái không còn ràng 


227 


ĐỖ KIM THÊM 


buộc và làm tròn điều mình đặt ra. Kinh sách Phật Giáo 
viết quá nhiều về đề tài này. Thông thường, hiểm muộn là 
cảm xúc nung nấu làm cho người fa ham muốn sinh 
con.Thật ra, tâm trạng của một sô người muốn sinh con 
hoàn toàn xa rời sự tĩnh lặng được Phật Giáo đề cao.Tôi 
hoàn toàn nghi ngờ đối về sự quân bình tâm lý và trong 
sạch trong những động lực cuả một số người, khi mà họ 
cần và mong muốn có con. Theo kinh nghiệm của tôi, hầu 
hết giới trẻ có học ở thành phố nghĩ rằng kiêm soát sinh sản 
là vân đề sinh tử - cả đối với một vài thành phần khác trong 
dân chúng - nhưng những động lực của họ cho sinh sản 
càng nhiều càng tốt là điều không thể nào kiềm chế được. 
Mức chống đối và ngăn ngừa đã nảy ra ý kiến là có lẽ họ bị 
thúc đầy bởi mơ ước di truyền nồi giống hơn thay vì tu tập 
Bồ Đề Tâm, điều này thuyết phục tôi rằng những nghi ngờ 
của tôi là đúng.Tôi càng đào sâu mối nghi ngờ của mình 
hơn nửa, khi những người này chịu bỏ ra chỉ phí tốn kém 
và chịu dau để được sinh con, thay vì nhận một đứa con 
nuôi trong những đứa trẻ hiện nay dang cần được nuôi 
dưởng trên thế giới. Cuối cùng, một sô người đã sinh con 
và cũng không hề có những quyết định riêng mình về việc 
này mà chí do những áp lực từ tôn giáo, gia đình hay bộ lạc 
đè nặng. Thay vào đó, họ bị thúc đây bởi những vị kỷ tập 
thể, mà hoàn toàn không khác gì với vị kỷ cá nhân. Giống 
như mọi hình thức của vị kỷ, vị kỷ tập thể cũng gây ra đau 
khô. 


Khi kêu gọi công nhận việc thúc đây sinh sản là không 
thuyết phụ, điều này cũng hàm chứa lời đề cao và công 
nhận giá trị một lối sông không sinh sản, gồm cả lối sống 
luyến ái của người đồng tính và khác tính. Một trong những 
vũ khí tâm lý mạnh nhất cuả phe cỗ vu sinh sản là không 
khoan dung cho sự dị biệt trong các lối sống và dèm pha 
những người có lối sống không giống ai. Những người dù 
không có con cũng cân được đề cao, khi họ có đóng góp to 
lớn vào sự lưu truyền cho những tiếp nối tỉnh thần giác 


228 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


ngộ, thay vì khai trừ và chỉ trích. Là một phụ nữ luôn hiểu 
rộng đề đóng góp những tài năng của tôi trong sinh vật hữu 
tình, tôi có lẽ không cần phải có con. Tôi đã quen với thành 
kiến nhằm chống lại những người đàn bà không muốn con 
do chính họ tự chọn lựa. Khởi đầu là sự cào nhào từ bố mẹ 
đẻ hay bố mẹ chồng khi cho rằng họ mong muốn biết bao 
việc có cháu để nối đỏi và cảm tưởng xấu hỗ khi không 
có.Tiếp đến là những phản ứng liên tục cho rằng con cái lơ 
là không theo đuổi ý định có con, và cuối cùng tiếc nuối 
cho là chỉ vì lòng vị kỷ. Rồi thì sự cô đơn, cảm giác bị 
ruộng bỏ bắt nguồn từ bạn bè, vì quá bận rộn với đời sống 
gia đình riêng tư. Và cuối cùng, đặc biệt nhất là hầu hết 
những người đàn ông trung niên ích kỷ, bê tha, mà mục tiêu 
của họ trong mối giao tiếp là lập một gia đình thứ hai với 
những người đàn bà trẻ, lối sống này được một số người 
chấp nhận. Thuyết cổ vũ sinh sản theo phụ hệ có khuynh 
hướng xâu xa dễ đưa tới những định kiến như th. 


Dĩ nhiên, không cần phải nói, sinh sản có thê nằm trong 
một chương trình thích hợp với việc tu tập của Phật Tử và 
nhiều tư tưởng tranh đấu cho phụ nử cuả Phật Tử hiện đai 
đang khám phá ra những đặc điểm trong việc sinh sản như 
là vẫn đề trong tu tập của Phật Tử. Theo quan điểm của tôi, 
sinh sản là một chọn lựa đầy giá trị của Phật Tử và là một 
lối sống chấp nhận được; nó được thúc đây bởi những giáo 
lý Phật Giáo nhu vị tha, buông xả, từ bi và Bồ Đề Tâm, 
không phải bởi những đòi hỏi của xã hội và tôn giáo, những 
quy ước hay những phong tục tập quán, những mơ ước bị 
ép buộc, những ngăn trở sinh lý hay là những ước mơ vị kỷ 
dị truyền nòi giông. Tôi tin tưởng răng bậc làm cha mẹ luôn 
có săn những động lực thúc đây buông xã và từ bi, mặc dầu 
không phải bất cứ ở đâu, các bậc cha mẹ nào cũng đều 
giống nhau.Trong công việc của tôi là một nhà khoa học 
tôn giáo và Phật Tử tranh đấu nữ quyền, tôi luôn nhấn 
mạnh đến nhu cầu giới hạn sinh sản và sản xuất kinh tế, 
cũng như quan tâm đến sự chia sẽ trách nhiệm một cách 


229 


ĐỖ KIM THÊM 


công bình giửa nam và nữ giới đê các cu si có thê tu tu tập 
được. 


Phật tử đề cao và khích lệ một lỗi sống buông xả, theo 
Trung Đạo, có tri thức, từ bi và phát triên Bồ Đề Tâm. Tuy 
nhiên, trong một vài quốc gia Phật Giáo, lỗi sống tu độc 
thân trong các tu viện đuợc ưa chuộng hơn khác lỗi sống 
khác. Mặc dầu các sử sách của Phật Giáo không ghi đầy đủ 
không phải trong tất cả, mà trong một vài xã hội Phật Giáo, 
sự chọn lựa lối tu (trong tu viện) này rất thích hợp với nữ 
giới, khi họ không còn coi việc sinh con như là làm tròn 
bốn phận nửa, trong khi nam giới lại luôn coi việc nối giõi 
mang bầu là điều toại nguyện. Trong thế giới Phật Giáo 
hiện đại, lối sống tu trọn đời nơi tu viện ít phổ biến và ít 
bên bỉ, nhưng phong trào tu thiền cuả các cư sĩ Phật Giáo 
hiện đang lan rộng mạnh mẻ, không phải chỉ trong Phật Tử 
Tây Phương mà ngay tại Á Châu, không phải chỉ nam mà 
cả nử cư sĩ.Tu tập thiền định nghiêm chỉnh rất là khó khăn 
và mất nhiều thì giờ. Khi các cư sĩ dẫn thân vào đường tu 
tập, họ phải giới hạn mọi hoạt động khác vừa kinh tế và sản 
xuất sao cho thích hợp. Cả hai việc tiêu thụ quá mức và 
thặng dư dân số, hai thành tố tác hại đang lan tràn trên thế 
giới có thể được kiềm chế lại cùng lúc, khi ta nhận chân ra 
giá trị của tiềm năng con người hướng về thức giác, từ bi và 
nô lực thực hiện. 


Tri thức giác ngộ giúp ta nhận ra sự tương thuộc của 
chúng sinh và vượt qua ảo tưởng về sự chọn lựa cá nhân 
mà cho rằng không ảnh hưởng gì đến phần còn lại trong mê 
trận của cuộc đời. Từ bị giác ngộ giúp ta yêu thương chúng 
sinh, mà không hắn là những người trong gia đình, bộ lạc, 
đất nước hay nòi giống, mà chính vì họ đáng được chăm 
sốc và quan tâm. Phần lớn nổi khổ đau trong thế giới sẽ 
giảm đi đáng, kế nếu phuong cách buông xả theo Trung Đạo 
được phố biến sâu rộng, nó giúp cho con người hiểu phải 
làm gì về tiêu thụ và sinh sản. Theo quan điểm nhà Phật về 


230 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Bồ Đề Tâm, chủng tử giác ngộ do kế thừa hoặc di truyền từ 
sinh vật hữu tình, không thê bị huỷ diệt, giúp cho cuộc đời 
có ý nghĩa viên mãn khi nó phát triển từ bi và trở nên hữu 
ích, - không phải vì di truyền trong ích kỷ, đủ đó là ích kỷ 
cá nhân hay là đi truyền gia đính, bộ lạc hay đất 
nước.Trong trường hợp này, điều không hiểu được là tại 
sao lòng từ bi không được coi như là một cái gì đó mà 
người ta có bổn phận phát huy, nhung đúng hơn, được coi 
như sự kế thừa, mà sẽ khám phá điều này làm cho cuộc đời 
có giá trị và vui thú hơn. Cổ vũ sinh sản khi được coi như 
một bổn phận tôn giáo hay một nghiã vụ có thể không liên 
hệ gì đến với việc một tín đồ lo luu truyền giác ngộ. Bỏ di 
định kiến cô vũ sinh sản và đề cao những đóng góp cho lưu 
truyền giác ngộ, không phải chỉ vì di truyền thừa tự, con 
ngƯỜI có thể làm và ung dung để trở thành bậc cha mẹ, hay 
có thê sinh con một cách tự do, thoát rời mọi động lực chỉ 
bắt nguồn từ những ràng buộc, bổn phận hay truyền tự 
trong ích kỷ. Còn những người nào làm khác hon, có những 
đóng góp khác quan trọng hon trong thế giới sinh vật hữu 
tình, thì cũng cần được vinh danh tương tự như vậy. 


“Tình đục 9ä Cảm thông: Vài Bình Luận Của 
tim Cang “Thừa 


Kết hợp với việc phê bình của những người giới hạn hay 
từ bỏ sinh sản, thì giáo điều nối dõi tông đường chỉ là một 
trong nguồn quan trọng dựa trên tôn giáo của phong trào cổ 
vũ sinh sản. Những nguồn lập luận dựa trên các cơ sở khác 
thì ít nhất cũng tiềm tàng. Lập luận tôn giáo chống tình dục 
thì quá quen thuộc trong tôn giáo, kế cả trong giới cư sĩ 
Phật Giáo. Những sinh hoạt tình dục thường bị chê trách là 
một cái gì đó có vấn đề, xấu xa hoặc làm tốn hại tâm linh 
con người. Những xấu xa, sợ hải hay ngờ vực xoay quanh 
hoạt động và kinh nghiệm tình dục, tạo nên những lập luận 
hay quy luật tôn giáo, đưa tới những biểu thức hay nối kết 


231 


ĐỖ KIM THÊM 


biểu tượng, mà tất cả đều nhằm cổ vũ sinh sản, và trong đó 
có một vài tác dụng tiêu cực khác. Coi những kinh nghiệm 
tình dục như là một kết quả cần câm đoán thì sẽ không thể 
nào phát triển tình dục trong ý thức và trách nhiệm. 


Điểm đầu tiên của những biểu thức quan trọng này phát 
sinh từ sự sợ hải chuyện tình dục, khi cho là có sự đồng 
nhất giửa tình dục và sinh sản. Trong một vài tôn gíáo niêm 
tin này quá mạnh. Một vải tôn giáo tán thành quan điểm ghi 
nhận mục đích chủ yếu, nêu không nói là giá trị duy nhất, 
cuả tình dục là sinh sản. Hoạt động tình dục mà không 
nhắm tới sinh sản chỉ đưa tới những bại hoại đạo đức hay 
tinh thần cho những ai đam mê tình dục.Tuy nhiên, những 
liên hệ tiềm tàng giửa sinh hoạt tình dục và sinh sản không 
đặt thành vấn đề và không nên tìm hiểu hoặc che lấp. Thủ 
dâm hay luyến ái với người cùng giới hoặc khác giới tính 
để không lo chuyện có con không được khuyến khích hoặc 
lên án.Tuy nhiên, hậu quả cuả những quan điểm này 
thường là lập luận hồ trợ giới cỗ vũ sinh sản. Khuyến khích 
người ta nghĩ xấu về tình dục dường như không ngăn trở 
được những hoạt động tình dục một cách đáng kê. Nhưng 
vì người ta được học tập là luôn có mối quan hệ giữa tính 
dục và sinh sản, hoặc vì người ta bị cắm đoán tiễn thêm 
một bước đề tách biệt hai vân đề này ra, những quan hệ tình 
dục đưa đến sinh suất cao độ, sẽ tạo nên một tình trạng gia 
tăng dân số quá mức, trong khi tình trạng tử suất lại xuống 
thấp. 


Phá vở biểu thức đạo đức giữa tình dục và sinh sản là 
một công việc cốt yêu nhất; cho đến chừng nào mà chuyện 
quan hệ tình dục không sinh sản gây nản lòng hay bị kết án, 
thì tỷ lệ sinh suất còn tiếp tục lên cao. Biểu thức này đê bị 
phá vở khi ta tự hỏi vân đề nền tảng đâu là chức năng chủ 
yêu của tình dục trong xã hội con người. Điều này rất rỏ, 
khi ta so sánh thái độ tình dục của con người với hầu hết 
các thú vật. Nhiệm vụ chủ yêu của tình dục trong xã hội 


232 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


con người là cảm thông và gắn bó. Không giống như chủng 
loài khác, hoạt động tình dục giửa con người với nhau có 
thể và thừơng xãy ra, kế cả khi không có thai nghén, dù là 
họ muốn, khi phụ nữ không có khả năng thụ thai. Những 
kinh nghiệm tình dục không sinh sản rất quan trọng trong 
sự gắn bó và cảm thông giữa những cặp vợ chồng và cho 
xã hội con người. Thêm vào đó, tình dục, khi đã được hiểu 
biết và kinh qua, là một trong những phương thức mạnh 
nhất trong cảm thông của con người. Thật vậy, sinh sản ít 
quan trọng hơn và thường ít là kết quả của hoạt động tình 
dục hiểu theo nghia cảm thông. Như vậy, khi đề ra quy luật 
quan hệ tình dục phải đưa tới tiềm năng sinh sản, nếu 
không hoạt động tình dục dẫn đến vẫn đục đạo đức hay tâm 
linh, thì thật là điều không thích hợp. Thay vào đó, tình dục 
với ý thức và biết sơ đẳng mọi phương thức kiêm soát sinh 
sản phải được coi là tình dục có đạo đức; hoặc là người ta 
chỉ có ý định mang thai trong trách nhiệm và có điêu kiện 
thích hợp; cả hai cần được các tôn giáo khích lệ. 


Quan điểm cho rằng tình dục phải đưa tới việc sinh con 
sắn liền đến những biểu thức khác mà trong cách hàm ý 
này cũng coI nhu là một hình thức khác của cô vũ sinh sản. 
Khi tình dục không thể tách rời ra khỏi sinh sản, và khi 
người đàn bà không có bản sắc giá trị và được đề cao hay 
một vai trò văn hoá nào khác hơn là làm mẹ, thì hầu hết 
những người đàn bà đều muốn được làm mẹ. Thật vậy, bản 
sắc tiêu biểu và quen thuộc giữa phụ nữ và thân phận làm 
mẹ được công nhận là như vậy. Cách đây vài năm thôi, mọi 
người đều cho rằng tính cách thần thánh của người mẹ hắn 
nhiên là làm cho ngưòi mẹ là Thánh Nữ. Tôi nhớ rõ thái độ 
này khá lan rộng khi tôi bắt đầu học cao học về lịch sử các 
tôn giáo. Tuy nhiên, giả định tất cả mọi bà mẹ là thần thánh 
chứng tỏ cho thấy là ngây thơ và có gắn liền với văn hóa. 
Khi tìm hiểu huyền thoại và biểu tượng về người mẹ thần 
thánh, nhất là thoát ra khỏi những tiêu biểu đặc trưng văn 
hoá về mục đích của phụ nữ, người ta khám phá tính cách 


233 


ĐỖ KIM THÊM 


thần thánh của phụ nữ có nhiều yêu tổ khác đóng góp thêm 
vào cho trong đó, thay vì chính là người mẹ. Người mẹ là 
người bạn đời, người bảo vệ, người thầy, người hướng dân 
văn hoá, các loại nghệ thuật, bảo trợ tiền của... Những liên 
hệ của họ về các hoạt động văn hoá khác tùy thuộc vào bản 
chất thì cũng không phải nằm trong huyện thoại. Trong 
huyền thoại người ta bắt gặp một vài phụ nử thần thánh có 
sinh hoạt tình dục, nhưng không là những người mẹ hoặc là 
chuyên sinh sản không được đề cập. Hiển nhiên, những 
biểu tượng tôn giáo và huyền thoại về những phụ nữ có 
quan hệ tình dục mà không có con không hỗ trợ cho cô vũ 
sinh sản. Tuy nhiên, chú ý về cứu cánh là tất yếu. Cần phải 
cực kỳ thận trọng trong việc tái tạo tượng trưng thân phận 
làm mẹ trong ý nghĩa tranh đâu cho nữ quyên hiện đại, vì e 
rằng nhiều biểu tượng lại cũng có thêm những đặc trưng 
cho là người đàn bà luôn là người mẹ, hiểu theo nghĩa đen. 


Biểu thức thứ ba quan hệ đến sự nuôi nắng trong người 
me , một đặc trưng quá quen thuộc trong tôn giáo cổ 
truyền, văn hoá dân gian và tâm lý học. Hậu quả tiêu cực 
và giới hạn cuả biểu thức này rất đa dạng, không phải vì ít 
nhất nó là đường lỗi mà biểu thức này giử vai trò trong 
chương trình hành động của giới cỗ vu sinh sàn. Nếu nuôi 
dưỡng được định nghĩa một cách hạn hẹp, thì người nào 
muốn nuôi duởng sẽ thấy là không có cách nào khác hơn là 
chon lựa con đường làm bậc cha mẹ. Phương thức giửa 
nuôi dưởng con và làm cha mẹ hồ trợ cho định kiến chống 
lại giới không con đã được thảo luận, bởi vì thật dễ dàng 
cáo buộc rằng họ là ích kỷ và không nuôi nắng. Tuy nhiên, 
điều hàm chứa quan trọng nhất trong phương thức này là sự 
hiểu biết giới hạn về nuôi đưởng. Nếu nuôi dưởng quan hệ 
chặt chẻ với điều kiện làm mẹ, thì các sự chăm sóc khác 
đều không được coi là nuôi dạy và cũng không còn khích lệ 
nửa, đặc biệt là ở những bậc nam giới. Giả đoán rằng dạy 
dỗ là một công việc chuyên môn hay một độc quyên và 
trọng trách cuả bà mẹ, đây là một di sản nguy hiểm nhất 


234 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


của những đặc trưng theo chế độ phụ hệ. Vì sức mạnh của 
khuôn mâu này, người ta thường cho rằng khi các bà theo 
các phong trào tranh đấu nữ quyền không muốn lệ thuộc 
khuôn mâu phụ hệ, cũng sẽ không nuôi dưỡng con cái. 
Nhưng hiển nhiên, những phê phán về các bà theo phong 
trào này không hắn là chỉ trích vấn đề dạy dỗ thôi. Đó là 
một phê phán về những cung cách mà nam giới được miễn 
cho việc dạy dồ, mà chỉ giới hạn công việc cham sóc cho 
nữ giới, và rồi giam hảm họ trong ngục tù với vai trò trong 
khuôn mầu phụ hệ. Tranh đấu cho nữ quyền không hắn chỉ 
là giới hạn dạy dỗ hay ngay cả làm cản trở cho công việc 
ấy, nhưng là phải công nhận tính đa dạng của mọi hình thái 
nuôi dưởng và kỳ vọng rộng điều ấy được mọi người trong 
xã hội chấp nhận. Vì cham sóc là quý báo và thiết yếu cho 
sinh tồn con người, điều chỉ trích là những tư tưởng của 
chúng ta về những gì có nghiã là nuôi nắng phải vượt qua 
hình ảnh của nguòi làm mẹ, mà hướng tới những hoạt động 
khác như dạy dồ, chửa trị, chăm sóc môi trường, dấn thân 
vào những hoạt động xã hội. Tất cả con người, kể cả nam 
giới, đều được định nghiã là những người trực tiếp và 
hướng dẫn những kỷ thuật nuôi đưởng, hơn là giao khoán 
công việc này cho các bà mẹ, đây cũng là điều quan trọng 
không kém. 


Vì một vài nguồn gốc của sự sợ hải, nghi ngờ và tội lỗi 
về tình dục dựa trên trong tôn giáo, một loại gải pháp theo 
tôn giáo, mà đúng hơn là cần có một giải pháp: thế tục và 
tâm lý. Quan điểm tình dục phải có ý nghiã đối vớí việc 
thảo luận vê đạo đức tôn giáo, dân sô, tiêu thụ và môi 
trường. Đánh giá tình dục theo tôn giáo như một biểu tượng 
thiêng liêng và kinh nghiệm này sẽ giúp nhiều hơn là gây 
tốn hại đến phát triển tâm linh, điều này cần nên đưa vào 
trong những nhận xét liên quan trong diễn đàn này. Kim 
Cang Thừa Phật Giáo, một hình thái cuối. cùng cuả Phật 
Giáo Ấn Độ được phát triển, mà ngày nay rất quan trọng tại 
Tây Tạng và càng trở nên có ý nghiã tại Tây Phương, bao 


235 


ĐỖ KIM THÊM 


gồm như cả một giãi pháp... Không cần phải nói, điều chủ 
yêu là thảo luận về Kim Cang Thừa Phật Giáo phải tách rời 
ra khỏi những chuyện khêu gợi dục tình, mà thật sự làm 
căn gốc cho sợ hải và tội lỗi về tình dục. 


Biểu tượng và thực hành tình dục thanh cao, như đã 
được tìm thấy trong Kim Cang Thừa Phật Giáo Tây Tạng là 
điều hoàn toàn xa lạ trong các truyền thống tôn giáo, kế cả 
những truyền thống đã quen thuộc với quần chúng phương 
Tây. Trong Kim Cang Thừa Phật Giáo có một ưu điểm 
quen được sánh đôi, trí thức và từ bi được nhân cách hoá 
như là đàn ông và đàn bà. Không những cả hai được nhân 
cách hóa, cả hai được tô vẻ và tạc tượng khi họ yêu nhau, 
thường được gọi là những hình tượng yab-yum. Hình tượng 
này thường được sử dụng làm cơ bản cho tu tập suy niệm 
và thiền định, kế cả tự tưởng tượng khi cặp này đang yêu 
nhau. Sau một vài năm làm việc với những hình tượng này 
cá nhân tôi hoàn toàn bị thu hút bởi sức mạnh khai phóng 
và an lạc trong các biểu tượng này. Thay vì coi tình dục là 
một chuyện riêng tư và một cái gì đó rắc rối, có lẽ là sự xoá 
tội, tình dục cần phải được mô tả công khai như một biểu 
tượng của chân lý tôn giáo thâm sâu nhất và như một thực 
tập thiền định cho việc phát triển sự giác ngộ bẩm sinh của 
con người 


Một trong những ám chỉ sâu xa nhất cuả hình tượng 
yab-yum và chủ điểm của nó là mối quan hệ nền tảng của 
con người, thực tại này thường được biểu tượng hoá nhu là 
mối quan hệ chồng vợ bình đăng, nam và nữ được coi như 
hai người bạn đời, cùng hợp tác và cùng chung vui với 
nhau. Điều này tương phản rõ nét với khuynh hướng nhằm 
giới hạn biểu tượng tôn giáo trong mối quan hệ cha mẹ với 
con cái hoặc là như giửa Đức Chúa Cha và Con hay Đức 
Mẹ va Con. Đây là điểm quen thuộc trong các truyền thống 
tôn giáo. Nó cũng tương phản mạnh mẽ đối với sự ghê tởm 
của tình dục kỳ diệu, mà cũng là một vấn đề trong các tôn 


236 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


giáo này. Người ta phải suy đoán rằng ca ngợi công khai 
tình dục như là kinh nghiệm thiêng liêng và tạo thông cảm 
và chuyên hoá sâu xa giữa đôi bạn tâm linh, nó sẽ làm suy 
giảm đáng kế thuyết cỗ vu sinh sản, mà thuyết này dựa trên 
niềm tin tình dục mà không sinh sản là sai lầm. 


Trong phạm vi những quan hệ nhân sinh hơn là những 
biểu tượng tôn giáo- tới một chừng mực mà cả hai có thể 
tách ra được-, biểu tượng này, theo Kim Cang Thừa Phật 
Giáo, đã dẫn nam và nữ đến một khà năng kết hợp thành 
đôi vợ chồng cùng trong tâm linh và cùng theo một pháp 
môn. (Vấn đề đồng tình luyến ái có thê được không là một 
câu hỏi khó trả lời). Mối quan hệ như thế không phải là 
những thoả thuận riêng tư thông thường hoặc dự phóng 
lãng mạn và khao khát, mà là một tình bạn đồng song, một 
sự giúp đở lân nhau trên con đường tu tập tâm linh. Tình 
dục được coi như một yếu tố nội tại, nhưng không hăn là nề 
tảng cho một mối quan hệ như thế. Dầu tương đối bí 
truyền, mối quan hệ này đã và đang được công nhận và đề 
cao trong Kim Cang Thừa Phật Giáo Bắc Ấn Độ cũng như 
Phật Giáo Tây Tạng. Phật Tử Tây Phương bắt đầu khám 
phá hoặc khám phá lại tiềm năng này, một khả năng kết 
hợp vợ chồng như một mối quan hệ đồng môn giữa hai con 
người cùng tìm kiếm một con đường và cũng là một 
phương cách tìm hiểu và cảm thông với Etha nhânE sâu 
thâm trong thế giới hiện tượng. Xưng tụng mối quan hệ này 
sẽ làm giảm đi đáng kể những thành kiến cuả giới đề cao 
sinh sản khi đề cập tới vai trò tình dục trong đời sống con 
người, cũng như đóng góp quan trọng vào việc tạo lập một 
khuôn mẫu trong tình tương quan đầy lành mạnh, trân trọng 
và bình đẳng giữa nam nữ. 


237 


CHƯƠNG 6 


MỐI QUAN HỆ VĂN HÓA GIỮA TRUNG 
HOA VÀ ÂN ĐỘ 


1. 


Mối quan hệ trí thức giữa Trung Hoa và Ấn Độ kéo dài 
từ hơn hai ngàn năm và đã đề lại những ảnh hưởng sâu đậm 
trong lịch sử của hai nước, nhưng hiện nay điều này hầu 
như bị lãng quên. Nếu có đề tài nào còn gây được chú ý, đó 
chỉ là do những tác giả có quan tâm đến lịch sử tôn giáo, 
đặc biệt là lịch sử Phật giáo, một tôn giáo từ Án Độ du 
nhập sang Trung Hoa từ thế kỷ thứ nhất. Khi đó, Phật giáo 
đã trở thành một sức mạnh quan trọng, nhưng khoảng hơn 
ngàn năm sau, bị Không giáo và Lão giáo thay thế. Nhưng 
tôn giáo chỉ là một phần trong lịch sử bao la của Trung Hoa 
và Ấn Độ trong thiên niên kỷ đầu tiên. Một sự hiểu biết 
toàn diện hơn về mối quan hệ này là tối cần thiết, không 
những giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử một phần ba 
dân số thế giới, mà còn cần bởi vì mỗi bang giao của hai 
nước này rất quan trọng trong các vấn đề chính trị và xã hội 
hiện nay. 


235 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


Một điều chắc chắn tôn giáo là một nguồn gốc chủ yếu 
trong sự tiếp xúc giữa Trung Hoa và Ấn Độ, và Phật giáo là 
trọng tâm cho những giao lưu giữa con người và tư tưởng 
của hai nước. Nhưng Phật giáo không những giới hạn ảnh 
hưởng trong phạm vi tôn giáo, mà còn gây tác động trên 
các lãnh vực thế tục khác như khoa học, toán học, văn 
chương, ngôn ngữ, kiến trúc, y khoa và âm nhạc. Qua các 
du ký của người Trung Hoa tham quan Ấn Độ, thí dụ như 
Pháp Hiển vào thế kỷ thứ V, Huyền Trang và Nghĩa Tịnh 
vào thế kỷ thứ VII, cho chúng ta thấy mối quan tâm của họ 
không chỉ là lý thuyết hay thực hành Phật giáo.[1] Cũng 
tương tự như vậy, những học giả người Ấn Độ du hành 
sang Trung Hoa, đặc biệt vào thế kỷ thứ VII và thứ VI, 
không chỉ thuần là bậc tu hành, mà trong số nhóm người 
này còn có nhiều người với nghề nghiệp khác như các nhà 
thiên văn và toán học. Vào thế kỷ thứ VI, một nhà thiên 
văn học người Ấn Độ tên là Cô Đàm Sĩ Đạt Ta đã trở thành 
chủ tịch Ủy ban Thiên văn tại Trung Hoa. 


Những sự phong phú và đa dạng của các mối quan hệ trí 
thức này bị chìm vào lãng quên qua thời gian. Hiện nay, sự 
lơ là này còn ngày càng nhiêu, bởi vì người ta có khuynh 
hướng phân loại dân chúng thế giới qua các nền văn minh 
khác nhau, mà chủ yêu là định nghĩa theo tiêu chuẩn tôn 
giáo. Một thí dụ quen thuộc nhất là lí thuyết của Samuel 
Huntington. Ông ta phân chia thế giới theo tiêu chuẩn văn 
minh Tây phương, Hồi giáo và Ân độ giáo. Do đó, người ta 
có khuynh hướng chỉ tìm hiểu con người qua tín ngưỡng 
tôn giáo, mà phần lớn những yếu tố này không thể nắm bắt 
được. Quan điểm chật hẹp này là một điều tác hại, đặc biệt 
nó không giúp chúng ta tìm hiểu về những khía cạnh khác 
của lịch sử tư tưởng một cách toàn diện hơn. Thí dụ như 
hiện nay có nhiều người còn thành kiến rằng lịch sử của 
người Hồi phần chủ yêu là dựa vào lịch sử Hồi giáo. Quan 
điểm này coi nhẹ những phát triển về khoa học tự nhiên, 


239 


ĐỖ KIM THÊM 


toán học và văn chương thu lượm được qua những thành 
quả của giới trí thức người Hồi, đặc biệt trong khoảng thời 
gian từ giữa thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ XIII. Hậu quả của 
cái nhìn hạn hẹp thuần tôn giáo này giúp cho thành phần 
hoạt động cực đoan bất mãn đi tới chỗ suy nghĩ cực kỳ kiêu 
ngạo VỆ SỰ thuần khiết của Hồi giáo, thay vì hãnh diện lịch 
sử Á Rập dựa trên sự phong phú và đa dạng. Tại Ấn Độ 
cũng vậy, những người Hindu cực đoan cô tình giản lược 
nên văn hoá Ấn Độ đa dạng chỉ là văn hóa Hindu, và chỉ 
thích sử dụng khái niệm này, đó là một đặc điểm chung của 
lý thuyết gia Huntington và những chính trị gia Hindu. 


Còn một khuynh hướng thứ hai cho là có một sư tương 
phản lạ lùng và sai lầm trong việc tìm hiểu và diễn đạt 
những tư tưởng của Tây phương và không phải Tây 
phương. Khi giải thích những công trình không phải Tây 
phương, các nhà bình luận thưòng có khuynh hướng xem 
tôn giáo đóng một vai trò quan trọng, và họ quên đi những 
khía cạnh thế tục khác của các công trình này.Thí dụ như 
có một số ít người coi những công trình khoa học của Issac 
Newton trước hết phải hiểu theo ý nghĩa của Thiên Chúa 
giáo, dù hiển nhiên Newton là một tín đồ Thiên Chúa giáo. 
Phần đông người khác lại không xác quyết rằng những 
đóng góp khoa học của Newton cần được giải thích theo 
chiều hướng của ánh sáng thần bí học. Chính những suy 
đoán nhuốm màu thần bí đã có một ý nghĩa quan trọng và 
đã thúc đây ông theo đuổi những công trình này. 


Khi nói về những nền văn hóa không phải Tây phương, 
người ta có một cái nhìn khác biệt. Ở đây chủ thuyết giản 
lược vào tôn giáo có ảnh hưởng sâu đậm. Nhiều học giả 
thường cho rằng các công trình nghiên cứu quy mô của các 
học giả Phật giáo, hay của các môn đệ theo Mật tông, chỉ 
có thể hiểu được một cách đúng đắn, khi người ta hiểu 
được giáo lý và các phương thức tu tập. 


240 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


2: 


Mối quan hệ giữa Trung Hoa và Ấn Độ được khởi đầu, 
không phải là Phật giáo mà là thương mại. Từ hơn hai ngàn 
năm trước, thói quen tiêu thụ của người Ân, đặc biệt là giới 
nhà giàu, bị ảnh hưởng sâu xa từ những tân tiến của Trung 
Hoa. Trong một tài liệu nghiên cứu về tình hình kinh tế và 
chính trị của Kautila, học giả về tiếng Sanskrit, soạn thảo 
vào thế kỷ thứ IV trước Công nguyên, và được bổ sung 
thêm vào vài thế kỷ sau đó, thì tơ lụa của Trung Hoa là một 
trong những sản phẩm hiếm quí. Ngay trong thiên hùng ca 
cô Mahabharata và trong “bộ luật về Manu” thì tơ lụa của 
Trung Hoa được đề cập tới như là những quà tặng. 


Theo nhiều danh tác bằng tiếng Sanskrit vào đầu thiên 
niên kỷ đầu tiên thì phẩm chất của các sản phẩm Trung Hoa 
được đề cao, ngay trong kịch bản “Sakuntala” do Kaladasa 
soạn ra vào thế kỷ thứ V cũng có đề cập, ông có lẽ là một 
nhà thơ và soạn kịch tài hoa nhất trong văn chương cổ điển 
tiếng Sanskrit. Qua kịch bản này thì vua Dusyanat, trong 
một chuyến. đi săn, đã gặp một thiếu nữ đẹp tuyệt trần tên là 
Sakuntala. Ông thú nhận yêu nàng say đắm bằng cách tự ví 
von với chiếc cờ bằng lụa phất phơ trong gió: 


Thân tôi tiễn về phía trước, 
lòng tôi chùng lại và thoái lui 
như dải lụa đào 

đang phất phơ trong gió 


Trong kịch bản “Harsacarita”, do Bana soạn ra từ thế kỷ 
thứ VII, nàng RaJyasri xinh đẹp đã mang trang phục lộng 
lẫy của mình bằng lụa Trung Hoa trong ngày hôn lễ. Trong 
văn chương Sanskrit thời kỳ này, có vô sô băng chứng khác 
nói về những sản phẩm của Trung Hoa du nhập vào Ấn Độ, 
thí dụ như long não, son, hàng da quí, táo và đào. 


241 


ĐỖ KIM THÊM 


Trong khi Trung Hoa cung ứng cho Ấn Độ từ trên 2000 
năm những sản phẩm vật chất thì Ấn Độ đã du nhập Phật 
giáo sang Trung Hoa, ít nhất là vào đầu thế kỷ thứ nhất. 
Lúc đó, theo lời mời của hoàng để Mingdi thời nhà Hán, 
hai vị sư người Ấn, Dharmaraska và Kasyapa Matanga, đã 
du hành sang Trung Hoa. Sau đó cho đến thế kỷ XI, có vô 
số học giả và sư tăng người Ấn đã tiếp tục đến Trung Hoa. 
Hằng trăm dịch giả và học giả đã chuyên các kinh điển từ 
tiếng Sanskrit sang Hoa ngữ. Công trình phiên dịch tiến 
hành với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Mặc dầu làn sóng 
dịch thuật này chấm dứt vào cuối thế kỷ XI, khoảng giữa 
năm 982 đến năm 101 1, có chừng hơn 200 bộ kinh từ tiếng 
Sanskrit được dịch. 


_ Học giả đầu tiên đã viết rất chi tiết về chuyên du hành 

Án Độ của mình là Pháp Hiển. Ông gốc ở miền Hoa Nam, 
sang Ấn thỉnh kinh Phật, để sau này về dịch lại. Sau một 
chuyến đi gian khổ hướng về Bắc Án, xuyên qua vùng 
Khotan, nơi Phật giáo có ảnh hưởng mạnh, ông đã đến Ấn 
Độ vào năn 401. Mười năm sau ông trở vê bằng đường 
biển. Khi vượt qua cửa khẩu sông Hằng, không xa với 
Calcuta ngày nay, ông cũng đã thăm Sri Lanka theo Phật 
giáo và Java theo Hồi giáo. Trong mười năm ở Ấn Độ, 
Pháp Hiển đã chiêm bái nhiều nơi, sưu tầm nhiều tài liệu, 
và sau đó dịch sang Hoa ngữ. Trong cuốn Phật quốc ký lục, 
ông đã mô tả khá chi tiết về Ấn Độ và Sri Lanka. Pháp 
Hiền cũng lưu lại nhiều năm ở Patalipura (Patna), nơi ông 
không những nghiên cứu kinh điển Phật giáo mà còn mà 
còn học hỏi vê ngôn ngữ và văn chương. Như chúng ta sẽ 
thấy sau này, ông còn quan tâm đến hệ thống y tế của Ấn 
Độ. 


Nhưng Huyền. Trang là tăng khách nổi tiếng nhất từ 
Trung Hoa thăm Ấn Độ vào thế kỷ thứ VII. Học giả này đã 
đi trong 16 năm dài xuyên qua Ấn Độ đề thỉnh kinh Phật, 
và đề sau đó lúc về Trung Hoa dịch lại. Ông cũng đã lưu lại 


242 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


nhiều năm ở Na Lan Đà, một tu viện nồi tiếng, không xa 
Patna lắm. Lúc ở Na Lan Đà, ngoài việc nghiên cứu Phật 
giáo ra, Huyền Trang còn tham khảo các lãnh vực y khoa, 
triết học, luận lý, toán học, thiên văn và ngữ pháp. Lúc về 
Trung Hoa, ông được hoàng để nghinh đón trọng thể.[2] 
Nghĩa Tịnh, một vị sư đến Án Độ sau Huyền Trang, cũng 
lưu lại Na Lan Đà, ngoài nghiên cứu Phật giáo của mình, 
ông còn tìm hiểu thêm y khoa và y tế công cộng. 


3. 


Công trình dịch thuật kinh điển Phật giáo của Nghĩa 
Tịnh gôm có cả những bài kinh của các tín đồ Mật tông mà 
truyền thống bí truyền giữ một vai trò quan trọng trong 
thiền định. Mật tông đã có ảnh hưởng mạnh tại Trung Hoa 
vào thế kỷ thứ VII và VIII. Các học giả theo Mật tông quan 
tâm đặc biệt đến toán học, có lẽ thoạt đầu vì có sự liên hệ 
trong sự màu nhiệm của Mật tông với các con SỐ. Những 
nhà toán học Mật tông cũng ảnh hưởng mạnh đến toán học 
Trung Hoa. 


Theo Joseph Needam thì Nghĩa Tịnh (672-717) là đồ đệ 
quan trọng nhất của Mật tông và là một nhà thiên văn và 
toán học Trung Hoa tài hoa nhất vào thời ấy.[3] Là một tu 
sĩ, ông thông thạo Sanskrit và am tường toán học Ấn Độ. 
Nhưng nếu cho rằng những công trình toán học của ông bị 
ảnh hưởng từ Phật giáo, quả là một điều sai lầm. Là một 
nhà toán học, và do sự tình cờ, trở thành một môn đệ của 
Mật tông, những phân tích toán học của ông không liên hệ 
gì đến tông phái này. Ông giải những bài toán cô điển bằng 
cách tính ra tổng số những tính huống có thể xảy ra trong 
một bàn cờ tướng. Ông quan tâm đặc biệt đến cách tính đề 
làm lịch, và theo lịnh của nhà vua, ông cũng triển khai một 
loại lịch mới cho Trung Hoa. 


Những nhà thiên văn người Ấn Độ sống ở Trung Hoa 


243 


ĐỖ KIM THÊM 


vào thế kỷ thứ VIII nghiên cứu đặc biệt khoa học về làm 
lịch. Họ cũng biết sử dụng các phương pháp triển khai của 
lượng giác, đã hình thành trước đó tại Án Độ. Thành tựu 
này vượt xa hơn cả lượng giác tại Ấn Độ mà nó bắt nguồn 
từ nguồn Hy Lạp. Cũng chính trong thời kỳ này, thiên văn 
và toán học Ấn Độ, kế cả lượng giác, đã ảnh hưởng đến 
toán học và khoa học của thế giới Á Rập, qua công trình 
dịch thuật của Aryabhata, Varahamihira, Brahmagupta và 
nhiều người khác nữa. 


Tư liệu của Trung Hoa cho thấy, nhiều nhà thiên văn và 
toán học Ấn Độ đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong thời 
kỳ này tại thủ đô Trung Hoa. Một trong sô người này là Cô 
Đàm, ngài không những chỉ giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban 
Thiên văn Trung Hoa, mà còn trước tác nhiều bảng tổng 
kết nỗi tiếng về thiên văn, Kayvan Zahnjing, một danh tác 
cổ điển vào thế kỷ thứ VIIIL Ngài đã phóng tác một vài một 
công trình thiên văn của Ấn Độ và phổ biến tại Trung Hoa. 
Một trong số những tác phẩm này là Juizhi li, nói về cách 
soạn lịch thuộc về hành tinh ở Ấn Độ. Tài liệu này căn cứ 
vào một kinh sách cổ điển Sanskrit, được nhà toán học Ấn 
Độ Vaharamihira trước tác vào khoảng năm 55 sau Công 
nguyên. Đây là công trình chủ yếu nhắm vào việc hướng 
dẫn kỹ thuật toán học cho việc ước tính những khoảng thời 
gian của nhật và nguyệt thực, dựa trên đường kính của mặt 
trăng, và những thông số liên hệ khác. Những kỹ thuật liên 
hệ đề ra những phương pháp này do Aryabhata lập ra vào 
cuối thế kỷ thứ V, sau này được các môn đệ triên khai, đặc 
biệt là Varahamihrra và Bramaguta.[4] 


Yang Jingfen, một nhà thiên văn học Trung Hoa vào thế 
kỷ thứ VHI, đã mô tả nguôn gôc An Độ của ngành thiên 


văn Trung Hoa như sau: 


“Ai muốn biết về vị trí của ngũ hành tính, đều phải chấp 
nhận phương pháp soạn lịch của Ấn Độ. ...Chúng ta có ba 


244 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


nhóm học giả về chuyên về lịch Ấn Độ, Chiaych, Cô Đàm 
và Chumoli, cả ba đều làm việc tại ủy ban thiên văn... 
Nhưng phương pháp phố biến nhất là của Cô Đàm, cùng 
kết hợp với công trình “một nghệ thuật vĩ đại, do chính 
quyền đề ra”.[5] 


Những nhà thiên văn học Ấn Độ nêu trên đã không đến 
Trung Hoa nếu không có mối quan hệ trước đó với Phật 
giáo. Nhưng những đóng góp này không thể chủ yếu gọi là 
công trình cho Phật giáo. 


4. 


Trong các tài liệu về văn hóa và văn minh, đã có nhiều 
đề tài thảo luận đặc biệt cáo giác về sự cô lập của văn hóa 
Trung Hoa và những nghĩ ngờ các tư tưởng ngoại nhập. 
Quan điểm này được viện dẫn trong những năm gần đây để 
giải thích sự chống đối của Trung Hoa trước những phong 
trào đòi hỏi dân chủ hóa. Tuy nhiên, sự giải thích đơn giản 
này không nói lên được tại sao Trung Hoa sẵn sàng chấp 
nhận nên kinh tế thị trường trong nước và tại hải ngoại tiếp 
theo những cải cách kinh tế của năm 1979, trong khi đó, 
giới lãnh đạo lại kiên quyết không đồng ý cải cách dân chủ 
chánh trị. Trên bình diện trí thức, Trung Hoa thật ra không 
hề tự cô lập như thường được người ngoài suy đoán. Sự 
thật ở đây khác hẳn. 


Về điểm này, mối quan hệ của Trung Hoa và Ấn Độ 
đóng một vai trò quan trọng. Ấn Độ là quốc gia duy: nhất 
trong thế giới bên ngoài mà các học giả Trung Hoa đến để 
học tập. Điều này đã xảy ra. Chúng ta ghi nhận được hơn 
hai trăm học giả lỗi lạc Trung Hoa đã lưu trú một thời gian 
dài ở Ấn Độ. Trong nửa hậu bán của thiên niên kỷ đầu, 
người Trung Hoa chủ yếu đi thỉnh kinh Phật và tư liệu bằng 
tiếng Sanskrit, nhưng họ cũng quan tâm đến các lãnh vực 
khác. Một vài ảnh hưởng của Ấn Độ thể hiện rõ, thí dụ như 


245 


ĐỖ KIM THÊM 


sử dụng những thuật ngữ và khái niệm thiền bắt nguồn từ 
dhyana, cũng như đề tài kịch nghệ Trung Hoa bắt nguồn từ 
các chuyện kê bằng tiếng Sanskrit, như chuyện tiên nữ rải 
hoa.[6] Học giả Hoa Kỳ John Kleschnick đã chứng minh 
rằng kiến trúc về chùa chiền và cầu cống của Trung Hoa 
phần lớn đều chịu ảnh hưởng Phật giáo Ấn Độ. [7] 


Dĩ nhiên sự giao lưu kiến thức giữa Trung Hoa và Ấn 
Độ đi theo hai chiều. Joseph Needham đã thử liệt kê một 
danh sách những ý niệm toán học từ Trung Hoa lan truyền 
sang An Độ. Ông lập luận rằng đã có nhiều ý niệm từ 
Trung Hoa đến Ấn Độ hơn là ngược lại. Ấn Độ tiếp nhận 
nhiều hơn trong việc giao lưu hai nên văn hóa.[8] Vì thiếu 
bằng chứng trực tiếp về sự giao lưu tư tưởng đặc thù, với 
chiều hướng riêng biệt nào, giữa hai nước, nên Needham 
cho là tư tưởng di động từ một nước khi người ta tìm ra 
những chứng tích đầu tiên cho sự sử dụng. Phương pháp 
này bị các nhà sử học và khoa học khác mạnh bạo phê bình, 
như Jean Claude Martzloff. [9] Điều hiển nhiên là tư liệu 
chứng minh tại Ân Độ hầu như đã mất đi rất nhiều so với 
Trung Hoa.[10] Nhưng điều quan trọng nhất thật ra là đã có 
quá nhiều giao lưu tư tưởng về toán học, khoa học, cũng 
như những đề tài không liên quan gì đến tôn giáo giữa hai 
nước. 


¬Ì 


Việc trao đổi tư tưởng và kỹ năng trong toán học và 
khoa học vẫn còn là trọng điểm trong thế giới mậu dịch 
hiện nay, cho dù chỉ quan hệ đến sự phát triển công nghệ 
thông tin, hay những phương thức công nghiệp hiện đại. Có 
lẽ, điều không được sáng tỏ hiện nay, là cả hai nước đã học 
hỏi lẫn nhau như thế nào, trong việc mở rộng phạm vì 
truyền thông công cộng và cải thiện các phương thức y tế 
công cộng. Nhưng hai khía cạnh này đã rất quan trọng 
trong mối quan hệ trí thức giữa Trung Hoa và Ấn Độ trong 


246 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


thiên niên kỷ đâu tiên mà đên nay vân còn đóng vai trò chủ 
yêu. 


về phần tôn giáo, Phật giáo ngay từ khởi thủy đã có hai 
đặc điểm được xem là đặc biệt: thuyết bất khả tri và nhiệt 
tình tham gia thảo luận các vấn đề công cộng. Theo sử liệu, 
những cuộc họp công khai đầu tiên nhằm giải quyết các 
vấn đề tranh chấp về tự do tín ngưỡng và các vân đề khác, 
đã xảy ra tại Án Độ, trong các đại hội Phật tử được tổ chức 
chặt chẽ, nơi các tín đồ tranh luận những quan điểm dị biệt 
nhau. Một đại hội kết tập được tổ chức lần đầu tiên tại 
Thành Vương Xá (Rajagriha) sau ngày Phật nhập. Niết bàn, 
cách đây vào khoảng 2500 năm. Đại hội kết tập lần thứ ba, 
được tổ chức tại thủ đô Patna, đưới sự chủ trì của hoàng đế 
A dục (Askosa), vào thế kỷ thứ II trước Công nguyên. Vua 
A Dục cũng đã điển chế và cho lưu hành những quy luật 
đầu tiên liên quan đến những cuộc thảo luận công cộng, 
đây là một bản văn loại xưa nhất về ê “Quy Luật Trật Tự của 
Robert.” Thí dụ như ông đòi hỏi rằng cần giới hạn sự phát 
biểu để tránh tự ca ngợi tông phái của mình và tránh nhục 
mạ đến tông phái khác trong một thời điểm không thích 
hợp. Những nhiệt tình phát biểu nên thận trọng, ngay cả 
trong những thời điểm phù hợp nhất. 


Những cuộc thảo luận công khai và có lập luận hợp lý là 
trọng tâm của nền dân chủ (như John Stuart MII, John 
Rawls và Jũrgen Habermas, ba người chính trong số nhiều 
người khác, đã từng lập luận). Thực ra, nguôn gôc của dân 
chủ bắt ïpu0n một phần từ trong tuyền thống thảo luận 
công cộng, mà tại Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn 
và nhiều nơi khác ở Á châu đã hấp thụ được tỉnh thần đối 
thoại trong Phật giáo. Đây là một điều giải thích tại sao 
những thử nghiệm về ngành in sách tại Trung Hoa, Đại 
Hàn và Nhật Bản thoạt đầu do những Phật tử đảm 


247 


ĐỖ KIM THÊM 


nhận.[11] Cuốn sách in đầu tiên trên thế giới, đúng hơn là 
cuốn sách in đầu tiên mà đến ngày nay được ghi nhận, là 
bản dịch kinh Kim Cang từ Sanskrit sang Hoa Ngữ, được In 
vào năm 868 sau Công nguyên. Mặc dù kinh Kim Cang là 
một kinh điển thuần túy tôn giáo, nhưng đây là một cống 
hiến đáng ca ngợi vào thế kỷ thứ IX. Theo lời tựa, đây là 
một tác phẩm phân phối miễn phí cho đại chúng, trong một 
chương trình giáo dục dân chúng. 


John Kieschninich ghi nhận rằng một trong những lý do 
về tầm quan trọng của kinh điển trong truyền thống Phật 
giáo Trung Hoa dựa trên niềm tin cho là người ta sẽ tạo 
phúc đức trong việc phô biến kinh sách. Ông cũng lập luận 
rằng niềm tin này bắt nguồn từ Ấn Độ. [12] Có nhiều CƠ SỞ 
cho quan điểm này, chắc một điều là có một mối quan hệ 
thông cảm sâu xa giữa vua A dục, cũng là một Phật tử, và 
đại chúng. VỊ vua này cũng đã dựng nên những bia đá lớn, 
ghi các luật đạo đức công cộng, có cả luật về lập luận 


Sự phát triển ngành in đã có những kết quả đáng kế 
trong việc phát triển dân chủ. Nhưng trong ngắn hạn nó mở 
ra những khả năng mới cho những cuộc thảo luận công 
khai và gây những tác động sâu xa trong sinh hoạt xã hội 
và chính trị tại Trung Hoa. Trong sô những yếu tố khác, 
phải kế đến ảnh hưởng của nền giáo dục Không giáo tân 
thời. Như Theodore de Bary ghi nhận: “Giáo dục phụ nữ 
đạt được một tầm quan trọng mới nhờ vào sự khai thông 
giáo dục trong thời nhà Tống, và mở rộng giáo dục Không 
giáo thời nhà Minh, được ghi nhận bằng sự phát triển của 
ngành In, xóa nạn mù chữ và giáo dục học đường.” [13 | 


6. 
Mối quan hệ giữa Trung Hoa và Ấn Độ trong lãnh vực y 
tế công cộng rất quan trọng, nhưng ít được biết tới. Sau khi 


Pháp Hiển tới Ân Độ vào năm 401 sau Công nguyên, ông 


248 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


quan tâm tới các công tác về chăm sóc y tế công cộng. 
Những cơ sở y tê phục vụ công cộng tại thành phô Patna 
vào thê kỷ thứ V đã gây cho ông những ân tượng tôt đẹp: 


“Những người nghèo và bất hạnh... và tất cả những 
người bệnh tật, đều đi đến các cơ quan này, họ được giúp 
đỡ đủ thứ, và các thầy thuốc chữa trị cho họ. Họ nhận được 
thực phẩm và thuốc men trong trường hợp cần thiết và họ 
cảm thấy thoải mái. Khi họ hết bịnh thì họ tự động ra về.” 
[14] 


Dù những lời mô tả về những y viện tại Patna vào thế kỷ 
thứ V có vẻ tâng bốc quá lố hay không (mà hình như vậy), 
điều đáng nói là lòng mong muốn học hỏi của Pháp Hiển về 
những phương thức cung ứng các dịch vụ y tế của các nơi 
mà ông tới thăm trong một thập niên. 


Hai thế kỷ rưỡi sau, Nghĩa Tịnh cũng quan tâm đến vấn 
đề y tế công cộng. Ông đã dành riêng ba chương sách đề 
nói về đề tài này trong một tác phẩm của ông về Ấn Độ. 
Những phương thức trị liệu của Án Độ đã gây cho ông 
những ấn tượng mạnh mẽ hơn các kiến thức về y học. Ông 
tin vào những phương thức trị liệu của Ấn Độ nhằm giảm 
đau nhức và khó chịu, thí dụ như bơ loãng, mật ong, nước 
đường trị cảm lạnh. Ông kết luận rằng: “Trong nghệ thuật 
trị liệu bằng châm cứu và bắt mạch thì Trung Hoa không hề 
qua mặt được Ấn Độ, nhưng những phương thuốc làm tăng 
tuổi thọ chỉ do Trung Hoa tìm ra”. Mặt khác, ông viết thêm, 
có nhiều điều cần phải học hỏi ở Ấn Độ về phương diện y 
tế công cộng. Người Ấn Độ biết dùng vải trắng sạch đề lọc 
nước, trong khi đó, tại Trung Hoa người ta dùng vải lụa. Ở 
Trung Hoa, người ta ăn cá và dùng rau quả hầu hết không 
nấu chín, mà không một người Ấn Độ nào làm như vậy”. 
Khi Nghĩa Tịnh vui mừng khi về lại nước của mình, ông 
cũng tự đặt ra một câu hỏi rất tế nhị: “Có người nào dù ở 
đâu trên đất Ấn Độ mà không khâm phục Trung Hoa?” 


249 


ĐỖ KIM THÊM 


Ông cũng đề ra phương cách đánh giá những gì mà Trung 
Quốc có thê học hỏi được ở Ấn Độ. 


. 


Y tế công cộng là đề tài mà một nước này có thê học 
được ở một nước khác. Điều rõ ràng là hiện nay Ấn Độ đã 
phải học hỏi nhiều ở Trung Hoa. Thật ra tuôi thọ trung bình 
tại Trung Hoa đã tăng cao hơn tại Ấn Độ trong nhiều thập 
niên qua. Tuy nhiên, lịch sử về việc gia tăng tuổi thọ trung 
bình của hai nước đem lại nhiều chuyện thú vị. Ngay sau 
thời kỳ cách mạng Mao, Trung Hoa đã phát động sớm việc 
cung ứng y tế công cộng lan rộng, và Ân Độ không có gì để 
so sánh được với Trung Hoa trong thời kỳ này. Vào năm 
1979, khi Đặng Tiểu Bình du nhập các cải cách kinh tế, thì 
một người Trung Hoa trung bình sống 14 lâu năm hơn 
người Ân Độ. 


Sau cải cách kinh tế 1979, nền kinh tế Trung Hoa tăng 
trưởng mạnh và nhanh hơn Ấn Độ. Mặc dù kinh tế Trung 
Hoa phát triển vượt bực, nhưng từ năm 1979, tỷ lệ tuổi thọ 
trung bình tại Ấn Độ đã tăng gấp ba lần nhanh hơn Trung 
Hoa. Tuổi thọ trung bình hiện nay tại Trung Hoa vào 
khoảng 71, tại Ấn Độ là 64. Khoảng cách vê tuôi thọ trung 
bình là 14 năm nghiêng hắn về phía Trung Hoa vào năm 
1979. Đến nay đã giảm xuống 7 năm. 


Thực ra thì tuổi thọ trung bình là 7l tuổi tại Trung Hoa 
còn thấp hơn một vài nơi ở Ấn Độ, đặc biệt là tại tiêu bang 
Kerala. Kerala là một tiểu bang với 30 triệu dân, rộng hơn 
một vài nước khác. Kerala đã thành công trong việc kết hợp 
nền dân chủ đa đảng kiêu Ấn Độ (gồm có những thảo luận 
công khai và sự tham dự của dân chúng vào sinh hoạt công 

cộng), với sự cải thiện về hệ thống y tế, qua sáng kiến của 
nhà nước, theo mô thức mà Trung Hoa đã áp dụng sau thời 
kỳ cách mạng. [15] Ưu điểm của sự kết hợp này cho thấy, 


250 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


không phải chỉ đạt kết quả ở phạm vi tuổi thọ trung bình 
mà còn ở nhiều lãnh vực khác. Thí dụ như tỷ lệ phụ nữ so 
với nam giới trong toàn thê dân chúng tại Trung Hoa chỉ là 
0,94, toàn thể Ấn Độ là 0,93, trong khi tỷ lệ tại Kerala là 
1,6, giỗng như tỷ lệ tại Bắc Mỹ và Tây Âu. [16] Tỷ suất 
cao này phản ảnh sự sống lâu của nữ giới khi mà họ không 
phải chịu sự trị liệu khác nam giới. Việc giảm tỷ lệ sinh sản 
tại Karala cũng nhanh hơn tại Trung Hoa một cách đáng kể, 
đặc biệt là chính sách cưỡng bách kiểm soát sinh sản. [17] 


Cùng lúc với cải cách tại Trung Hoa vào năm 1979, thì 
tuổi thọ trung bình tại Kerala không thấp hơn Trung Hoa là 
bao. Tuy nhiên, giữa năm 1995 và năm 2000 (thời điểm 
cuối mà số liệu thống kê về tuổi thọ trung bình ở Ấn Độ có 
thê cập nhật được), tuổi thọ của Kerala là 74, cao hơn số 
liệu cuối cùng của Trung Hoa là 71 vào năm 2000.[1§] 


Hơn nữa, từ sau cải cách kinh tế 1979, tỷ lệ tử vong của 
trẻ em ở Trung Hoa giảm một cách chậm chạp, trong khi 
đó, ở Kerala, tôc độ giảm cực kỳ nhanh chóng. Vào thời kỳ 
cải cách 1979, tỷ lệ tử vong trẻ em ở Kerala hầu như tương 
đương với ở Trung Hoa, 37 phần ngàn. Tỷ lệ đạt được hiện 
nay là 10 phần ngàn, chỉ còn một phần ba so với Trung 
Hoa. Trung Hoa đã không có những tiễn bộ nào đáng kế 
trong thập niên vừa qua. 


Có hai yếu tô liên hệ đến vấn đề dân chủ có thể giải 
thích được tại sao có sự tiễn triển chậm chạp trong vấn đề 
gia tăng tuổi thọ trung bình, mặc dầu những thành quả phát 
triển kinh tế rất tốt đẹp. Trước hết, cải cách kinh tế 1979 đã 
loại bỏ mọi bảo hiểm sức khỏe công cộng miễn phí, hầu hết 
dân chúng phải tự bỏ tiền mua bảo hiểm sức khỏe tư nhân, 
ngoại trừ trường hợp chủ nhân đóng bảo hiểm, nhưng đây 
là trường hợp rất ít xảy ra. Việc loại bỏ phục vụ y tế công 
cộng quí giá này đã tạo nên một sự chống đối chánh trị 
không đáng kẻ, hiển nhiên điều này sẽ gây chấn động nếu 


251 


ĐỖ KIM THÊM 
nó xảy ra ở một nền dân chủ đa đảng. 


Thứ hai, dân chủ và tự do chánh trị không những tự nó 
có giá trị, nhưng nó còn đóng góp trực tiếp vào việc thiết 
lập chính sách công, kế cả y tế công cộng, khi những 
khuyết điểm của chính sách xã hội được thảo luận và đầu 
phiếu công khai. [19] Ấn Độ đã cung ứng những cơ sở tiện 
nghi y khoa với phẩm chất cao cho những người tương đối 
giàu có và người ngoại quốc đến Ấn Độ để trị bịnh, nhưng 
dịch vụ y tế cơ bản tại Ân Độ vẫn còn nghèo nàn, điều này 
chúng ta đã biết qua những lời chỉ trích mạnh mẽ từ báo chí 
Án Độ. Nhưng những lời phê bình nghiêm khắc tạo cơ hội 
cho chúng ta có dịp sửa đổi. Thực ra, những phúc trình 
thường xuyên về sự thiếu sót trong dịch vụ y tế tại Án Độ, 
và những nỗ lực thu lượm được để cải thiện, là nguồn gốc 
về một thế mạnh tại Ân Độ. Điều này phản ánh sự cách biệt 
trong mức giảm thiêu đáng kể về tuôi thọ trung bình tại Ấn 
Độ và Trung Hoa. Thế mạnh này cũng phản ảnh được 
những thành tựu khi Kerala biết kết hợp sự tham gia dân 
chủ cùng với sự quan tâm cao đến các vấn đề xã hội. Sư nối 
kết giữa truyền thông công cộng và chăm sóc sức khỏe 
được thể hiện rõ, qua những hậu quả tai hại khủng khiếp 
trong việc bưng bít chung quanh bịnh dịch SARS tại Trung 
Hoa. Bệnh dịch này từ lúc khởi đầu từ tháng II năm 2002 
bị dấu nhẹm đến mùa xuân năm sau. [20] Trong khi Ân Độ 
đã phải học hỏi rất nhiều từ chính sách kinh tế và xã hội 
của Trung Hoa, thì những kinh nghiệm về thông tin công 
cộng và dân chủ của Án Độ cũng đáng cho Trung Hoa học 
hỏi. Cũng cần nên nhắc lại là tinh thần vô úy và chống đối 
quyên lực thâm nhập vào Trung Hoa qua Phật giáo đến từ 
Ấn Độ. Điều này đã bị người Trung Hoa phê phán kịch liệt 
qua những đợt đầu tiên đấu tố về Phật giáo. 


Fu Yi¡ một nhà lãnh đạo Khổng giáo vào thế kỷ thứ VII 
đã dâng sớ với vua Tông đê tô giác Phật giáo. Thật ra điêu 


này có một vài sự tương đông với sự tân công vào môn 


252 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 
phái Luân Công gần đây: 


“Phật giáo đã thâm nhập vào Trung Hoa bằng một hình 
thái quái dị và man rợ. Điều này ít nguy hiểm hơn khi từ 
thời nhà Hán, kinh điển Phật giáo được dịch sang Hoa ngữ. 
Sự phổ biến kinh sách này đưa đến một ảnh hưởng thù 
nghịch là làm thay đổi lòng trung thành đối với quân 
vương, lòng tôn kính cũng giảm đi. Dân chúng bắt đầu có 
thói quen bắt tay và không chịu cúi đầu trước quân vương 
và tô tiên.” [21] 


Fu Y¡ đề nghị không những cắm chỉ truyền bá đạo Phật 
mà còn đưa ra phương cách mới nhằm đối phó với hàng 
mười ngàn người hoạt động tại Trung Hoa. “lôi xin yêu 
cầu Ngài bắt hết họ phải lập gia đình và dạy cho con cái họ 
sau này gia nhập quân đội”. Như chúng ta đã biết, nhà vua 
không làm theo cách ấy để loại trừ sự bất khuất của Phật 
giáo. 


Với thành công đáng kể, Trung Hoa đã trở thành một 
nhà lãnh đạo kinh tế thế giới, và Ấn. Độ, cũng như nhiều 
nước khác trên thế giới đã học hỏi rất nhiều ở quan điểm 
này, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Nhưng những 
thành tựu về sự tham gia dân chủ tại Ấn Độ, kể cả tại 
Kerala, cho thấy rằng Trung Hoa, về phần mình, cũng có 
thể học hỏi một cái gì đó ở Ấn Độ. Thực vậy, lịch sử của 
các cuộc thử nghiệm nhằm vượt qua sự cô lập của Trung 
Hoa - đặc biệt trong suốt hậu bán thiên niên kỷ đầu tiên- 
vẫn luôn luôn còn thú vị và bổ ích cho thế giới ngày nay. 
[22] 


Chú thích của người dịch: 


1. Gautama Siddhartha, Cô Đàm Sĩ Đạt Ta, Chủ tịch Ủy 
Ban Thiên Văn Trung Hoa vào thê kỷ VIH không phải là 


253 


ĐỖ KIM THÊM 


Đức Phật Thích Ca, vì ngài sinh vào năm 485 trước Công 
nguyên. Đây chỉ là sự trùng tên. 

2. Quy luật trật tự của Robert: Đạo luật của Robert tại 
Anh quốc công bố vào năm 1915, nhằm qui định các trật tự 
công cộng, đặc biệt các nội quy trong việc phát biểu ý kiến 
tại các phiên họp công cộng. 

3. Amartya Sen đã chú thích khá chi tiết và giới thiệu 
nhiêu tác phâm liên hệ băng Anh ngữ. Tuy nhiên, có những 
danh tác băng Việt ngữ vê các đê tài này, xin giới thiệu một 
vài công trình tiêu biêu đê bạn đọc tham khảo: 

Võ Đình Cường, Đường Tăng Tam Tạng Thỉnh Kinh. 

Thích Minh Châu, Huyễn Trang, Nhà Chiêm Bái và 
Học Giả. 

Thích Minh Châu, Pháp Hiển, Nhà Chiêm Bái. 

Trần Trúc Lâm, Đại Đề Askosa Maurya và những pháp 
dụ trên đã. 

Thích Nữ Trí Hải (dịch), Tìm Hiểu Mật Tông. 

Thích Thiện Hoa, Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa và Ấn 
Độ. 

Tất cả sách trên có thể truy cập qua các địa chỉ: 

www.thuvienhoasen.org, 

www.daophatngaynay.com; 

wWwWw.quangduc.com. 





1 Có nhiều cách phiên âm khác nhau các nhân danh này: Pháp Hiển 
(Faxian, Fa Shien, Fa-hien), Huyền Trang (Xuanzang, Hiuan-tsang và 
Yuang Chwang) và Nghĩa Tịnh (Y!1 Jing, I Tsing và I- Ching). 

2 Hai cuốn sách hay viết rất hay về chuyến du hành của Huyền Trang: 
Richard Berstein, Ultimate Journey: Retracing the Path of an Ancient 
Buddhist Monk Who Crossed Asia In Search of Enlightement, Kopft, 
2001; Sun Shunyn, Ten Thousand Miles Without a Cloud, Harper 
Collins, 2003 


254 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI 


3 Joseph Needham, Sclence and Civilzaion in China, Vol. 2, 
Cambridge University Press 1956, p. 427. 

4 Một thí dụ thú vị về sự truyền đạt về tư tưởng và thuật ngữ có thê tìm 
thấy qua khái niệm sinus trong lượng giác học. Theo một tài liệu toán 
học, do Arybhata viết bằng tiếng Sankrit vào năm 499 sau Công 
nguyên, jya-ardha, sau này được dùng ngắn gọn là jya, mà sau này 
chúng ta dùng là sinus. Các nhà toán học Á Rập cũng chuyên âm jya 
này sang jiba và sau này đổi thành jaib, có nghĩa là vinh. Ý niệm này 
sau đó được Gherardo of Crenoma (khoảng 1150) dịch sang tiếng La 
tinh, có nghĩa là Sinus hiện nay. Xin đọc thêm Howard Eves, An 
Introduction to the History of Mathematics, Sauder, óth ed. 1990; Jean 
Claude Martzloff, A History of Chinese Mathematics, Springer 1997. 

5 Needham, Science and Civilization, Vol. 3, p. 22, 12, 37; Amartya 
Sen, “India through Its Calendars”, The Little Magazines, No. I Delhi 
2000. 

6 Mandari xuất phát từ tiếng Sankrit là mantri, có nghĩa là tư vấn đặc 
biệt, du nhập sang Trung Hoa, sau này qua Malaya. 

7 John Kieschnick, The Impact of Buddhism on Chinese Material 
Culture, Princeton University Press 2003. 

8 Needham, Science and Civilization in China, Vol. 3, p. 146-148. 

9 Martzloff, A History of Chinese Mathematics, p. 90. 

10 John Kieschnick, The Impact of Buddhism on Chinese Material 
Culture, Princeton University Press 2003, p. 1ó6. 

11 Dưòng như cũng đã có những thử nghiệm đầu tiên trong việc in của 
Phật tử Án Độ. Nghĩa Tịnh cho rằng đã có những hình Phật in trên lụa 
hoặc giấy ở Án Độ, nhưng chỉ là bước sơ khai trong việc in hình. Xem 
thêm Needham, p. 148-149. 

12 Kieschmk, p. 164. 

13W.M. Theodore de Bary, Neo Confucian Education, Source of 
Chineses Tradition, 2nd. ed. 1999 Vol. 1 p. 820. 

14 James Lages, The Travels of Fa-Hien or Record of Buddhist 
Kingdom, Patna, Eastern Book House 1993, p. 79. 

15 Tuy nhiên Kerala ít thành công hơn trong việc đạt đưọc mức độ tăng 
trưởng cao về tổng sản lượng quôc dân, chỉ bằng với Ấn Độ, nhưng lại 
thấp hơn so với các tiêu bang khác của Ấn Độ. Theo ước lượng của 
Ngân hàng Thế giới, ngoài những thành tựu trong hai lãnh vực giáo dục 
và y tế công cộng, Kerala đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. 
Drexe, India: Development and Participation, Oxford University Press, 
2002, section 3.8, p. 97-101. 

16 Amartya Sen, “More Than 100 Million Women Are Missing”, The 
New York Review December 2, 1999; “Missing Women”, British 
Medical Journal , Vol. 33, March 7, 1992; “Missing Wonen Revisited”, 
British Medical Journal, Vol. 327, December 6, 203. 


255 


ĐỖ KIM THÊM 


17 Amartya Sen,“Population, Delusion and Reality”, The New York 
Review, September 22, 1994; “Fertility and Coerelon”, University 
Chicago Law Review, Vol. ó3 Summer 1996. 

18 National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 
2003, Table 4-17 p. 118. Về tuổi thọ trung bình thì ở các thành phố lớn 
của Trung Hoa,thí dụ như Thượng Hải và Bắc Kinh, cao hơn so với 
Kerala, nhưng hầu hết những tỉnh khác của Trung Hoa thì thấp hơn 
Kerala. 

19 Về mối quan hệ này giống như so sánh những nạn đói đã không xảy 
ra ở những nước dân chủ, dù rằng rất nghèo, xem: Amartya Sen, “How 
1s India Doing”, The New York Review, December 16, 1982; Amartya 
Sen & Jean Dreze, Hunger and Public Action, Oxford Claredon Press 
1989. Những năm đói lớn đã xảy ra vào cuối thời kỳ thuộc địa Anh tại 
Ấn (nạn đói tại Bengal 1943 chỉ xảy ra 4 năm trước khi Ấn Độ dành 
độc lập) và biến mất khi Ấn thiết lập được nền dân chủ đa đảng. Ngược 
lại Trung Hoa đã bị những trận đói đữ dội, chết trên 3 triệu người, từ 
1958-61. 

20 Có thể là những sự phát triển kinh tế bất quân bình trong thời gian 
gần đây làm giảm đi những tiến bộ trong vấn đề tuôi thọ trung bình. 
Thật ra ở Ấn Độ cũng có vấn đề bất công kinh tẾ, nhưng không phổ 
biến như tại Trung Hoa. Chính vì sự bất công kinh tế càng gia tăng là 
một lý do thất bại của chính quyền trong cuộc bầu cử tháng 5. Yếu tố 
khác cho sự thất bại này là vi phạm quyên thiêu số của người Hồi trong 
cuộc nồi loạn tại GuraJat. 

21 Prabodh C. Bagch, India and China: A Thousand Years of Cultural 
Relations, Calcutta Sarawat, Library revisited edition, 1981, p. 134. 

22 Một tiêu luận dài hơn về tất cả các đề tài này sẽ được đăng trong 
The Argumentative India, Penguin Book. 2005. 


256 


VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ 


Amartya Sen, giáo sư gốc Án, đoạt giải Nobel kinh tế 
năm 1998. Ông hiện là giáo sư Kinh tế học tại Đại học 
Harvard, Hoa Kỳ. Các tác phẩm quan trọng của ông là 
Rationality and Freedom (Belknapp Press, 2004), The 
Argumentative Indian, Writings on Indian Culture, History 
and Identity, (Penguin Allan Laune, 2005) và The Idea of 
Justice, (Pengiun Books, 2010). 

Masao Abe (1915-2006) Giáo sư Triết học và Tôn giáo 
đối chiếu Đại học Kyoto và Nara, Nhật Bản. Sau khi D. S. 
T Suzuki tạ thế năm 1996, ông là đại biểu duy nhất cho 
Phật giáo Nhật Bản tại các hội thảo ở Bắc Mỹ và Tây Âu. 
Các tác phẩm chính của ông bao gồm: Zen and Western 
Thought (London: Macmillan; Univ.of Hawan 1985), A 
Study of Dögen. His Philosophy and Religion (SUNY 
1992), Buddhism and Interfaitth Dialogue (Univ.of Hawan 
1995), Zen and Comparative Studiles (Ủniv.of Hawali 
1997) và Zen and the Modern World (Univ.of Hawanp 
2003). 

Matthieu Ricard, Tiến sĩ Sinh học, người Pháp, là tu sĩ 
Phật giáo và cũng là một tác giả nỗi tiếng tại Pháp với tác 
phẩm Le Moine et le philosophe (Matthieu Ricard/Jean- 
Francois Revel, nxb NiL 1997), LArt de la Meditation, 


257 


ĐỖ KIM THÊM 


Pourquoi méditer, Sur quoi? Comment?, Evolution, 2010 
và nhiêu tác phâm khác. 


Peter Harvey là giáo sư Phật học tại đại học 
Sunderland, Anh quốc. Ông là giáo sư đầu tiên chuyên 
trách phân khoa Phật học và là người đồng sáng lập Hiệp 
hội nghiên cứu Phật học của nước Anh. Là một nhà Phật 
học nổi tiếng thế giới, ông phụ trách biên tập cho hai tạp 
chí Journal of Buddhist Ethics và Contemporary Studies In 
Buddhism. 

Rita M. Gross là Giáo sư Khoa học Tôn giáo đối chiếu 
tại Đại Học Wisconsin, Eau Claire. Bà đã nổi danh với các 
tác phẩm Garland of Feminist Reflections: Forty Years of 
Religlous Reflection, Berkeley, CA: UnIversty of 
California Press, 2009, Christians Talk About Buddhist 
Meditation: Buddhists Talk About Christian Prayer, New 
York: Continuum, 2003, Religious Feminism and the 
Futue of the Planet: A  Buddhist-Christian-Femimist 
Conversation, New York: Continuum, 2001 và nhiều tác 
phẩm khác. 

Trịnh Xuân Thuận, giáo sư Đại học Virginia Hoa kỳ, 
có nhiều tác phẩm nổi tiếng được dịch ra nhiều ngôn ngữ 
trên thế giới. Tác phẩm mới nhất của ông là Le Cosmos et 
le Lotus, Albin Michel 2011, Dictionnaire amoureux du 
Ciel et des Etoiles, Plon/ Fayard 2009. 


255 


VÀI NÉT VỀ DỊCH GIẢ 


Dr. Đỗ Kim Thêm, LLM, M.A nghiên cứu về Global 
Regulatory Network, Global Governance, Competitlon 
Law and Policy và Legal Theory, là Non-Governmental 
Advisor, International (Competton Network (ICN), 
Research Associate, United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD). 


Các công trình đã đăng trên các tạp chí Manchester Journal 
of International Fconomic Law, Journal oƒ Compefition 
Law, Recht der Internationalen Wirtschaft, Rechtstheorie 
và Social Sclence Research Network. 


Sách đã xuất bản: Konakt mỉt Vietnam; Global Netwerke 
als Œestaltungschance flir Iimternationale Polink; Quan 
điểm của Phật Giáo trước các Vấn đề Hiện đại; Global 
Governance oƒ Competilon Law and Policy: Key Ïlssues; 
Giới thiệu các Danh tác Cổ điển và Hiện đại của phương 
Tây, Nhà Nước Pháp Quyên:Kinh Nghiệm Quốc Tế về Lý 
Thuyết và Thực TẾ & Hoà bình Theo Quan điểm của 
lrưnanuel Kanf và Phát Giáo 


259 


